DALE CARNEGIE 


Bản dịch duy nhất tại Việt Nam có ban quyền từ Gia đình Dale Carnegie 


How to Win Friends 
& Influence People 


Cuón sách hay nhát #1 a 
cua moi thoi dai dua NESS 
ban dén thanh cong SELDEN 


hà XUẤT BẢN TRẺ NEW EDITION 


«77 


Công Ту Samsung Trân trong gửi đến bạn cuốn sách nay. 


DAC 
NHAN 


9NnSWvS 


How to Win Friends 
& Influence People 


Cuóon sach hay nhát 
của mọi thot dat dua 
= bạn đến thanh công 


бү st 


E m 


sinh ola rat NEW EDITION 


Phiên ban ebook nay được thực hiện theo ban quyên xuất ban va phát hành ấn bản 
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyên của công ty 
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng 
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào. 


DAC 
NHÂN 
ТАМ 
How to Win Friends 


DALE CARNEGIE 
(1888 - 1955) 


Xin gui ting nguoi ban thin yêu nhat cua tôi 


- Homer Croy - nguoi khong cân đục quyển sách nay. 


- DALE CARNEGIE 


Cố van xuất bản 
DOROTHY CARNEGIE 
Trợ lý xuất ban 
TIẾN SĨ TRIẾT HỌC ARTHUR R. PELL 


Những người thục hiện 
NGUYÊN VĂN PHƯỚC - DƯƠNG NGỌC HÂN 
NGUYÊN CÔNG VINH - VƯƠNG BẢO LONG 
NGUYEN TRINH KHÁNH LINH - PHAM PHÚ NGỌC TRAI 


DALE CARNEGIE 
DAC 
NHAN 
TAM 
How to Win Friends 


Quyển sách đầu tiên và hay nhất của 
mọi thời đại đưa bạn đến thành công 


FIRST NEWS 


DALE CARNEGIE® 


The Global Leader in Business Coaching 


NHÀ XUẤT BẢN TRÉ 


HOW ТО WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 
Revised & Updated Edition by Dale Carnegie & Dorothy Carnegie 


Copyright©1936 by Dale Carnegie 
Copyright renewed © 1964 by Dale Carnegie and Dorothy Carnegie. 
Revised edition © 1983 by Donna Dale Carnegie and Dorothy Carnegie. 


ALL RIGHTS RESERVED. 
Vietnamese Edition copyright © 2008 by First News — Tri Viet. 
Published by arrangement with original publisher, 
Simon & Schuster, Inc. USA. 


HOW TO WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 
—-DAC NHÂN ТАМ - 

Cong ty First News — Tri Việt git ban quyen xuất ban va phat 
hành ấn bản tiếng Việt trên toàn thế giới theo hop dong chuyến 
giao bản quyên với Simon & Schuster, Inc., Hoa Kỳ và gia đình 
Dale Carnegie. 

Bất cứ sự sao chép nào không được sự dong ý cua First News 
và Simon & Schuster đêu là bat hop pháp va vi phạm Luật Xuất 
ban Việt Nam, Luật Bản quyên Quốc tế và Công ước Bảo hộ 
Ban quyên Sở hữu Trí tuệ Berne. 


CÔNG TY VĂN HÓA SÁNG TẠO TRÍ VIỆT — FIRST NEWS 
11H Nguyên Thị Minh Khai, Quận 1, TP. HCM 

Tel: (84.8) 8227979 — 8227980 — 8233859 — 8233860 

Fax: (84.8) 8224560; Email: triviet@firstnews.com.vn 
Website: www.firstnews.com.un 


LOI GIỚI THIEU 


Од that you will succeed — and you will! 


“Tin rang thành công — Ban sẽ thành cong!” 
- Dale Carnegie 


р ac Nhan Tam – How To Win Friends and Influence 
People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy 
nhất và có tâm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã 
được chuyển ngữ sang hau hết các thứ tiếng trên thế giới và có 
mặt ở hàng trăm quốc gia. Đây là quyển sách duy nhất vë thể 
loại self-help liên tục đứng dau danh mục sách bán chạy nhất 
(Best-selling Books) do bao The New York Times bình chọn suốt 10 
nam lién. Riéng ban tiéng Anh cua sach da ban duoc hon 15 
triệu ban trên thế giới. Tac phẩm có sức lan toa vô cùng rộng 
lớn - dù bạn đi đến bất cứ đâu, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có 
thể nhìn thấy. Tác phẩm được đánh giá là quyển sách dau tiên 
và hay nhất, có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu 
người trên thế giới. 


5 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


O Việt Nam, tác phẩm How to Win Friends and Influence 
People cua Dale Carnegie đã có hon 50 nam gan bó cùng ban 
doc Việt Nam qua ban dich Dac Nhan Tam của học giả Nguyễn 
Hiến Lê va da giúp nhiều thế hệ ban doc Việt Nam thành cong 
trong cuộc sống. Trong suốt 50 nam ấy, How to Win Friends 
and Influence People tùng nhiều lần được những người con của 
Dale chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thời đại mới. Rất 
nhiều ví dụ, дап chứng quá cũ đã được thay bằng những câu 
chuyện mới, mang tính thời đại và ý nghĩa hơn. Và đó cũng 
chính là mong muốn của Dale Carnegie lúc sinh thời. Ông vẫn 
hằng mong tác phẩm của mình có một sức sống hợp với thời đại 
và ngày càng lan tỏa, phát triển mãi. 


Chính vì sự cập nhật mới của tác phẩm cũng như khát 
khao mang đến cho độc giả Việt Nam một tác phẩm thật sự giá 
trị về nghệ thuật giao tiếp và chinh phục lòng người, First News 
đã quyết định mua bản quyên ấn bản mới nhất và biên dịch lại 
tác phẩm nối tiếng nay. 

Dac Nhan Tam - How to Win Friends and Influence People 
duoc First News mua bản quyên của Nhà xuất ban Simon & 
Schuster cua My. Day là ban dich dau tiên va duy nhất ở Việt 
Nam từ trước đến nay có ban quyên từ nha xuất bản gốc va được 
sự đỏng ý của gia đình Dale Carnegie. 


Cũng như nhiều người đã từng chiêm nghiệm và thành 
công nhờ những triết lý trong quyển sách này, ông Phạm Phú 
Ngọc Trai, Chủ tịch và Tổng Giám đốc PepsiCo, Đông Dương, đã 


DALE CARNEGIE 6 


DAC NHÂN ТАМ 


chia sẻ cảm nhận sâu sắc của mình: “Dac Nhan Tam không don 
thuan là cách cư xử chi dé duoc lòng người. Do là một trong những 
nhận thúc hình thành nhân cách con người theo những chuẩn giá trị 
duoc da số dong ý va chia sẻ. Trong cuộc sống, Đắc Nhân Tâm thể 
hiện qua sự quan tâm, tôn trong những người quanh ta va xã hoi minh 
dang sống. Trong kinh doanh, nó thể hiện sự công bang (fairness) va 
tư duy cùng thắng (win-win). Trách nhiệm voi công dong, voi xa hội 
qua sự dong góp của bản thân từng con người va doanh nghiép, hiểu 
theo “đắc nhân tâm”, sẽ không còn là sự “cố gắng làm hài lòng” hoặc 
“ban phát” mà chính là thước ảo nhân cách, là bốn phân ъй trách 
nhiệm của những nguoi quản ly và doanh nghiệp đó”. 

Không còn nữa khái niệm giới hạn Đắc Nhân Tâm là nghệ 
thuật thu phục lòng người, là làm cho tất cả mọi người yêu mến 
mình. Đắc Nhân Tâm của thời đại mới đòi hỏi sự hiện diện của 
cái Tâm, cái Тат và cái Tài trong mỗi người chúng ta. Đắc Nhân 
Tâm trong ý nghĩa đó cần được thụ đắc bằng sự hiểu rõ bản 
thân, thành thật với chính mình, hiểu biết và quan tâm đến 
những người xung quanh để nhìn ra và khơi gợi những tiềm 
năng ẩn khuất nơi họ, giúp họ phát triển lên một tam cao mới. 
Đây chính là nghệ thuật cao nhất về con người và chính là ý 
nghĩa sâu sắc nhất đúc kết từ những nguyên tắc vàng của Dale 
Carnegie. 

Dong cam với mục đích tốt đẹp cua First News va mong 
muốn gop phan phát triển nét văn hóa ứng xử “Đắc Nhân Tâm” 
ở Việt Nam, Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm® - đại diện 
chính thức của tổ chức Dale Carnegie tại Việt Nam - đã đồng 


7 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


hành với First News để giới thiệu quyển sách “đâu tiên va hay 
nhất moi thời đại vè nghệ thuật giao tiếp va ving xử”, quyền sách da 
từng mang đến thành công và hạnh phúc cho hàng triệu người 
trên khắp thế giới. 
Chân thành chúc các bạn sẽ tìm được những điều bó ích 
và thành công với quyển sách đặc biệt này. 
- First News 


DALE CARNEGIE 8 


QUYỀN SÁCH 
CUA MOI THỜI DAI 


К, xuất bản lan dau tiên vào nam 1936, tác phẩm “How 
to Win Friends and Influence People” của Dale Carnegie chỉ in có 
năm nghìn bản. Cả Dale Carnegie và nhà xuất bản Simon & 
Schuster đều không ngờ rằng ngay khi phát hành, quyển sách đã 
trở thành một hiện tượng đáng kinh ngạc trong ngành xuất bản 
Hoa Kỳ. Simon & Schuster phải tái bản liên tục mới kịp đáp ứng 
đủ nhu саи của bạn đọc. Trong suốt nhiều thập kỷ tiếp theo và 
cho đến tận bây giờ, tác phẩm này vẫn chiếm vị trí số một trong 
danh mục sách bán chạy nhất và trở thành một sự kiện có một 
không hai trong lịch sử ngành xuất bản thế giới và được đánh giá 
là một quyển sách có tam ảnh hưởng nhất mọi thời dai. 


Dale Carnegie đã từng nói kiếm được một triệu dó-la còn 
dễ dàng hơn là sáng tạo ra một cụm từ tiếng Anh thông dụng. 
“How to win friends and influence people” đã trở thành mot cum 


9 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


từ nổi tiếng được sử dụng nhiều đến mức chính người tạo ra nó 
cũng không ngờ đến. Cụm từ này và những giá trị trong tác 
phẩm của Dale Carnegie đã được dë cập, trích dẫn, bàn luận, 
ứng dụng trong vô vàn tình huống khác nhau của cuộc sống. 
Tác phẩm đã được dịch sang hơn 45 ngôn ngữ trên thế giới. Và, 
thật diệu kỳ, quyển sách chưa bao giờ bị lạc hậu bởi thời gian. 
Mỗi thế hệ đều cảm nhận, khám phá từ quyển sách cách tư duy, 
cách ứng xu và cách sống mới mé, thú vị và rất hữu ích cho cuộc 
sống của chính mình. 


Một vấn dë rất đáng được nêu lên: Tại sao phải đánh giá 
lại một tác phẩm mà sự thành công và nổi tiếng của nó đã được 
minh chứng qua thực tiễn của mọi thời đại? Tại sao phải hiện 
đại hóa một tác phẩm đã được xem là kinh điển, là một biểu 
tượng văn hóa của nhân loại? 


Để trả lời câu hỏi trên, trước hết chúng ta cần hiểu rằng 
Dale Carnegie đã dành tâm huyết cả cuộc đời mình để viết nên 
tác phẩm này. “How to Win Friends and Influence People” đã được 
dùng làm tài liệu chính cho các bài giảng và các cuộc nói chuyện 
về “Thuật đối nhân xử thế và giao tiếp hiệu quả” của Dale Carnegie 
và những thế hệ diễn giả sau này. Cho đến trước khi qua đời 
vào năm 1955, ông vẫn không ngừng bổ sung và cập nhật 
những kinh nghiệm sống của mình vào tác phẩm này trong mỗi 
lần tái bản để quyển sách luôn phù hợp với tư duy của thời đại 
mới. Dường như không ai nhạy cảm bằng Dale Carnegie trong 
cảm nhận về xu hướng phát triển của các mối quan hệ và cuộc 
sống nội tâm con người. Nếu như Dale Carnegie còn sống, chắc 


DALE CARNEGIE 10 


DAC NHÂN ТАМ 


chắn ông sẽ vẫn tiếp tục bổ sung, cập nhật để tác phẩm tâm 
huyết của mình luôn dong hành, sống mãi với thời gian. 

Tên tuổi của nhiều nhân vật nổi tiếng từ trước những năm 
1930 từng được dë cập, trích dẫn trong các lan xuất bản trước 
của quyền sách nay không còn quen thuộc với ban đọc ngày пау 
nữa. Một số dẫn chứng và ví dụ minh họa đã lạc hậu với hiện 
tại. Do đó, trong lần xuất bản mới nhất này, chúng tôi cập nhật 
và bổ sung những ví dụ, dẫn chứng để làm nổi bật hơn những 
ý tưởng tinh tế, tâm nhìn và những kinh nghiệm có giá trị vĩnh 
hằng của Carnegie. Thật vậy, Dale Carnegie đã viết như ông đã 
nghĩ, đã nói và đã sống bằng cả trái tim mình, một trái tim chân 
thành, giàu lòng trắc ẩn và luôn tràn dày nhiệt huyết. 

Từng ngày, từng giờ, hàng triệu người trên khắp thế giới 
vẫn đang đọc tác phẩm bất hủ này của Carnegie. Quyển sách đã 
giúp thay đối cuộc đời của rất nhiều người tốt đẹp hơn. Chúng 
tôi trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn bản cập nhật mới này và 
tin tưởng nó sẽ đem lại cho bạn sự thành công và hạnh phúc 


trong cuộc sống. 
DOROTHY CARNEGIE 


11 DALE CARNEGIE 


LỜI TÁC GIÁ DALECARNEGIE 


“ĐẮC NHÂN TÂM” 
RA ĐỜI NHƯ THE МАО? 


J... 35 năm dau thế ky hai mươi, các nhà xuất bản ở 
My đã in trên 200.000 dau sách khác nhau. Hau hết chúng đều 
nhàm chán và thất bại về doanh thu. Giám đốc một trong 
những nhà xuất bản lớn nhất trên thế giới cho tôi biết rằng dù 
nhà xuất bản của ông đã có bảy mươi lăm năm kinh nghiệm 
song van thất bại 7 trên 8 dau sách đã in trong nam. 


Như vậy, tại sao tôi vẫn quyết tâm viết cuốn sách này và 
sau khi hoàn tất, tôi còn tâm đắc đọc di đọc lại rất nhiều lần? 


Từ năm 1912, tôi giảng dạy nghệ thuật kinh doanh ở New 
York. Ban dau, với kinh nghiệm thực tế, toi dạy học viên cách 


13 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


diễn thuyết trước công chúng. Sau đó, tôi nhận thấy các học viên 
can được hướng dan cách diễn đạt hiệu quả, đặc biệt là nghệ 
thuật ứng xử với con người, trong kinh doanh cũng như giao 
tiếp xã hội hàng ngày. Tôi nghĩ rằng, chính bản thân tôi cũng 
сап tự nhìn lại mình. Suy nghiệm vẻ thời gian đã qua, tôi tự 
nhận thấy bản thân đã có rất nhiều lần xử sự thiếu tế nhị. Nếu 
cách đây 20 năm mà được đọc một quyển sách dạy cách ứng xử 
tốt thì có lẽ tôi đã khác đi rất nhiều. 

Cư xử sao cho đẹp lòng người nhưng không thiệt phản 
mình là cả một nghệ thuật. Điều đó đòi hỏi sự nhạy cảm, tinh 
tế trong giao tiếp hàng ngày, đặc biệt là trong quan hệ kinh 
doanh. Điều này đúng với tất cả mọi người thuộc mọi tang lớp, 
giai cấp trong xã hội. 


Theo một nghiên cứu được tiến hành dưới sự bảo trợ của 
Viện Carnegie thì ngay cả trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, 
thành công vẻ tài chính của một người thường chỉ có 159% là do 
khả năng chuyên môn, 85% còn lại tùy thuộc vào nhân cách, sự 
khéo léo, tế nhị trong giao tiếp và khả năng quản lý, lãnh đạo. 


Trên 1.500 kỹ sư đã đến với các lớp học do tôi giảng dạy 
tại Câu lạc bộ các kỹ sư Philadelphia và Viện Kỹ thuật điện Hoa 
Kỳ. Lý do họ đến với lớp học này là vì họ nhận ra rằng những 
người được trả lương cao nhất trong ngành cơ khí không phải 
là những người thông thạo nhất về máy móc mà chính là những 
người có trình độ kỹ thuật kết hợp với khả năng giao tiếp thông 
minh và tinh tế, có khả năng lãnh đạo, biết khơi dậy lòng nhiệt 


DALE CARNEGIE 14 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


tình và biết động viên mọi người một cách tốt nhất. Rockefeller 
cũng từng nói rằng: “Nếu có thể тиа được khả năng đối nhân xử 
thé thì tôi san sàng đốc hết hau bao của minh vi đây chính là điều 
quan trong hơn bất cú điều gi khác trên đời”. 


Cách đây khá lâu, trường Đại học Chicago và các trường 
của Hội Công giáo Mỹ đã tiến hành một cuộc thăm dò trong 
hai năm với 156 câu hỏi để tìm hiểu xem những người trưởng 
thành muốn học hỏi điều gì nhiều nhất. Trong danh sách đó có 
những câu như: Công việc và nghé nghiệp của bạn là gì? Mối 
quan tâm của bạn là gì? Thời giờ rảnh bạn làm gì? Thu nhập 
của bạn ra sao? Những sở thích, ước mơ của bạn? Những vấn đè 
khó khăn của bạn trong cuộc sống? Ngoài công việc, học tập, 
ban quan tâm đến điều gì nhất?... 


Kết quả cuộc thăm dò cho thấy mọi người quan tâm nhiều 
nhất đến sức khỏe, tiếp theo đó là cách ứng xử sao cho họ được 
người khác quý trọng, tin tưởng và nghe theo. 


Với mong muốn huấn luyện, đào tạo những học viên ở 
Meriden một khóa học vë nghệ thuật giao tiếp ứng xử, những 
giảng viên đã cố gắng tìm kiếm một vài quyển sách để có thể 
làm tài liệu giảng dạy nhưng thật ngạc nhiên là không hề có một 
quyền sách nào được viết vè dë tài này cả. 

Không thể tìm ở đâu ra một cuốn sách để làm giáo trình, 
thế là tôi bắt tay vào viết một quyển sách như vậy. Trước khi 
viết, tôi đã bỏ nhiều thời gian để lục tìm và tham khảo rất kỹ 
những vấn đề mình đang quan tâm trên các sách báo, tạp chí, 


15 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


những câu chuyện và hồ sơ ghi chép các vụ kiện tụng trong gia 
đình và xã hội, các tác phẩm kinh điển của những triết gia và 
những nhà tâm lý học nổi tiếng trên thế giới... 

Thậm chí tôi còn thuê cả một nhà nghiên cứu chuyên 
nghiệp dành ra hơn một năm rưỡi trời để tìm đọc tất cả những 
gì có trong các thư viện mà tôi đã bỏ sót, đào bới trong những 
bài học vẻ tâm lý, rà soát hàng trăm bài báo, tìm kiếm không 
biết bao nhiêu là tiểu sử với nỗ lực tìm hiểu cách mà các nhà 
lãnh đạo kiệt xuất của mọi thời đại đã đối xử với những người 
xung quanh họ như thế nào. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đọc về gương thành công của 
nhiều nhân vật xuất chúng như Julius Caesar‘), Thomas Edison?) 
... Tôi còn nhớ, chỉ riêng Theodore Roosevelt, chúng tôi đã tìm 
đọc đến hơn 100 bài tư liệu về cuộc đời ông. 


Cá nhân tôi đã trực tiếp phỏng vấn rất nhiều người thành 
công, trong đó có những nhân vật nổi tiếng thế giới thuộc nhiều 
lĩnh vực: nhà phát minh vĩ đại Marconi, Edison... nhà lãnh đạo 
chính trị xuất chúng như Franklin D. Roosevelt, James Farley, 
nhà kinh doanh tài năng Owen D. Young, ngôi sao màn bạc 
Clark Gable, Mary Pickford, nhà thám hiểm Martin Johnson... 
để cố tìm ra những bí quyết thành công mà họ đã ứng dụng 
trong cách đối nhân xử thế. 


Từ tất cả những tài liệu thu thập được, tôi đã chuẩn bị một 


(1) Julius Caesar (100 - 44 Tr.CN): Hoàng đế La Ма có đại. 
(2) Thomas Edison (1847 - 1931): Nhà phát minh vi đại người Mỹ. 


DALE CARNEGIE 1ó 


DAC NHÂN ТАМ 


bài viết ngắn có tên là “Đắc nhân tâm — Nghệ thuật đối nhân xu 
thế uà thu phục lòng người”. Bài viết này chỉ “ngắn” ở giai đoạn 
đầu nhưng không lâu sau đó được phát triển thành một bài 
giảng kéo dài trong vòng một tiếng rưỡi đồng hỏ. 

Khi kết thúc bài giảng, tôi đề nghị các học viên thể nghiệm 
những kinh nghiệm, những nguyên tắc mà họ đã học vào trong 
công việc và cuộc sống của họ và khi quay trở lại lớp trong buổi 
học sau, mỗi học viên sẽ trình bày những trải nghiệm và kết quả 
mà họ đạt được. Tôi đã thật sự bất ngờ, thú vị và đồng cảm với 
những câu chuyện xúc động và những điều bổ ích mà các học 
viên kể lại. 

Đây không phải là một quyển sách bình thường nằm lặng 
yên trên giá. Nó trưởng thành theo thời gian như sự phát triển 
của một đứa trẻ. Nó “lớn lên và phát triển” vượt ra khỏi những 
kinh nghiệm của hàng triệu người qua các thời đại đây biến 
động của rất nhiều пёп văn hóa khác nhau. 

Lúc khởi đầu cách đây nhiều năm, chúng tôi đã in những 
nguyên tắc ứng xử đó trên một tấm thẻ bằng kích cỡ tấm bưu 
thiếp. Một năm sau, chúng tôi phải in trên một bưu thiếp lớn 
hơn, sau đó là một tờ giấy khổ lớn... Dàn dàn những nguyên tắc 
đó cứ tăng lên và được in thành một loạt những quyển số tay 
nhỏ. Sau 15 năm nghiên cứu và trải nghiệm, quyển sách này 
chính thức được hoàn thiện và ra đời. 


Những điều được trình bày trong quyển sách này không 
chỉ đơn thuan là những lý thuyết hay những lý luận cam tinh, 


17 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


chủ quan. Những kinh nghiệm này thật sự có một phép lạ và 
từng làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người đã ứng dụng nó. 


Trong lớp học của tôi có một vị giám đốc quản lý 314 
nhân viên. Trước đây, ông thường xuyên ép buộc, chỉ trích và 
trách mắng nhân viên của mình. Hau như chang bao giờ ông có 
được thái độ dịu dàng, những lời động viên, khuyến khích nhân 
viên. Nhưng ngay sau khi nghiên cứu những nguyên tắc được đẻ 
cập trong quyển sách, ông đã thay đổi hoàn toàn triết lý sống 
của mình. Mọi nhân viên trong công ty ông như được thổi một 
luông sinh khí mới, làm việc với một sự trung thành cao độ, 
lòng nhiệt tình hang hái va mot tinh than dong đội mạnh mẽ - 
điều mà trước đây chưa hề có. Điều tuyệt vời nhất là ông đã biến 
314 con người mà ông từng xem như những kẻ chống đối trở 
thành 314 người bạn thật sự của mình. Ông tự hào kể lại: “Trước 
đây mỗi lan đến công ty, tôi chẳng hé được ai chào đón. Các nhân vién 
thường nhìn ve phía khác khi thấy tôi đến gan. Nhung bay gió tất cả 
thực sự déu là bạn tôi, ngay cả người bảo vê gác cổng cũng chào tôi 
một cách rất thân mật”. 


Người quản lý này đã đạt được nhiều thành công hơn, 
nhiều niềm vui hơn - và quan trọng hơn cả là ông đã tìm thấy 
được hạnh phúc trong công việc và cuộc sống. 

Cũng nhờ ứng dụng hiệu quả những nguyên tắc trong 
quyển sách mà rất nhiều nhân viên kinh doanh đã tăng đáng 
kể doanh số của mình. Nhiều người phát triển thêm được 
những khách hàng mới - những khách hàng mà trước đó họ 


DALE CARNEGIE 18 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


hoàn toàn vô vọng trong việc xây dựng mối quan hệ. Các lãnh 
đạo cấp cao thì được thăng chức, tăng lương. Những buổi học 
về nghệ thuật ứng xử không những đã thay đổi được nhiều 
người bảo thủ, có định kiến hay chống đối, những người thiếu 
hòa dong thoát khỏi nguy cơ bị sa thải mà còn giúp họ nhận 
được lòng tin và được giao phó những trọng trách cao hơn. 
Những cách ứng xử này không những giúp hàn gắn lại những 
rạn nứt trong các mối quan hệ xã hội, công việc mà còn tạo nên 
những tình cảm tốt đẹp, làm thăng hoa hạnh phúc gia đình. 


Нам hết các học viên đều rất kinh ngạc về những kết quả 
tựa như phép màu mà họ đã đạt được. Nhiều học viên đã điện 
thoại đến nhà tôi cả vào ngày chủ nhật vì không thể chờ đến 48 
tiếng đỏng hỏ nữa để chia sẻ những trải nghiệm mà họ vừa 
khám phá được. 

Một học viên quá xúc động trước một bài tham luận đến 
mức ngồi lại thảo luận với các học viên khác đến tận 3 giờ sáng 
mới ra vë. Anh ta quá phấn khích và hoi hộp trước những nhìn 
nhận vë lỗi lầm của bản thân và trước những cảm nhận cuộc 
sống có thêm nhiều ý nghĩa, thế giới dày những điều mới mẻ, 
đây những cảm hứng đang chờ đợi mình đến nỗi anh thao thức, 
không thể ngủ được trong nhiều đêm liên. 

Giáo sư nổi tiếng William James của trường Đại học Harvard 
nói rằng: “So voi tất cả những gi chúng ta dà hành xử, chúng ta chỉ moi 
“tỉnh ngô” có nua phan mà thoi. Chúng ta mới chỉ sử dung mot phan 
nhỏ những khả năng thể chất va tinh than uốn có. Con người thường dé 


19 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


thỏa hiệp, bằng lòng ưới chính minh ъй sóng trong các giới hạn tự đặt 
ra тй chúng cách rất xa so ưới khả năng thật sự của mình. Rất nhiều 
khả năng lớn lao da không duoc dùng đến!” Và, mục đích duy nhất 
của quyển sách này là giúp các ban phát hiện, phát triển và tan 
dụng những tiềm năng đang còn ngủ yên, chưa được khai thác 
trong chính con người bạn! Theo tiến sĩ John G. Hibben, nguyên 
Hiệu trưởng Đại học Princeton: “Thước do sự giáo đục của một con 
người chính là kha năng ứng xử của anh ta trước những tình huống của 
сидс Sống”. 


Nếu như bạn đọc xong ba chương dau của quyển sách ma 
van chưa cảm thấy mình tiếp nhận được những kiến thức va 
kinh nghiệm tốt hơn để ứng dụng vào những tình huống thực 
tế cuộc sống của bạn thì tôi xem đó là một thất bại hoàn toàn. 
Và, như vậy, quyển sách này không còn cần thiết cho bạn nữa. 
Bởi vì “mục đích tối thượng của giáo dục”, như Herbert Spencer 
nói, “không phải là kiến thức - mà là hành động”. 


Và - đây chính là một quyển sách của hành động! 


DALE CARNEGIE 
1936 


DALE CARNEGIE 20 


ĐỀ QUYỀN SÁCH NÀY 
MANG ĐẾN KẾT QUÁ 
TỐT NHẤT 


l . Một yêu cau rất quan trọng để ban dat được hiệu quả 
cao nhất từ quyền sách này là: Một khao khát mãnh liệt, một 
quyết tâm mạnh mẽ muốn thay đổi, muốn cải thiện khả năng 
đối nhân xử thế và hoàn thiện chính mình. 


Để có được một khát khao mãnh liệt như vậy, hãy nghĩ 
rằng việc hiểu biết và vận dụng thành công những nguyên tắc 
này sẽ giúp bạn có một cuộc sống giàu có vë tinh thân lẫn vật 
chất, có được thành công và hạnh phúc hơn. Bạn cũng có thể tự 
lặp đi lặp lại rằng: “Uy tín, giá trị và hạnh phúc của tôi phan lớn tùy 
thuộc vào khả nang ứng xử của tôi voi moi nguoi xung quanh”. 


2. Bạn nên đọc nhanh toàn bộ quyển sách dé có được cái 
nhìn tổng quát vè nội dung chính. Sau đó, bạn đọc lại that kỹ 
từng chương. Về lâu dài, điều này sẽ tiết kiệm được thời gian, 


21 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


giúp bạn có được sự thay đổi lớn trong nội tâm và thu được 
những kết quả mỹ mãn. 


3. Trong khi đọc, bạn nên dừng lại suy ngẫm vë điều vừa 
đọc, tự hỏi xem bằng cách nào và khi nào thì có thể ứng dụng 
từng gợi ý thiết thực đó. 


4. Hãy chuẩn bị sẵn bút màu, bút chì, bút mực, thước hay 
một vật gì có thể dùng để đánh dấu. Khi bạn tìm thấy một ý 
tưởng mà bạn nghĩ là có thể ứng dụng ngay được, hãy tô màu, 
gach dưới hay đánh dấu theo cách riêng của bạn, hoặc dán một 
mảnh giấy nhỏ làm dấu. Điều này sẽ giúp cho việc đọc sách trở 
nên thú vị hơn. Ngoài ra, khi сап đọc lại, bạn sẽ nhanh chóng 
tìm thấy những điểm сап quan tâm một cách dễ dàng hơn. 


5. Tôi có quen biết một giám đốc hành chính của một 
công ty bảo hiểm. Tất cả các hợp đỏng bảo hiểm phát hành 
hàng tháng ba đọc qua dèu giống hệt nhau. Thế nhưng cứ hết 
tháng này sang tháng khác, suốt mười lăm năm đương chức, bà 
ấy đã đọc khong sót một hợp dong nao. Tai sao thế? Boi vì kinh 
nghiệm đã dạy cho bà biết rằng, đây là cách tốt nhất để bà luôn 
nhớ được rõ ràng những điều khoản trong dau. 

Tôi đã từng mất gan hai nam ròng ra để viết một quyển 
sách vë cách diễn thuyết trước công chúng nhưng thỉnh thoảng 
tôi vẫn phải đọc lại để nhớ những gi chính tôi đã viết trong 
quyền sách của mình. 


Vì vậy, nếu muốn có được lợi ích thực sự lâu dài từ quyển 
sách này, tôi đề nghị bạn nên đọc đi đọc lại nhiều lần. Sau khi 


DALE CARNEGIE 29 


DAC NHÂN ТАМ 


đọc thật kỹ lưỡng, mỗi tháng bạn nên dành một vài giờ để xem 
lại quyển sách và đặt nó ở vị trí dë nhìn thấy nhất trên bàn làm 
việc của mình. Hãy luôn nhớ rằng việc ứng dụng những nguyên 
tắc đã học chỉ có thể trở thành thói quen một khi chúng ta có 
một kế hoạch thực hành, ứng dụng, có ghi nhận và điều chỉnh 
thật sát sao và liên tục 


6. Học một ý tưởng, cách thức mới là một quá trình tích 
cực và chủ động. Chúng ta сап phải học bằng thực hành. Cho 
nên, nếu muốn làm chủ các nguyên tắc trong quyển sách này thì 
bạn cần phải thực hành. Bạn hãy tận dụng mọi cơ hội để ứng 
dụng những điều đã học được. Nếu không làm thế bạn sẽ nhanh 
chóng quên đi. Chỉ những kiến thức được ứng dụng mới được 
khắc ghi thật sự vào trong trí nhớ. 

Tuy nhiên, tôi biết không phải lúc nào cũng có thé dé dàng 
ứng dụng những nguyên tắc này. Tôi biết rõ điều đó bởi vì chính 
tôi уап thường thấy khó ứng dụng những điều mà tôi đã biết 
vào cuộc sống hàng ngày như tôi đã từng dự định. Ví dụ, khi 
bạn không hài lòng với ai thì bạn thường có khuynh hướng phê 
phán và chỉ trích hơn là tìm cách hiểu hoàn cảnh và quan điểm 
của người ấy. Thường thì tìm thấy sai lâm dễ dàng hơn tìm thấy 
điều đáng để khen ngợi và nói về điều bạn muốn dễ dàng hơn 
là nói về điều người khác muốn, v.v. Cho nên, khi đọc quyển 
sách này, ngoài việc tìm kiếm những ý tưởng, thông tin mới, 
bạn còn cân tìm cách tạo nên những thói quen mới, thực hiện 
một cách sống, cách ứng xử và suy nghĩ mới. Điều này đòi hỏi 
thời gian và phải có sự quyết tâm, kiên trì tập luyện hàng ngày. 


23 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Như vậy, nếu bạn thường xuyên đọc đi đọc lại quyền sách 
này và xem đó như một cẩm nang về cách cải thiện những mối 
quan hệ với con người và xã hội, quyền sách sẽ rất hữu ích cho 
bạn. Mỗi lúc bạn đối diện với một vấn dé phức tạp - như mắc 
một lỗi lam trong ứng xử, bị một dong nghiệp hay một người 
bạn hiểu sai, khi cân đối xử với một đứa bé ngỗ nghịch, hòa giải 
những bất dong trong đời sống gia đình hay phải làm hài long 
một khách hàng đang bực bội - thì bạn nên ứng dụng linh động 
những nguyên tắc đó. Tôi nghĩ rằng chắc chắn chúng sẽ đem lại 
những kết quả kỳ diệu cho bạn. 


7. Bạn có thể dé nghị một người bạn hay người thân quan 
sát mình và có thể tặng người đó một món quà nhỏ mỗi lần 
người ấy bắt gặp bạn vi phạm một nguyên tắc ứng xử nào đó. 
Hãy biến việc thực hành những nguyên tắc này thành một trò 
chơi sinh động, thú vị. 


8. Có làn, chủ tịch một ngân hàng nổi tiếng ở Wall Street 
nói vẻ hệ thống câu hỏi tự kiểm tra rất hiệu quả mà ông dùng 
để tự điều chỉnh cách ứng xử của mình. Mặc dù trình độ học 
vấn không cao nhưng ông đã trở thành một trong những nhà tài 
chính uy tín nhất ở Mỹ. Ông thú nhận rằng, hau hết mọi thành 
công mà ông có được dëu là nhờ thường xuyên ứng dụng 
phương pháp đó. Dưới đây là nguyên văn lời tâm sự của ông: 


“Đã bao nám qua tôi giữ một quyển só ghi chép moi cuộc hen 
mà toi phải thực hiện trong tuần. Gia đình tôi không bao giờ có kế 
hoạch nào cho tôi vao buổi tối thứ bay vi họ biết tôi luôn dành thời 


DALE CARNEGIE 24 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


gian nay cho cho quá trình “khai sáng”, tự kiém điểm và nhìn nhận 
lại bản thân minh. Sau khi ăn, tôi mó quyến lich hen va suy nghĩ иё 
mọi cuộc phóng van, thảo luân va gap sỡ đã điền ra trong tuần va tự 
hỏi minh: 

“Tôi dà pham những sai lam gi?” 

“Tôi làm được điều gi đúng va tôi có thể hoàn thiện hơn tiệc đó 
bằng cách nào?” 

“ Tôi học được những bai hoc gi từ kinh nghiém nay?” 


Tôi luôn cảm thấy rất khó chịu trong những lần tự kiểm hàng 
tuân đó va thường rat ngac nhiên trước những lỗi lam hay sơ xuất ngu 
xuẩn của mình. Tuy nhiên, theo ngày tháng, những lam lỗi này da 
dan dan ít han di. Đôi khi, tôi cũng có dip tự khen thưởng minh khi 
khong nhận thấy lỗi lam nào. Cách tự phán tích va kiên định tự giáo 
dục mình liên tục từ năm này sang năm khác đã giúp ích cho tôi 
nhiều hơn bất cú điều sì khác. Nó không chỉ giúp tôi nâng cao khả 
nang та quyết định hiệu quả mà còn giúp tôi rất nhiều trong moi moi 
giao tiếp. Tôi không thể có lời khuyên nào tốt hơn thế”. 


Bạn cũng có thể dùng một hệ thống câu hỏi tương tự để 
kiểm tra cách ứng dụng những nguyên tắc được dë cập trong 
quyền sách này. Làm như vậy bạn sẽ có hai điều lợi. Thứ nhất, 
bạn sẽ thấy mình tham dự vào một quá trình tự rèn luyện, tự 
học hỏi, tuy vất vả nhưng rất có ý nghĩa và có giá trị lâu dài với 
bản thân. Thứ hai, bạn sẽ thấy khả năng ứng xử của mình với 
mọi người sẽ ngày càng hoàn thiện. 


25 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


9. Bạn có thể dùng một cuốn số nhỏ để ghi lại diễn tiến 
những hiệu quả mà bạn đã ứng dụng từ quyển sách này. Bạn 
hãy ghi thật kỹ, cụ thể tên người, thời điểm và kết quả. Làm 
như thế sẽ thôi thúc bạn cố gắng hơn nữa, những ghi chú này 
sẽ trở thành những kỷ niệm rất thú vị khi bạn ngẫu nhiên đọc 
lại nó trong một buổi tối thánh thoi nào đó ở nhiều năm sau... 


Tóm lại, để đạt được hiệu quả tốt nhất từ quyển sách này, 
bạn nên: 

e Phát triển niềm khao khát sâu sắc và mạnh mẽ là sẽ làm 

chủ cho bằng được những nguyên tắc kỳ diệu về cách ứng 

xử trong mối quan hệ giữa người với người. 

e Đọc nhanh để nắm tổng quát và sau đó đọc từng 

chương thật kỹ trước khi đọc chương tiếp theo. 

e Khi đọc, bạn nên thường xuyên dừng lại để chiêm 

nghiệm và tự hỏi xem làm thế nào để có thể ứng dụng 

từng nguyên tắc vào cuộc sống hàng ngày của mình. 

e Gạch dưới mỗi ý tưởng hay và quan trọng. 

ө Đọc lại quyền sách này vào thời gian rảnh mỗi tháng. 

e Tận dụng mọi cơ hội để ứng dụng những nguyên tắc 

này. Hãy dùng quyển sách như một cam nang giúp ban 

giải quyết những vấn đẻ hàng ngày. 

ө Tạo nên một trò chơi thú vị cho việc thực tập của mình 

bang cách tặng một người than nao đó một món quà nhỏ 


DALE CARNEGIE 26 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


mỗi khi người ấy bắt gặp bạn vi phạm một trong những 
nguyên tắc. 

e Mỗi tuần hãy kiểm tra lại những tiến bộ mà bạn dat 
được. Tự hỏi xem mình đã phạm những sai làm gì, đạt 
được những tiến bộ gì, rút ra được những bài học gì cho 
tương lai. 

e Ghi lại thời gian và cách thức cụ thể mà bạn đã ứng 
dụng những nguyên tắc này vào cuốn số nhỏ. 


27 DALE CARNEGIE 


PHAN MOT 


NGHE THUAT 
UNG XU 
CAN BAN 


“MUON LAY MAT THI 
DUNG PHA TO ONG” 


Nay 07 thang 05 nam 1931. 


Tiéng huyén nao va tiéng chan chay ram rap trén duong 
phố New York. Cảnh sát dang rượt đuổi một tên tội phạm nguy 
hiểm. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực và quyết tâm, cảnh sát đã 
tóm được Crowley “Hai Súng”, một tên giết người hàng loạt, 
ngay tại nơi mà hắn không ngờ đến: nhà người yêu của hắn trên 
đại lộ West End. 


Một trăm năm mươi cảnh sát và mật vụ bao vây tòa nhà 
cao nhất, nơi hắn ап паи. Họ chọc thủng mái nhà, phun khói 


31 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


và bố trí cả súng máy tại các cửa só của những cao ốc xung 
quanh. Âm thanh chát chúa của những tràng súng máy và súng 
ngắn vang lên liên tục trong hơn một giờ dong hó. Bên trong 
căn phòng ở tầng cao nhất ấy, Crowley ẩn người sau những 
chiếc ghế bành độn bông dày, quyết liệt chống trả lực lượng 
cảnh sát bằng những tràng súng liên thanh. Nhưng cuối cùng, 
tên tội phạm có tài thiện xạ này cũng phải đầu hàng. 


Cảnh sát trưởng New York, ông E. P. Mulrooney nhấn 
mạnh rằng tên Crowley “Hai Súng” là một trong những tên tội 
phạm nguy hiểm và tàn ác nhất trong lịch sử tội phạm ở thành 
phố đông dân nhất nước Mỹ này. Một điểm rất đáng lưu ý về 
con người Crowley là: “Chỉ một lý do con con, thâm chí không can 
có lý do nào, hoặc don giản để giải sâu, hắn cũng có thể chia súng vào 
người khác va bop cò”. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của cảnh sát. 
Riêng tên tội phạm máu lạnh này lại không nghĩ như thế. Khi 
bên ngoài cảnh sát tìm mọi cách để bắt hắn thì trong phòng, 
Crowley đang viết một bức thư. Bức thư còn dính vệt máu đỏ. 
Và, đây là những gì Crowley đã viết: “Dưới lớp áo này là một trái 
tim mệt moi nhưng diu dàng – môt trái tim khong hè làm tổn thương 
аі". Đọc những dong nay, ai chẳng thấy long mình xúc động 
nhưng sự that thì lại trái ngược với những gi hắn viết. Chi vài giờ 
trước đó, Crowley đã nã súng vào một cảnh sát giao thông khi 
anh ấy chặn xe hắn để kiểm tra bằng lái. Khi viên cảnh sát ngã 
gục xuống, Crowley đã nhảy ra khỏi xe, chộp khẩu súng ngắn 
của nạn nhân và lạnh lùng bỏi thêm một phát nữa vào thân 
hình đang run гау hấp hối. Crowley bị kết án tử hình. Trên ghế 


DALE CARNEGIE 32 


DAC NHÂN ТАМ 


điện ở nhà tù Sing Sing, hắn còn ngụy biện rằng: “Phải chăng 
đây là sự trừng phạt mà tôi phải chịu vi đã giết người? Không! Đây 
là sự trừng phạt mà toi phải chịu chỉ vi tôi can tự bảo vê minh”. 


Thật kỳ lạ là một kẻ thủ ác rõ ràng như vậy lại không chịu 
nhìn nhận tội lỗi của mình. 

Tôi có trao đối thư từ qua lại với Lewis Lawes, viên cai ngục 
nhà tù Sing Sing (là nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm 
nhất ở New York). Lewis Lawes tâm sự: “Rất hiếm phạm nhân ở 
Sing Sing tự xem minh là người xấu. Ho nghi họ cũng là những con 
người bình thường như anh va tôi. Ho có thể kể cho anh nghe tại sao 
họ phá một két sắt hay nhanh tay bấm cò súng. Hau hết bọn họ đều 
tim cách đưa ra những lý lẽ đối tra để bào chữa cho những hành vi 
phạm pháp va vô lương tâm của minh. Ho kiên quyết cho rằng không 
có lý do gì để bỏ tù họ cả”. 

Nếu như Al Capone), “Hai Súng” và những tay anh chị 
thuộc các băng đảng xã hội đen không bao giờ thừa nhận tội 
ác tày trời của mình thì liệu những con người bình thường có 
dé dang tự nhìn nhận những sai làm hết sức đời thường của 
mình không? 


John Wanamaker, người sáng lập chuỗi cửa hàng bán lẻ 
mang tên ông, từng thừa nhận rằng: “Cách đây ba muoi nam, tôi 
hiểu rang mang nhiếc nguoi khác là ngu ngoc. Tôi da gặp nhiều rac 
roi tưởng như không thể chịu đựng trước khi hiểu duoc một sự thật 
hiến nhiên là Thượng đế trao cho mỗi người một đặc điểm riêng, 


(3) Al Capone: Trùm tội phạm khét tiếng của My dau thế ky 20. 


33 DALE CARNEGIE 


How To WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


không ai giống ai. Và, chính vi vay, tôi không thể doi hoi moi nguoi 
hành xử giống nhau va moi nsười đều biết tự phê phán minh khi họ 
làm mot điều gi đó không tốt”. 

Quả là Wanamaker tài ba đã sớm rút ra được bài học đó 
trong khi tôi phải mất ca một phan ba thé kỷ mày mò tìm kiếm 
mới bắt đâu hiểu ra rằng có đến 99% trong chúng ta không bao 
giờ tự phê phán mình vì bất cứ điều gì, cho dù chúng ta có sai 
làm đến đâu đi nữa. 

Chỉ trích là vô bổ, nó chỉ gây ra thái độ chống đối và bào 
chữa. Chỉ trích còn có thể trở nên nguy hiểm vì nó chạm vào 
lòng kiêu hãnh cố chấp của con người, gây tốn thương tới ý thức 
về tam quan trọng của ho và kết cuộc chi tạo nên sự tức giận, 
căm thù. Chỉ trích còn gay phản ứng chối bỏ trách nhiệm, dong 
thời phát sinh tâm lý chán nản và nhụt chí trong khi lỗi lầm vẫn 
không được giải quyết. 


B. E Skinner, nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới đã chứng 
minh qua thực nghiệm rằng một con thú nuôi được khen vì 
hành vi tốt sẽ học nhanh và nhớ tốt hơn một con thú bị trừng 
phạt vì hành vi xấu. Những công trình nghiên cứu gần đây cho 
thấy phát hiện này cũng đúng với con người. 


Nhà tâm lý học lỗi lac Hans Selye cho biết: “Noi sợ bị lên 
án ở con nguoi cũng lớn như viéc khao khát duoc tán thưởng”. George 
B. Johnston ở Enid, Oklahoma, là người phụ trách về an toàn 
lao động cho công nhân trong một công ty thiết kế. Trach nhiệm 
quan trọng của ông là làm sao cho các công nhân đội nón bảo 


DALE CARNEGIE 34 


DAC NHÂN ТАМ 


hộ mỗi khi họ làm việc ở công trường. Ông kể lại rằng, mỗi khi 
bắt gặp công nhân không đội nón bảo hộ, ông thường dùng 
quyên lực ép buộc họ phải tuân theo quy định. Họ miễn cưỡng 
chấp nhận. Thế nhưng ngay khi ông quay lưng, họ lại cất nón 
đi. Sau khóa huấn luyện tại trung tâm chúng tôi, ông quyết định 
thử một cách tiếp cận khác. Khi thấy một vài công nhân không 
đội nón bảo hộ, ông hỏi họ phải chăng chiếc nón không thích 
hợp hay có điều gì đó không ổn. Sau đó ông nhắc rằng khi làm 
việc họ nên đội nón bao hộ để khỏi bị tôn thương hay gặp nguy 
hiểm khi có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Kết quả là số công nhân 
chấp nhận đội nón đã tăng lên mà không có sự phản đối hay 
thái độ khó chịu nào nảy sinh. 

Có thể dễ dàng tìm thấy vô số thất bại do tính cách hay 
phê phan chỉ trích của con người trong suốt chiều dai lịch sử 
của mọi dân tộc. Bản chất con người là thế. Những kẻ gây ác, chê 
trách người khác không bao giờ tự chê trách và nhìn lại mình. 
Và, những lời chỉ trích giống như chim bỏ câu đưa thư, bao giờ 
cũng quay trở về nơi xuất phát. Có một điều rất nguy hiểm là 
những người mà ta chỉ trích, lên án, chắc chắn đều sẽ tìm lý lẽ 
tự biện hộ cho mình và kết án ngược lại chúng ta. 


Vào buổi sáng ngày 15 tháng 4 năm 1865, Tổng thống 
Abraham Lincoln bị John Wilkes Booth ám sát trong căn phòng 
của một nhà trọ bình dân đối diện với con đường đi từ nhà hát 
Ford. Nhìn Lincoln bằng ánh mắt kính trọng lẫn tiếc thương sâu 
sắc, Bộ trưởng Quốc phòng Stanton thốt lên: “Đây là nhà lãnh 
đạo tuyệt voi nhất của thế giới tự cổ chí Кіт". 


35 DALE CARNEGIE 


How To WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Bí quyết nao đã tao nên những thành cong cua Lincoln 
trong vai trò lãnh đạo như thế? Theo tôi, chính cách ông đối xử 
với mọi người đã giúp ông nhận được những tình cảm đặc biệt 
và lòng tin yêu hết mình của họ. Tuy nhiên, tính cách đó không 
phải do trời phú mà chính là do ông rèn luyện mà có. 


Ít ai biết rằng trước đây, anh chàng Lincoln khi còn ở thung 
lũng Pigeon Creek bang Indiana không chỉ thích chỉ trích cay 
nghiệt mà còn thường viết những bức thư và bài thơ chế nhạo 
người khác roi rải ra đường cho mọi người cùng đọc. Cũng it ai 
biết rằng, luật sư xuất sắc Lincoln ở Springfield, bang Illinois, rất 
hay phê phán công khai đối thủ của mình bằng các bài viết đăng 
trên những tạp chí địa phương. Sự kiêu ngạo và ngông cuông đó 
có thể sẽ còn kéo dài hơn nữa, nếu như không có một ngày... 


Đó là một ngày mùa thu năm 1842, chàng trai trẻ hiếu 
thang đã chế giéu một chính khách kiêu ngạo tên là James Shields 
bằng một bài viết không ký tên đăng trên tạp chí Springfield. Са 
thành phố cười nhao James. Thế là, James sục sôi căm phan. 
Bằng mọi giá, ông ta phải tìm cho ra kẻ viết bài báo nọ. Ông phi 
ngựa đuổi theo Lincoln và ném găng thách Lincoln đấu kiếm vi 
danh dự. Lincoln không thích đấu kiếm, thậm chí ông đã từng 
đấu tranh chống lại hủ tục này, nhưng trong hoàn cảnh đó, ông 
không thể tránh né nếu muốn bảo toàn danh dự. Lincoln được 
phép chọn vũ khí. Vì có cánh tay rất dài nên ông chọn thanh 
trường kiếm của ky binh và học đấu kiếm cấp tốc từ một người 
bạn tốt nghiệp trường West Point. Đến hẹn, ông và James ra một 
bãi cát bên sông Mississippi. May mắn thay, vào phút cuối, 


DALE CARNEGIE 36 


DAC NHÂN ТАМ 


những người giúp việc của họ đã giúp cả hai cái đầu đang hừng 
hực sát khí hiểu ra mọi việc và chấm dứt được cuộc đọ kiếm một 
mất một còn. 

Chỉ đến khi đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết 
của chính mình và người khác Lincoln mới thấy trải nghiệm đó 
khủng khiếp như thế nào. Cuộc đấu kiếm chết người bất thành 
đó đã dạy ông một bài học vô giá về cách cư xử với người khác. 
Từ đó trở đi, Lincoln không bao giờ viết thư lăng mạ bất kỳ ai, 
không bao giờ chế nhạo ai và gần như không bao giờ chỉ trích 
ai về bất cứ điều gì nữa. 

Trong suốt cuộc nội chiến ở Mỹ, Lincoln đã từng đề cử các 
viên tướng McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade cam dau 
đạo quan Potomac. Mỗi vị tướng dèu từng phạm những sai lam 
khủng khiếp khiến cho Lincoln nhiều lần rơi vào tình thế tuyệt 
vọng. Một nửa đất nước kịch liệt lên án những viên tướng bất 
tài này. Chỉ riêng Lincoln luôn tỏ thiện chí và không hè chỉ trích 
bất kỳ ai trong số họ. Một trong những câu ông thường hay nói 
là: “Chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị 
kết án”. 

Khi bà Lincoln và nội các của ông lên án gay gắt người dân 
mièn Nam, Lincoln đã khuyên rằng: “Ding chỉ trích ho. Vì có thể, 
chúng ta cũng sẽ hành xử như thế trong những hoàn cảnh tương tự”. 


Có đôi lần, suýt nữa chính Lincoln cũng lên tiếng chỉ trích 
người khác. Nhưng ông đã không chỉ trích mặc dù ông hoàn 
toàn có lý do chính đáng để làm điều đó. 


37 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Tran Gettysburg diễn ra trong ba ngày dau tháng 7 năm 
1863. Đêm 4 thang 7, tướng Lee, thuộc quan đội miền Nam, bắt 
dau rút quân vë phía Nam trong khi cơn bao mang đến những 
trận mưa như trút nước. Phía trước ông và đoàn quân bại trận là 
dòng sông Potomac đang thét gào, nước cuón cuộn súi bọt trắng 
xóa. Phía sau là một đạo quân liên minh chiến thắng đang rượt 
đuổi. Lee bị kẹt ở giữa và hâu như không còn đường thoát. Từ bộ 
chỉ huy, Lincoln lập tức nhận ra đây là cơ hội vàng để bắt gọn 
đạo quân của tướng Lee và chấm dứt chiến tranh. Thế là, Lincoln 
ra lệnh cho tướng Meade ngừng triệu tập hội dong chiến tranh ma 
lập tức lên đường tấn công Lee. Lincoln đã chuyển lệnh bằng điện 
tín và sau đó còn cử một đặc phái viên đến gặp Meade yêu cầu 
phải hành động ngay lập tức. 


Nhưng tướng Meade đã làm gì? Ông ta làm ngược lại lệnh 
của tong thống: triệu tập cuộc họp hội đỏng chiến tranh. Không 
chỉ có vậy, ông ta còn do dự kéo dài thời gian, roi đánh điện tín 
từ chối mệnh lệnh của Lincoln. Sáng hôm sau nước rút, tướng 
Lee vượt sông Potomac với lực lượng toàn vẹn. 


Lincoln tức giận điên người, ông gào lên với Robert - con 
trai mình: “Trời ơi! Cha không thể hiểu nổi! Chúng ta chỉ cần chìa 
tay ra là tom gon tất cả. Vậy mà tất ca những gi cha noi va làm đều 
khong thể khiến cho quân đội tấn công ngay vào kẻ địch. Trong hoàn 
cảnh thuận lợi đó, bất kỳ vién tướng nào cũng có thể đánh bại Lee. Nếu 
cha có ở đó, có lẽ cha đã đánh tướng Meade ngay một tran”. 


Trong nỗi cay đắng và thất vọng tột cùng, Lincoln viết thư 


DALE CARNEGIE 38 


ĐÁC NHÂN TÂM 


cho Meade. Thời kỳ nay, Lincoln cực kỳ bao thủ và rất khó thay đổi 
suy nghĩ của mình. Chính vì thế bức thư Lincoln viết cho Meade 
vào năm 1863 chứa dày những lời lẽ trách móc nặng në nhất: 


“Tướng quân thân mến! 


Tôi không tin là ông không nhận ra hiếm hoa trong viéc để Lee 
chạy thoát уйа rôi. Ong ta gần như đã nằm trọn trong tay chúng ta. 
Và néu bắt duoc Lee, cuộc nội chiến này có thể đã kết thúc. Thế ma, 
ông da dé uuột mát cơ hội ngàn vàng và cuộc chiến nay không biết sẽ 
con kéo dài đến bao giờ. Nếu thứ Hai tuân trước ông không thể chiến 
thắng Lee trong những điều kiện thuận lợi như thế thì bây giờ va vè 
sau, ông có thể lam gi để tấn công được Lee ở phía Nam con sông, 
trong khi ông chỉ còn 2/3 lực lượng mà óng đã từng có? Chẳng có lý 
do gi tôi có thể hy vong ông xoay chuyển duoc tình hình. Ông đã hoàn 
toàn đánh mất cơ hội ngàn năm có một. Tôi không thể điễn tả được 
noi thất vong và túc siân của tôi lúc nay đối voi ông!”. 

Các bạn nghĩ Meade đã làm gì khi đọc bức thư này? 


Meade da không làm gi cả vì ông ta không bao giờ được 
đọc bức thư đó! Đơn giản bởi vì Lincoln đã không gửi nó đi. 
Người ta tìm thấy nó trong những tập hồ sơ của Lincoln sau khi 
ông qua đời. 

Theo phỏng đoán của tôi - chỉ là phỏng đoán thôi - sau 
khi viết bức thư này, Lincoln đã nhìn ra ngoài cửa số và nhẹ 
nhàng tự nhủ: “Khoan da! Có thể minh không nên vôi va nhu vay. 
Chẳng khó gi khi ta ngôi ở đây trong cảnh bình yên của Nhà Trắng 
để ra lệnh cho Meade tấn công. Nhưng gid sử ta dang ở Gettysburg 


39 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


tuân vita roi, tận mát nhìn thấy cảnh máu đổ kinh hoàng nhu Meade 
đã nhìn thấy, tai nghe tiếng la hét kêu sào của những dong doi dang 
hấp hối như Meade đã nghe, thì có lẽ ta cũng sẽ khong con muon tấn 
công nữa. Và hơn nùa, пёи như ta có tính nhút nhát, do dự của 
Meade, có lẽ ta cũng sẽ làm đúng như điều ông ta dà làm. Dáu sao, 
sự Uiệc da roi, nước đã chảy qua cau. Nếu búc thư này duoc gửi di, ta 
sẽ hả giận phan nào nhưng Meade có thể tìm cách tự bào chữa hoặc 
quay lại kết án ta. Điều đó sé gay ra những phản ung tiêu сис, can 
trở năng luc của Meade sau này voi tu cách là tong tư lệnh va biết 
đâu, tai hai hon nua là vi thế ma ông ta có thể bi buộc phải ròi khởi 
quan đội. Đây là một sai lam rõ rang và chắc chắn Meade sẽ tự nhân 
та sau nay”. 


Có lẽ chính vì những suy nghi như vậy mà Lincoln gạt bức 
thư qua một bên. Ông đã học từ kinh nghiệm cay đắng rằng 
những lời phê phán và chỉ trích gay gắt hàu như bao giờ cũng 
mang đến kết quả tiêu cực. 


Theodore Roosevelt kể lại rằng, khi phải đối diện với 
những vấn дё rắc rối, ông thường ngả người ra ghế và ngước 
nhìn bức chân dung khổ lớn của Lincoln treo trong phòng làm 
việc của mình ở Nhà Trắng roi tự hỏi: “Lincoln sẽ làm gi néu trong 
hoàn cảnh này? Ông sẽ giải quyết van dë như thế nào?”. 

Đại văn hào Mark Twain từng có lần viết thư cho một người 
làm ông tức điên rằng: “Điêu ma anh can làm lúc nay là một giấy 
phép để tự mai táng. Anh chỉ cán thông báo, tôi sẽ lo được ngay”. Một 
lần khác, ông viết thư cho một nhà xuất bản vë việc người sửa 


DALE CARNEGIE 40 


DAC NHÂN TÂM 


bản їп muốn chỉnh sửa lỗi chính tả và cách chấm câu của ông: 
“Sau nay đừng có mà sửa gi trên những tác phẩm của tôi va bảo tay 
sua ban thao ấy hay giữ lại những ý tưởng điên тд trong cái dau tệ hai 
của hắn cho đến chết di”. Việc viết những bức thư nặng tính chỉ 
trích, mia mai thậm tệ như thế làm cho Mark Twain cảm thấy dé 
chịu hơn. Những lời lẽ cay nghiệt đó giúp ông giải tỏa được cơn 
gian. Nhung may mắn là chúng không gây thiệt hai gì bởi một 
điều đơn giản là phu nhân của Mark Twain đã kín đáo giữ tất cả 
chúng lại. Những lá thư đó không bao giờ đến tay người nhân. 


Có người nào bạn đang muốn họ thay đổi và sửa mình để 
tiến bộ hơn không? Tôi hoàn toàn ủng hộ việc này. Nhưng tại 
sao lại không bắt đâu từ bản thân mình? Thay đổi chính mình 
là một việc có ích và thực tế hơn nhiều so với việc thay đổi người 
khác và kha năng thành công cũng cao hơn rất nhiều. Khong Tử 
từng nói: “Ding chỉ trích mái nhà hàng xóm nhiéu tuyết trong khi 
cửa nhà minh lại khong sạch”. 


Nếu như bạn muốn bị ai đó oán hờn dai dàng hàng chục 
năm trời và thậm chí có khi đến lúc chết bạn vẫn còn bị thù hận 
thì hãy tặng cho người ấy những lời phê phán, chỉ trích cay độc, 
cho dù bạn biết chắc chắn những lời chỉ trích đó là đúng. 


Thực ra, con người rất hiếm khi suy xét đúng sai rõ ràng 
bằng lý trí. Con người thường hay hành xử theo cảm xúc, thành 
kiến và nhất là cộng thêm lòng kiêu hãnh vốn có của mình nữa. 

Lối chỉ trích gay gắt đã khiến cho Thomas Hardy, một 
trong những tiểu thuyết gia lừng lẫy của văn học Anh phải vĩnh 


41 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


viễn từ bỏ việc viết tiểu thuyết. Cách phê bình cực đoan cũng 
từng đẩy Thomas Chatterton, nhà thơ Anh, đến chỗ tự sát. 


Benjamin Franklin, một người thô lỗ khi còn trẻ, đã trở 
thành một nhà ngoại giao tài năng đến mức được chọn làm 
đại sứ Mỹ ở Pháp. Khi được hỏi vẻ bí quyết thành công, ông 
đáp: “Tôi không nói xấu ai mà chỉ nói những điều tốt đẹp tôi được 
biết uê họ”. 

Bất cứ người thiếu suy nghĩ nào cũng có thể chỉ trích, oán 
trách và than phiền người khác. Và hau hết những người thiếu 
suy nghĩ đều làm thế. Nhưng phải là người biết tự chủ và có 
một tâm hôn bao dung, rộng lượng mới có thể hiểu và biết tha 
thứ cho người khác. 


Vĩ nhân thường biểu lộ sự vĩ đại của mình trong cách đối 
xử với những con người nhỏ bé. Câu chuyện dưới đây là một 
minh chứng cụ thể. 

Bob Hoover là phi công lái máy bay trình diễn nói tiếng ở 
My. Trong một lan bay thu, khi ông vừa cất cánh và lấy được độ cao 
thì cả hai động cơ của chiếc máy bay đột ngột ngừng hoạt động. 
Nhờ kinh nghiệm và tài năng khéo léo, ông đã dua được máy bay 
đáp xuống đất. Mặc dù không có thiệt hại về nhân mạng nhưng 
chiếc máy bay gần như hư hỏng hoàn toàn. Hành động đầu tiên 
của Hoover sau khi đáp khẩn cấp là kiểm tra bình nhiên liệu của 
máy bay. Đúng như điều ông đã phỏng đoán, bình xăng của chiếc 
máy bay cánh quạt thời Thế chiến thứ hai đó không he chứa xăng 
- mà thay vào đó là đây dầu phản lực. Sở dĩ máy bay khởi động lúc 


DALE CARNEGIE 42 


ĐÁC NHÂN TÂM 


dau được là nhờ phản xăng còn sót lại trước đó. Khi trở về sân bay, 
ngay lập tức ông đi tìm người thợ máy đã phục vụ máy bay của 
ông. Anh chàng thợ máy trẻ tuổi đang lo sợ và hối hận đến mức 
gan như cuỏng trí. Khi Hoover đến гап, gương mat thất than va 
hoảng sợ của anh ta ràn rụa nước mắt. Anh ta biết mình vừa gây 
nên một lỗi lâm không thể tha thứ: làm hỏng một chiếc máy bay 
rất đắt tiền và suýt chút nữa đã giết chết ba mạng người. 


Người ta có thể tưởng tượng một cơn nổi giận lôi đình và 
những lời mắng nhiếc thậm tệ từ người phi công tài ba đây lòng 
kiêu hãnh sắp sửa trút xuống người thợ máy đó. Nhưng không, 
Hoover đã dùng đôi tay to lớn của mình ôm choàng vai người 
tho máy ấy và nói: “Tôi tin chắc rằng anh sẽ không bao gio lặp lại 
sai sót này nữa. Dé minh chứng cho long tin của tôi đối voi anh, tôi 
muốn rang sáng mai anh tiếp tục chuẩn bi cho chiếc F-51 của tôi”. 
Tôi tin rằng bạn có thể hình dung sự xúc động và cảm kích vô 
bờ bến của người thợ máy đối với Hoover sau nghĩa cử bao 
dung đó. 


Cha mẹ thường có xu hướng trách mắng con cái. Tuy 
nhiên, trước khi bạn la mắng con mình lần sau, xin hãy đọc bài 
“Cha da quên”. Bài viết này xuất hiện lan dau trong tờ báo People’s 
Home Journal. 

“Cha đã quên” là một sáng tác ngắn viết ra trong giây phút 
cảm xúc chân thành, tác động mạnh mẽ vào nhiều độc giả đến 
mức được yêu cau in lại hang năm. Ngay sau khi xuất hiện lan 
đâu, bài viết nổi tiếng này đã được đăng trên khắp các tờ báo nước 


43 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


My, được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, được truyền bá rộng 
rãi trong các trường học, nhà thờ, trên các diễn đàn và đã phát 
trong vô số chương trình truyền thanh, truyền hình. Một điều khá 
thú vị là các tạp chí định kỳ của nhiều trường trung học và cao 
đẳng cũng sử dụng bài viết này. Đôi khi một điều nhỏ bé cũng có 
thể tạo nên những ảnh hưởng lớn lao kỳ diệu. Bài viết này thực 
sự đã tạo nên một phép lạ với những bậc cha mẹ trong gia đình. 


CHA ĐÃ QUEN 


W. Livingston Larned 


Coon trai yêu quý, con hãy nghe những lời ân hận của cha day. 
Cha da len vào phòng con khi соп dang chìm vào giấc ngu trẻ thơ. Nhìn 
kia, một tay con đặt dưới sò má, những lon tóc hung dam mó hôi bám 
chat vào vang trán ẩm ướt. Chỉ cách đây vài phút thôi, khi cha ngôi trong 
phong doc sách va xem lại bài viết của minh, noi hối hận chợt dâng ngap 
hon cha. Và cha da chạy ngay đến phòng con dé nói lời xin lỗi. 


Con ơi, cha da túc giận, quát mang khi con cầm khăn lau mat 
qua quyt trong lúc thay quân áo di học, lúc con để đôi giày do bẩn hay 
thấy con uút vat dung lung tung trong nhà. 


DALE CARNEGIE 44 


DAC NHÂN ТАМ 


Cha luôn chăm chăm nhìn thấy toàn là lỗi làm của cơn. Buổi 
sáng cha thấy con không ngăn nắp khi ngủ day, lại còn ăn uống voi 
vang va lấy một lúc quá nhiều thúc ăn vao đĩa. Vì chỉ nhìn thấy lỗi 
lầm nên khi con chào cha xin phép ra ngoài chơi, cha chi cau may va 
trả lời coc lốc không chút thiện cảm: “Hừm! Liệu mà uë sớm đấy!”. 


Buổi chiều, cha cũng túc giận voi những sơ suất cua con. Khi 
thấy đôi uó của con rách, cha đã làm con phải mát mat trước ban be 
khi lôi con vë nha. Con thật sự da làm cha rat giận dü vi da khong 
tiết kiệm, không chịu giữ gin những món đô mà cha đã phải uất va 
làm viéc và dành dum mua cho con. 


Khi cha dang doc báo, con rut rë bước tới nguoc nhìn cha voi 
ánh mắt ngây thơ trong sáng, cha lại quát lên: “Mày тибп cái gi?”. 
Và trái tim cha đã xúc động biết dường nào khi cơn chỉ im lăng chạy 
đến, vong đôi tay bé bỏng ôm cổ cha thật chat voi tất cả yêu thương 
triu mến roi lại chạy biến that nhanh ra ngoài. 


Cơn thương yêu! 


Con có biết không, tờ báo da ròi khói tay cha trong yên lang va 
một noi sợ hãi lan đau xót nghen ngào xâm chiếm coi long cha. Cha 
đã làm gi thế nay? Cha da biến mình thành mot nguòi cha suốt ngày 
chỉ xăm xoi tội lỗi của con minh. Mot nguoi cha chỉ toàn tìm kiếm 
những cái xấu của con để chê trách - va đây lại là phan thưởng ma 
cha dành cho cơn như là một dua trẻ и? Cha chỉ muốn con phải thế 
này thế no, cha chỉ muon con phải cu xử như người lớn. Cha đã do 
con bang cây thước dành cho một người trưởng thành, bang cả những 
nam tháng tuổi đời va sự trải nghiêm gia dan của cha. 


45 DALE CARNEGIE 


How To WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Cơn yêu của cha! 


Trong khi cha nhìn cơn bằng doi mắt già coi va muon phiền, 
đây thành kiến, soi mới ấy, cha chẳng thèm biết đến những cái tốt, điều 
hay va sự chân thành, hôn nhiên trong tư chất của con. Trái tim nhỏ 
bé của cơn nông ấm va to lớn như ánh rang đông dang tang bao tia 
nang ấm cho những ngọn doi bao la. Con da hon nhiên lao vao hôn 
chúc cha пи ngon ma không hè vuong ban tiệc cha da la mang con 
cả ngay va han học voi con vi những lý do không chính đáng. 


Cơn thương yêu! 


Cha không thé doi thêm được nira. Cha phải nhanh chóng bước 
đến bên соп, quỳ xuống cạnh chiếc giường nhỏ bé và nhìn guong mat 
thơ ngây cua con trong giác ngu voi môt tiềm ân hận vô cùng. 


Có thé, con con quá bé bỏng để hiếu những cảm xúc dang tràn 
ngập long cha. Cha hua voi cơn, ngay từ giây phút này, cha sẽ trở lại 
là người cha đích thực và luôn biết trân trong tình yêu của con ngay 
cả trong những siây phút nóng giận bing bừng. Cha sẽ là nguoi ban 
trung thành của con, sẽ dau khổ khi con gặp bất hạnh, sẽ cười uui khi 
cơn gap may mắn, sung sướng. Cha sẽ cắn chặt môi dé không thốt ra 
những lời sắt gong moi khi con quy giận ай trỗi day trong lòng cha. 
Cha sẽ tự bảo minh rằng con van con bé bong. 


Ôi, hình như cha đã nhìn đứa con thơ dại của cha như nhìn 
một con nguoi trưởng thành thục sự. Giờ đây, nhìn con cuộn minh 
trong chăn và trệt moi пои yên trên chiếc giường bé xíu, cha chợt 
nhận ra rang con chi là một dua trẻ thơ ngây. Sáng sáng, соп van 
nung niu trong vòng tay trìu тёп của me. Mái tóc tơ mêm mai của 


DALE CARNEGIE 46 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


con còn vuong víu trên bờ vai me, can được che chở trong cảm giác 
được yêu thương. Vậy mà, cha đã doi hỏi ở cơn quá nhiều... 


xxx 


Tôi đã đọc bài viết này nhiều lần mà lúc nào cũng nguyên 
vẹn cảm xúc như lần đầu tiên. Rôi tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần 
trong đời, tôi cũng giận dữ vô cớ với những người xung quanh. 
Hãy thông cảm, thấu hiểu mọi người thay vì oán trách họ. Hãy 
đặt mình vào vị trí của họ để hiểu tại sao họ lại có những hành 
xử như vậy. “Biết moi thú cũng có nghia là tha thứ moi thu.” 


Như Tiến sĩ Johnson nói: “Ngay ca Chúa Trời còn không xét 
đoán một nguoi cho đến phút cuối cùng của cuộc đời họ”. Vậy tại sao 
bạn và tôi lại làm điều đó? 


47 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


* Nhung nguoi ban gặp trên duong đời sẽ anh huong đến 
cuộc sóng cua ban. Dù tốt hay xñu, ho cing tang ban nhiing kinh 
biệt" sóng hêt súc tuyệt voi. Chính vi thé, dung nên lên an, 
chi trich hay than phién ai ca. Tham chi, néu co ai йб lam ton 
thuong ban, phan boi ban hay lợi dung long tốt cua ban thi xin 
hay cú tha thú cho ho. Bởi vi co thé, chính nho ho ma ban hoc duoc 
cach khoan dung. 


* Chi trích mot nguoi là tiệc khong khó. Vuot lên trên su 
phán xét ấy để cu xu rong luong, vi tha moi la diéu dang tu hao. 


NGUYEN TAC 1: 


KHONG CHI TRICH, OAN TRACH 
HAY THAN PHIEN! 


DALE CARNEGIE 48 


Z 


BI MAT LON NHAT | 
TRONG PHÉP ỨNG XÚ 


Сы có một cách hiệu quả nhất để khiến một người 
thực hiện điều ta mong muốn. Và, hãy luôn nhớ rằng không có 
cách nào khác, nếu chúng ta: 

* Một tay giật tóc, tay kia gí súng vào đầu một người nào 


„ 
Г; 


đó và thét lớn: “Có bao nhiêu tài sản, hãy đưa hết cho ta 


* Vênh mặt cau có và thách thức nhân viên của mình: 
“Nếu không làm việc chăm chỉ, tôi sẽ đuối tiệc anh/chi ngay lập tức. 
Nhìn ra ngoài kia ma xem, biết bao nhiêu người muón được làm nhân 


” 
! А 


viên của tôi day 


49 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


* Cam một cay roi mây to và quát con trai: “Đô ngu! Nếu 
mày còn ham chơi làm do bẩn áo дийп, tao sẽ cho mày 100 roi”. 


Chung ta cùng thử hình dung chuyện gi sẽ xảy ra trong ba 
trường hợp trên? 


Mẫu số chung của cả ba trường hợp là những người bị 
chúng ta đe dọa sẽ làm theo những gì được yêu câu. Nhưng, 
quan trọng hơn cả là họ sẽ làm với sự chịu đựng, khó chịu, cau 
có và phẫn uất. Trường hợp xấu hơn nữa là họ sẽ làm ngược lại. 
Người bị gí súng có thể quật lại người có súng, nhân viên sẽ 
siêng năng trước mặt và dối trá sau lưng hoặc đi tìm một chỗ 
làm khác có ông chủ cư xử tốt hơn, còn đứa bé thì sẽ vẫn trốn 
đi chơi và sau đó lén về nhà tắm rửa tươm tất trước khi bạn kịp 
phát hiện ra nó đã không nghe lời. 


Thay vì cưỡng bức người khác phải làm theo ý mình, cách 
đơn giản hơn có thể khiến người khác làm bất cứ điều gì chính 
là: Hãy để họ làm điều họ muốn. 

Nhà phân tam học lừng danh Sigmund Freud”) nói rang: 
“Mọi hành động của con nguoi đều xuất phát từ hai động cơ: tiềm kiêu 
hanh của giới tính va sự khao khát được là người quan trong”. John 
Dewey), một trong những nhà triết học sâu sắc nhất của nước My 
lại có cách nhìn hơi khác một chút: “Động cơ thúc day sâu sắc nhất 
trong bản chất con người là sự khao khát được thể hiện mình”. 


(4) Sigmund Freud (1856 - 1939): Bác sĩ thản kinh, nhà tâm lý học, nhà phân tâm học nồi 
tiếng người Áo. 

(5) John Dewey (1859 - 1952): Nhà triết học, tâm lý học, nhà cải cách giáo dục nồi tiếng 
người My. 


DALE CARNEGIE 50 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


Vậy bạn khao khát điều gì cho mình? Những đòi hỏi 
mãnh liệt nào đang bùng cháy trong bạn? 


Hàu hết mọi người chúng ta đều mong muốn những điều 
sau đây: 
1. Có được sức khỏe tốt và một cuộc sống bình an 
. Có những món ăn mình thích 
. Со giấc ngủ ngon 


. Có dày đủ tiền bạc và tiện nghi vật chất 


. Được thỏa mãn trong cuộc sống tình dục 


2 
3 
4 
5. Có cuộc sống tốt đẹp ở kiếp sau 
6 
7. Con cái khỏe mạnh, học giỏi 

8 


. Có cảm giác mình là người quan trọng 


Hau hết mọi ước muốn này thường được thỏa man, chi 
trừ một điều, mà điều ấy cũng sâu sắc, cấp bách như thức ăn 
hay giấc ngủ nhưng lại ít khi được thỏa mãn. Đó là điều mà 
Freud gọi là “sự khao khát được là người quan trong” hay là “sự 
khao khát được thể hiện minh” mà Dewey có nhắc tới. Tổng thống 
Lincoln viết: “Moi nguoi đều thích được khen ngoi” còn William 
James!) thì tin rằng: “Nguyên tắc sâu sắc nhất trong bản tính con 
người đó là sự thèm khát được tán thưởng”. Không phải chỉ là 
“mong muốn”, hay “ khao khát” mà là “sự thèm khát” được tán 


(6) William James (1842 - 1910): Nhà triết học, tâm ly học, nhà nghiên cứu chủ nghĩa thực 
dụng nói tiếng người Mỹ. 


5] DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


thưởng. “Sự thèm khát” diễn tả một nỗi khao khát dai dang mà 
không được thỏa mãn. Và những ai có khả năng thỏa mãn được 
sự thèm khát này một cách chân thành thì người đó sẽ “kiểm 
soát” được những hành vi của người khác. 


Sự khao khát được cảm thấy mình quan trọng là một 
trong những khác biệt chủ yếu nhất giữa con người và những 
sinh vật khác. 

Khi tôi còn là một cậu bé ở vùng quê Missouri, cha tôi có 
nuôi những con heo giống Duroc - Jersey ngộ nghĩnh thuộc nòi 
mặt trắng. Chúng tôi thường mang những chú heo này và 
những gia súc khác đến triển lãm ở hội chợ đồng quê cũng như 
các cuộc triển lãm gia súc khắp vùng Middle West. Chúng tôi 
luôn đứng đầu các cuộc thi với giải thưởng là những dải băng 
màu lam. Cha tôi thường gắn những dải băng này trên một tấm 
vải mỏng màu trắng. Khi bạn bè hay khách khứa đến thăm nhà, 
cha tôi thường mở miếng vải ra khoe. Ông cam một dau và tôi 
cảm dau kia, ròi ông kể chi tiết với mọi người vè từng giải 
thưởng với niềm tự hào ánh lên trong mắt. 

Những chú heo chẳng hẻ quan tâm đến các giải thưởng 
mà chúng đã giành được. Nhưng cha tôi thì có. Những phản 
thưởng này khiến ông cảm thấy mình quan trọng. 

Nếu như tổ tiên chúng ta không có sự khao khát cháy 
bỏng là cảm thấy mình quan trọng thì sẽ không bao giờ có 
những nên văn minh độc đáo và loài người chúng ta ngày nay 
chẳng hơn gì những loài động vật khác. 


DALE CARNEGIE 52 


DAC NHÂN TÂM 


Chính sự khao khát được thấy mình quan trọng đã khiến 
một nhân viên bán tạp hóa ít học, nghèo khổ chịu khó nghiên 
cứu những quyển sách luật cũ kỹ mà cậu tình cờ tìm thấy dưới 
đáy một cái thùng đựng đô lặt vặt được cậu mua lại với giá 50 
xu. Có lẽ các bạn đã nghe nói đến tên anh chàng bán tạp hóa 
này rồi. Tên anh ta là Lincoln. 


Và cũng chính sự khao khát cảm thấy mình quan trọng đã 
thúc дау Charles Dickens viết nên những tiểu thuyết bất hủ. Sự 
khao khát này cũng là động luc để Christopher Wren) viết 
những bản giao hưởng của mình lên đá. Và chính sự khao khát 
ấy cũng đã giúp Rockefeller kiếm được hàng triệu đô-la mà hau 
như ông chẳng сап dùng đến một đông trong số đó! 


Khi chúng ta mặc quân áo thời trang, dùng hàng hiệu, đi 
những chiếc xe thời thượng, dùng điện thoại di động sành điệu, 
kể về những đứa con thông minh, chính là lúc chúng ta thể hiện 
sự khao khát được tỏ ra quan trọng trước mọi người. 


Tuy nhiên, nỗi khao khát này cũng có mặt trái của nó. 
Không ít thanh niên gia nhập các băng nhóm, tham gia những 
hoạt động tội phạm, sử dụng heroin và thuốc lắc như để khẳng 
định mình, để được xã hội nhìn họ như những “Siêu nhân”. E. 
P. Mulrooney, Ủy viên Cảnh sát New York, cho biết: Hầu hết 
những tội phạm trẻ tuổi đều thể hiện cái tôi rất lớn. Yêu cầu 
đầu tiên của chúng sau khi bị bắt giam là đòi xem những tờ báo 
tường thuật về chuyện của chúng như thế nào. 


(7) Christopher Wren (1632 - 1723): Kiến trúc sư, nhà thiết kế, nhà thiên văn học và hình học người 
Anh thế kỷ 17. Ông từng thiết kế 53 nhà thờ ở Luân Đôn, trong đó có Thánh đường St.Paul. 


53 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Chính cách mỗi người thể hiện sự quan trọng của mình 
nói lên rất rõ tính cách thật của họ. John D. Rockefeller tim được 
cảm giác về tam quan trọng của mình bang cách đóng góp tiền 
để dựng nên một bệnh viện hiện đại ở Bắc Kinh để chữa cho 
hàng triệu người nghèo mà ông chưa bao giờ гар và cũng chưa 
hề có ý định gặp. Dillinger thích có được cảm giác về tầm quan 
trọng của mình bằng cách giết người cướp của. Khi bị FBI (Cục 
Điều tra Liên bang Mỹ) săn đuổi, hắn ta đã lao vào một trang 
trại ở Minnesota và dong dac tuyên bố: “Ta chính la Dillinger!” 
với niềm tự hào không cần giấu giếm. 

Thực ra, đây là một yếu tố rất “người”. Сап như ai cũng 
thế. Nếu không xem sự khát khao được là người quan trọng là 
một thuộc tính của con người thì có lẽ nhiều người sẽ kinh ngạc 
khi biết rằng, ngay cả những nhân vật nổi tiếng nhất, những 
con người được tôn vinh nhất trong lịch sử loài người cũng thế. 
Người ta có thể ngạc nhiên tự hỏi vì sao người vĩ đại như 
George Washington cũng muốn được gọi là “Đức Ngai Tong 
thống Hop Chung quốc Hoa Kỳ”. Người ta lại thắc mắc tại sao 
một con người tai trí như Christopher Columbus") cũng muốn 
có được danh hiệu “Thủy su Đô đốc Đại đương va Phó vuong Ấn 
Độ”. Và, người ta sẽ càng ngạc nhiên hơn nữa nếu biết rằng nữ 
hoàng Catherine vĩ đại không chịu mở bất kỳ bức thư nào nếu 
không có lời dë bên ngoài: “Kính gui Nữ Hoàng Quyền uy”. 


(8) Christopher Columbus (1451 - 1506): Nhà hàng hải, nhà thám hiém người Y, người 
phát hiện ra châu Mỹ năm 1492. 


DALE CARNEGIE 54 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


Các nhà tỷ phú chi dong ý tài trợ cho cuộc viên chinh của 
thủy sư đô đốc Byrd đến Nam Cực năm 1928 với yêu cau duy 
nhất là tên của họ phải được đặt cho những dãy núi băng ở đó. 
Victor Hugo không khao khát gì hơn là thành phố Paris được 
đổi thành tên ông. Ngay cả Shakespeare, người được mệnh danh 
là người vĩ đại nhất trong số những người vĩ đại, cũng muốn 
làm vẻ vang thêm tên tuổi của mình bằng cách xin hoàng gia 
ban cho một tước hiệu quý tộc. 


Đôi khi, có người tự biến mình thành tàn tật để có được 
sự thương hại, sự quan tâm của người khác, để cảm thấy mình 
quan trọng. Đệ nhất phu nhân McKinley tìm cảm giác quan 
trọng bằng cách bắt chỏng bà, Tổng thống William McKinley 
của Mỹ, mỗi ngày phải tạm gác việc quốc chính một vài giờ để 
ở bên giường bà và ru bà ngủ. Bà nuôi dưỡng khao khát cháy 
bỏng được mọi người chú ý bằng cách yêu cầu ông phải ở bên 
bà ngay cả khi bà đi khám răng. Có lan, bà đã lam am i khi ông 
“dám” để bà một mình với nha sĩ vì phải tham dự một cuộc 
họp quan trọng với Bộ trưởng Ngoại giao. 


Nhà văn Mary Roberts Rinehart có lần kể tôi nghe về một 
cô gái thông minh và mạnh khỏe đã trở nên bệnh tật chỉ vì 
muốn có được cảm giác mình quan trọng. Bà Rinehart kể: “Cô 
ta nằm ly trên giường suốt 10 năm rong để người me già phải vat va 
lên xuống ba tang lau phục địch cô mỗi ngày. Một hôm, người me gia 
mệt moi đổ bệnh va sau đó qua đời. Trong vai tuần kế đó, cô ta moi 
ốm liệt giường thực sự. Nhưng roi cô ta nhanh chóng hoi phục va bắt 
dau cuộc sống khỏe manh bình thường như chưa bao gió nga bệnh”. 


55 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Thâm chí, người ta có thể hóa điên để tìm trong cơn điên 
cái cảm giác là người quan trọng, điều mà họ không thể có được 
trong thế giới trần trụi này. Không ít người mải mê “chiến đấu” 
trong các trò chơi vi tính để biến mình thành anh hùng hảo hán. 
Trong khi ngoài đời thực họ chỉ là những con người bình 
thường, không vai vế, khong địa vị xã hội. 


Một vị bác sĩ trưởng khoa thân kinh của một bệnh viện 
tâm than uy tín nhất nước My quả quyết rằng nhiều bệnh nhân 
đã tìm thấy trong thế giới điên ró cái cảm giác trở thành một 
nhân vật quan trọng mà họ không thể có được trong đời thực. 
Ông kể cho tôi nghe câu chuyện sau: “Gdn đây tôi có một nữ bệnh 
nhân gap bi kịch gia đình. Cô ấy muón được quan tâm, muón được 
án ái, yêu thương. Cô muén có con cái và có uy tín xã hội, nhung 
cuộc sống thực tế da cha dap lên tất cả những ибс muón của cô. 
Chong cô không yêu cô. Anh ta thậm chi khong chịu ngoi ăn cùng cô 
mà bắt cô phải phục vu bữa ăn cho anh ta trong một căn phòng trên 
gác. Cô khong có con, cũng không có dia vi xã hội gi cả. Kết qua là 
cô bi bệnh tâm than. Trong tưởng tượng của cô, cô thấy minh đã ly di 
chong, trở lại là môt con nguoi tu do. Roi sau đó, cô lại nghi rang 
minh da lấy được một người thuộc dong doi quý tộc Anh và nhấn 
mạnh tiệc minh được soi là “Phu nhân Smith”. Hơn thế nữa, cô còn 
hình dung mỗi tối cô có thêm mot đứa con. Mỗi lan tôi đến thăm, cô 
đều nói: “Thưa bác sĩ, tối qua tôi uừa sinh con”. 


Cuộc sống đã đẩy mọi con tàu mơ ước của cô va vào 
những tảng đá sắc cạnh của thực tế. Nhưng tại những hòn đảo 
tràn ngập ánh nắng của trí tưởng tượng điên rô, con tàu mơ ước 


DALE CARNEGIE 56 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


ấy đã cập bến với cánh buóm phấp phới hoan ca trong gió. Vị 
bác sĩ khẳng định với tôi: “Nếu như chỉ cần giơ tay ra là có thể 
chữa lành căn bệnh cho cô ấy, tôi cũng sẽ không làm. Sống như thế 
này cô ấy hạnh phúc hơn nhiều”. 


Nếu một vài người khao khát đến mức hóa điên để có được 
cảm giác mình là người quan trọng thì bạn hãy hình dung xem 
phép màu nào sẽ giúp cho bạn và tôi có được điều đó mà không 
can phải đến miễn điên rô của trí tưởng tượng? 


Một trong những người đầu tiên ở Mỹ được trả lương trên 
một triệu đô-la mỗi năm là Charles Schwab (thời mà nước Mỹ 
chưa có thuế thu nhập cá nhân và một người được xem là giàu 
có khi mỗi tuần kiếm được 50 đô-la). Ông đã được Andrew 
Carnegie bổ nhiệm vào chức chủ tịch dau tiên của Tập đoàn 
Thép Hoa Kỳ vào năm 1921 khi chỉ mới ba mươi tám tuổi. Vì 
sao Andrew Carnegie dong ý trả một triệu đô-la mỗi năm, tức 
gan 30 ngàn đô-la mỗi ngày cho Charles Schwab? Phải chăng vi 
Charles Schwab là một thiên tai? Hay vì ông có kiến thức vẻ thép 
hơn những người khác? 


Hoàn toàn không. Chính Charles Schwab bảo tôi rằng, 
nhiều người làm việc cho ông có kiến thức vẻ chế biến thép hơn 
hẳn ông. Lý do Schwab được trả lương cao như thế là vì ông có 
khả năng thu phục lòng người. Ông chia sẻ, bí quyết của ông 
chính là “khả năng tạo niềm hưng phấn ở những người cùng 
làm việc, phát huy những ưu điểm mạnh nhất ở một con người 
bang cách nhìn nhân, tán thưởng và khuyến khích ho”. 


57 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


“Không có cách nào giết chết ибс mo va nó luc phấn đấu của con 
nguoi bang thái độ va những lời chỉ trích của cấp trên. Tôi không bao 
giờ chỉ trích một ai. Tôi tin tưởng vao tiệc tao ra động lực cho moi 
nguoi làm tiệc. Điều nay lam cho tôi luôn mong muon khen ngơi người 
khác va không thích làm ton thương thêm những lỗi lam của họ. Nếu 
toi thích thú một điều gi đó, tôi sẽ luôn động viên, khuyến khích bằng 
tất cả sự chân thành và hưởng ứng nhiệt tình nhất của minh.” 


Đó là những gì Schwab đã làm. Vậy những người tảm 
thường ứng xử ra sao? Họ làm ngược lại hoàn toàn. Nếu họ 
không thích điều gì, họ sẽ quát mắng nhân viên; còn nếu họ 
thích, họ sẽ chẳng nói gì. Như một câu nói xưa: “Làm tốt đến 
đâu, không một lời khen; sai lam một lan, nhắc nhở suốt đời”. 


Schwab chia sẻ: “Trong suốt cuộc đời minh, tôi chưa từng gap 
người nào lam tốt công viêc của minh néu không có sự ung hộ của 
người khác”. 


Andrew Carnegie cũng vậy. Và đó là một trong những lý do 
làm nên thành công phi thường của “ông vua” thép. Andrew 
Carnegie khen ngợi những người hợp tác với mình lúc công 
khai, lúc kín đáo. Thậm chí, ngay cả trên tấm bia mộ của mình, 
ông còn khen tặng tất cả những người đã từng làm việc cho ông: 
“Day là nơi yên nghi của một người biết cách tập hợp những nguoi 
tài giỏi hơn minh”. 

Sự khen ngợi, cảm kích thành thực là một trong những bí 
quyết thành công dau tiên của John D. Rockefeller trong ứng xử 
với mọi người. Khi nhân viên của ông là Edward Bedford gây 


DALE CARNEGIE 58 


DAC NHÂN ТАМ 


thiệt hai một triệu do-la trong một vu mua bán ở Nam My, thay 
vì chỉ trích, John D. Rockefeller lại tán thưởng Bedford vì đã cứu 
được 60% số tiền Rockefeller đã đầu tư. Rockefeller làm như vậy 
vì biết rằng Edward đã cố gắng hết sức. Ông nói: “Điều đó thật 
tuyệt. Chúng ta không phải lúc nào cũng làm tốt duoc như vay”. 


Trong số các таи báo tôi cắt để lại, có một câu chuyện vui 
mà tôi biết là không có thực nhưng nó lại minh họa cho một sự 
thật. Tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe: 


Lan nọ, sau một ngày làm việc cực nhọc, vợ một người 
nông dân đã quảng trước mặt những người đàn ông trong gia 
đình bà một đống cỏ khô thay vì dọn bữa ăn tối như mọi khi. 
Khi họ tức tối hỏi bà có điên hay không, bà dap: “Toi da nấu ăn 
cho các neười suốt 20 năm nay va trong suốt thời gian do tôi chưa hè 
nghe ai cảm ơn mot câu hay nói voi tôi rang các người không biết ăn 
cỏ khô”. 


Một công trình nghiên cứu cách đây vài năm vẻ việc những 
người vợ bỏ nhà ra đi cho thấy nguyên nhân chủ yếu của tình 
trạng này chính là do “thiếu sự nhìn nhận và trân trọng”. Và tôi 
chắc chắn rằng nếu có một công trình nghiên cứu vë lý do 
những người chóng bỏ nhà đi thì cũng thu được một kết quả 
tương tự. Chúng ta thường cho rằng việc vợ hay chỏng mình ở 
bên cạnh là lẽ đương nhiên nên rất hiếm khi dành cho họ một 
lời cảm ơn hay sự trân trọng. 


Một học viên trong lớp của chúng tôi kể rằng vợ anh và 
một nhóm phụ nữ khác trong nhà thờ cùng tham gia vào một 


59 DALE CARNEGIE 


How To WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


chương trình tự hoàn thiện ban thân. Chi dë nghị anh giúp bang 
cách liệt kê sáu điều mà anh cho là chị có thể thay đổi để trở 
thành một người vợ tốt hơn. Anh ấy kể lại với lớp học như sau: 
“Tôi ngac nhiên trước môt yêu cầu như váy. Thú thục, tôi có thể dé 
đàng liệt kê sáu điều tôi muón cô ấy thay đổi. Và, tất nhiên là cô ấy 
cũng có thể liệt kê môt ngàn chuyện cô ấy muon tôi thay doi nhưng 
tôi da khong làm thế. Tôi bảo: “Cho anh suy nghi va sáng mai anh sé 
trả lời”. Sang hôm sau, tôi day rất sớm, tìm mua tăng vo sáu bông 
hong voi môt tấm thiệp ghi: “Anh không thể nghi та sáu điều mà anh 
muốn em thay đối. Anh yêu em như chính em bây siờ!”. Chiều hôm 
đó, khi vè nhà, tôi duoc vo chào đón bang những giot nước mat day 
xúc động. Không can phải noi, tôi vô cùng vui sướng vi da không phê 
phán cô ấy như yêu cau. Chủ nhật sau đó ở nhà thờ, sau khi vø tôi 
báo cáo lại kết quả của cong tiệc duoc giao, nhiều phụ nữ cùng học 
voi cô ấy đã đến gap toi va nói: “Từ trước đến nay chúng tôi chưa bao 
giờ nghe thấy một cử chỉ nào lịch thiệp, chu đáo và ngot ngào đến như 
vay”. Lúc đó tôi mới thật sự hiếu duoc súc manh của sự trân trong va 
lòng biết ơn”. 

Tôi đã có lần tập theo phong trào nhịn ăn và đã thử sống 
sáu ngày sáu đêm mà không ăn gì. Thực ra cũng không khó lắm. 
Cuối ngày thứ sáu, tôi cũng không đói hơn cuối ngày thứ hai. 
Tuy nhiên nếu chúng ta để gia đình hay nhân viên của mình 
nhịn đói sáu ngày thì lại là một lỗi lầm lớn. Thế mà, chúng ta 
lại để gia đình thân yêu của mình, những nhân viên cần mẫn và 
tân tụy của mình phải nhịn đến sáu tuần hay thậm chí đến sáu 
mươi năm mà không có đến một lời tán thưởng thật lòng. 


DALE CARNEGIE 60 


DAC NHÂN ТАМ 


Chúng ta không chịu nhớ rằng họ đang khao khát đến cháy lòng 
một lời khen ngợi của chúng ta, chẳng kém gì một người mong 
có được một bữa ngon lành khi đang đói con cao. 


Alfred Lunt, một trong những diễn viên xuất sắc nhất mọi 
thời đại, người đóng vai chính trong vở kịch Reunion in Vienna, 
da nói: “Điều tôi can hơn cả cho cuộc sống của minh là nuôi dưỡng 
sự trân trọng đối voi bản than mình”. 

Chúng ta nuôi dưỡng phân thể chất của con cái, quan tâm 
đến cuộc sống vật chất của nhân viên mình nhưng lại rất ít khi 
nuôi dưỡng hay truyền cho họ sự tự trân trọng những giá trị bản 
thân. Chúng ta có thể cung cấp cho họ những thức ăn ngon 
nhưng lại thường quên tặng họ những lời khen ngợi thật lòng 
mà họ sẽ nhớ mãi như nhớ những giai điệu êm ái tuyệt vời nhất. 

Paul Harvey, trong một buổi phát thanh của mình, đã kể 
một câu chuyện minh chứng rằng việc khen ngợi, cảm kích 
thành thật có thể thay đối cuộc đời một con người như thế nào: 
“Cách đây nhiều năm có một cô giáo ở Detroit nhờ Stevie Morris giúp 
cô tìm một con chuột trong lớp học. Cô đánh giá rat cao tài năng của 
Stevie va khen Stevie rang Thuong Dé da tăng cho Stevie một đôi tai 
thinh dé bu lai su khiém thi. Co khong ngo rang day thuc su la lan 
dau tiên Stevie duoc nguoi khác tran trong, đánh gid cao vë kha nang 
của đôi tai minh va quên di sự khiếm khuyết trước gid. Cho đến bây 
giờ, Stevie thừa nhận rang su tran trong ngày ấy đã tạo ra mot bước 
ngoat trong cuộc đời ông. Từ khi duoc đề cao va phát hiện ra nang 
khiếu nghe cua minh, ong đã no lục phát huy khả năng cho đến khi 


61 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


trở thành một trong những ca sĩ nhac pop tuyệt voi nhất dong thời là 
nhạc sĩ sáng tác những ca khúc hay nhất trong thập niên 70, dưới cái 
tên huyền thoại Steuie Wonder”. 


Khi đọc những câu chuyện này, có thể bạn sẽ nói: “Trời! 
Toàn là những lời xu ninh vô nghia! Tôi cũng đã từng thu như vay. 
Nhung cách này thục sự không ổn, đắc biệt voi những người nhạy 
cam va căm ghét thói giả đối, xu піпћ!". 

Di nhiên, xu ninh ít khi thành công với những người 
hiểu biết và có khả năng phân biệt sâu sắc giữa nịnh hót với lời 
khen ngợi và cảm ơn chân thành. Bởi vì tâng bốc chỉ là lời lẽ 
hời hợt, ích kỷ, hoàn toàn không trung thực, và chắc chắn thất 
bại. Tuy vậy, cũng có một số người khao khát được tán thưởng 
đến mức họ nuốt bất kỳ lời khen nào như một người đói ăn cả 
rau lan con sâu bám trong do. Tang bốc giả tạo cũng như tiền 
giả, nó sẽ gây khó khăn khi chúng ta chuyển nó cho một người 
nào khác. 


Sự khác nhau giữa cảm kích và tâng bốc nằm ở đâu? Rất 
đơn giản! Điều này là thành thực còn điều kia là không thành 
thực. Một điều xuất phát từ tấm lòng, một điều chỉ từ cửa miệng. 
Một điều là vô tư, chân thành, một điều là ích kỷ, có mục đích. 
Một điều được mọi người cảm nhận, xúc động, một điều thì bị 
mọi người lên án. 

Сап đây tôi được nhìn thấy bức tượng bán thân của một anh 
hùng Mexico là Tướng Alvaro Obregon tại lâu dai Chapultepec ở 
Mexico. Dưới tượng khắc những lời lẽ đây triết lý của Obregon: 


DALE CARNEGIE 62 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


“Đừng sợ những kẻ thù tấn công anh mà hãy sợ những nguoi bạn ninh 
hót anh”. 


Đúng! Tôi hoàn toàn không khuyến khích sự xu ninh! Tôi 
đang nói đến một cách sống mới. Cho phép tôi nhắc lại: Một 
cách sống mới. 

Vua George V có một loạt sáu câu châm ngôn được viết 
trên những bức tường trong phòng học của ông tại cung điện 
Buckingham. Một trong những châm ngôn này viết: “Hay ngán 
tôi đừng trao và nhận những lời khen ngợi ré tiền”. Mọi lời ninh 
hót đều là lời khen ngợi rẻ tiền. Tôi rất tâm đắc với một định 
nghĩa cho rang: “Ninh hot là nói voi môt nguoi khác chính điều mà 
anh ta thích nghĩ vè minh”. 


Khi dau óc không vướng ban, chúng ta thường dành gan 
95% thời gian để nghĩ về mình. Hãy ngừng việc nghĩ về bản thân 
trong chốc lát và bắt đầu nghĩ vë điều tốt của những người xung 
quanh. Khi ấy, tôi và bạn sẽ thấy mình không cần dùng đến 
những lời nịnh hót nữa. Đó chỉ là một thứ rẻ tiền và giả dối. 

Một trong những giá trị bị chúng ta lãng quên nhiều nhất 
trong cuộc sống hàng ngày chính là sự cảm kích, trân trọng. Chẳng 
biết vì sao chúng ta cứ hay quên khen ngợi con cái mình khi chúng 
đem vẻ nhà tờ giấy khen hay quyển số liên lạc ghi thành tích học 
tap tốt trong thang qua. Chúng ta quên khuyến khích con cái khi 
lần đầu tiên tự chúng làm được một cái bánh hay tự giác dọn dẹp 
gọn gàng góc học tập của mình... Không có điều gì làm con trẻ vui 
sướng hơn là sự quan tâm và khen ngợi của bố mẹ. 


63 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Mỗi khi thưởng thức một món ngon ở nhà hàng, tôi luôn 
tự dan mình nhớ nói với người đầu bếp rang món ăn ấy rất 
tuyệt. Khi gặp một người bán hàng mệt mỏi mà vẫn biểu lộ sự 
ân сап với khách thì tôi cũng luôn nhắc nhở mình hãy nhớ cảm 
ơn anh ta vì sự phục vụ tận tâm, nhiệt tình. 

Tất cả diễn viên, ca si và dién giả trên thế giới đều nản lòng 
nếu không được nhận những trang vo tay khen ngợi nào từ 
khán thính giả. Nếu điều này đúng đối với những người biểu 
diễn chuyên nghiệp thì nó còn đúng gấp nhiều lan đối với 
những người làm việc trong các cơ quan, cửa hàng, nhà máy, 
trong gia đình và bạn bè chúng ta. Trong tất cả quan hệ giữa 
người với người, chúng ta hãy luôn nhớ rằng mọi người hợp tác 
với mình cũng déu là những con người và họ đều khao khát nhận 
được sự công nhận, đánh giá cao va tran trong vi những gi họ đã làm. 


Hãy thắp lên ngọn lửa của sự biết ơn chân thành đối với 
mọi người trong cuộc sống. Sự lan tỏa của ngọn lửa này sẽ mang 
lại cho bạn những giá trị vượt thời gian. 


Chỉ trích hay xúc phạm người khác không bao giờ làm 
thức tỉnh hay thay đổi được họ trở nên tốt hơn, vậy nên bạn 
đừng bao giờ làm thế! Có một câu châm ngôn cổ rất hay mà tôi 
đã dán lên tấm gương soi để ngày nào cũng có thể nhìn thấy: 
“Tôi chi sống trên thế gian nay có một lan, vi vay tiếu có thể làm bất 
cứ điều tốt đẹp nào hay thể hiện lòng nhân ái, tri ân của minh tới bất 
ky ai, tôi sẽ thực hiện ngay khong châm trễ, bởi toi biết minh sẽ không 
sống đến lan thú hai, hoặc sợ minh không còn cơ hội”. 


DALE CARNEGIE 64 


DAC NHÂN ТАМ 


Triết gia Emerson”) nói: “Moi người tôi gặp đều có những 
điểm hay hơn tôi va tôi luôn hoc được điều gi đó từ họ”. Mong rang 
điều này cũng đúng với bạn và tôi. Chúng ta hãy ngừng nghĩ 
đến những thành tích, mong muốn của mình và thử tìm hiểu 
những điểm tốt của người khác. Mọi người sẽ hết sức ghi nhận 
những lời khen ngợi của bạn và luôn có động lực để thực hiện 
những điều tốt đẹp tương tự trong suốt cuộc đời họ. 


(9) Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882): Triết gia, nhà viết tiểu luận, nhà thơ người My, 
cũng là người đi đầu phong trào tự lực cánh sinh và triết lý siêu việt (transcendentalism). 


65 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


* Biét khen ngoi va cam on nhing nguoi xung quanh mot 
cách chin thành chính là chiếc đa thin tạo nên tinh thin йі va 
nguon tong viên tinh than to lớn. Do là niém vui rang moi 
người dang duoc quan tám, cong прёт va yêu thuong. Moi 
nguoi duoc khen ngoi chan thành sẽ tự nhién sua йді nhiing tinh 
xấu để tro nên hoàn thiên hon. 


NGUYEN TAC 2: 


THANH THAT KHEN NGOI VA 
BIET ON NGUOI KHAC. 


DALE CARNEGIE 66 


3 


AI LÀM DUOC DIEU 
DUOI ĐÂY, NGUOI ĐÓ SE 
СО CA THE GIỚI 


T. thường di câu cá vào mùa hè. Tôi rất thích ăn kem 
và trái cây nhưng cá lại thích ăn giun. Vì thế, khi đi câu, tôi 
không nghĩ đến món khoái khẩu của mình mà nghĩ đến món 
khoái khẩu của cá. Tôi không móc kem hoặc trái cây vào lưỡi 
câu mà là một con giun hay một con châu chấu, treo môi trước 
mặt con cá va nói: “Nay, cá, có phải may thích cái nay không?”. 


67 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Ứng xử với con người cũng vậy. 

Đây là điều mà Lloyd George, vị thủ tướng vĩ đại của Anh 
trong Thế chiến thứ I, đã làm. Khi có người hỏi làm thế nào ông 
giữ vững được quyên lực trong khi nhiều nhà lãnh đạo thời 
chiến ở các nước khác thường bị lãng quên, ông đáp sở di ông 
làm được điều đó chỉ nhờ một cách duy nhất: Học được cách móc 
moi vao lưỡi câu phù hop voi từng loại cá. 


Có thể nói, cách duy nhất để gây ảnh hưởng đến người 
khác là nói về những điều họ mong muốn và hướng dẫn họ làm 
thế nào để đạt được điều đó. 


Nếu muốn cậu con trai tuổi mới lớn của mình không hút 
thuốc lá thì hãy nói về những điều mà nó muốn nghe, ví dụ như 
khả năng nó sẽ không tìm được bạn gái do hơi thở không thơm 
tho hay không giành được giải trong trận bóng đá sắp tới do sức 
khỏe kém vì hút thuốc lá! 


Có một thực tế đã được khoa học kiểm chứng là ngay cả các 
con vật cũng muốn được đối xử như thế. Chuyện kể rằng một 
hôm, hai cha con triết gia Ralph Waldo Emerson muốn đưa một 
con bê vào chuồng. Nhung họ phạm phải một lỗi thông thường 
là chỉ nghĩ tới điều mình muốn. Thế là Emerson và con trai, kẻ 
дау, người lôi con bê. Nhưng con bê cũng chỉ làm theo những gì 
nó muốn: cứ đứng dạng chân ra và kiên quyết không nhúc nhích. 
Cô gái giúp việc cho gia đình Emerson nhìn thấy tình cảnh đó. 
Cô không biết làm thơ hay viết tiểu luận, nhưng cô hiểu tâm lý 
loài vật hơn nhà triết học Emerson. Cô đưa ngón tay vào mõm 
con bê cho nó mút như bú mẹ, ròi từ từ vÓ về nó vào chuông. 


DALE CARNEGIE 68 


DAC NHÂN ТАМ 


Từ ngày bạn chào đời, mọi hành động bạn thực hiện đều là 
vì bạn muốn một điều gì đó. Tại sao bạn lại đóng góp tiền cho các 
hội từ thiện? Bởi vì bạn muốn góp phản chia sẻ giúp đỡ những 
người bị thương tật hay bất hạnh hơn bạn. Và vì bạn thực sự 
muốn làm một điều tốt, vô tư và thánh thiện vì tình thương yêu. 


Nếu như lòng mong muốn cảm giác này không mạnh hơn 
niềm khao khát có nhiều tiền, bạn sẽ không bao giờ làm từ 
thiện được. Di nhiên, bạn có thể đóng góp bởi vì bạn cảm thấy 
xấu hó nếu từ chối, hay bởi vì một người quen yêu cầu bạn làm 
thế. Dù theo kiểu nào thì cũng có một điều chắc chắn: Bạn đóng 
góp bởi vì bạn mong muốn có được một điều gì đó. 


Harry А. Overstreet, trong tác phẩm Ảnh hưởng Hành vi Con 
người (Influencing Human Behavior), da viết: “Mọi hành vi đều nảy 
sinh từ chỗ chúng ta can bản muon điều gi. Lời khuyên hay nhất dành 
cho những ai muon thuyết phục người khác, dù là trong kinh doanh, 
trong sia đình, trường học, hay chính trường, 40 là: Trước hết, hãy 
hhơi goi ở người minh muón ảnh hưởng một ý muon thiết tha. Ai làm 
được như thế sẽ có cả thế giói theo minh va sẽ không bao gid bi cô độc. 


Andrew Carnegie, một người Scotland nghèo khổ, chỉ có 
bốn năm ngòi ghế nhà trường, nhưng đã sớm học được ở trường 
đời cách duy nhất có thể gây ảnh hưởng đến hành vi của người 
khác. Đó là: Nói theo cách người khác muốn nghe. Ông đã bắt 
đầu công việc với hai xu mỗi giờ để sau này có thể đóng góp 365 
triệu đô-la cho các tổ chức từ thiện. Hai cháu trai cua Carnegie 
dang học ở Yale luôn cho rằng chúng bận đến nỗi quên viết thư 
vẻ nhà. Chúng chẳng mảy may chú ý đến những bức thư tha thiết 


69 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


của mẹ, khiến me chúng lo lắng đến phát ốm. Carnegie đánh 
cuộc một trăm đô-la rang ông có thể làm cho hai đứa cháu trả lời 
ngay lập tức mà thậm chí không сап phải yêu cầu một lời nào. 
Ông viết cho hai cháu một bức thư thăm hỏi, cuối thư nói rằng 
ông có gửi cho mỗi đứa một tờ năm đô-la. Nhưng ông giả vờ 
quên không bỏ tiền vào phong bì. Và đúng như ông tiên đoán. 
Thư trả lời đến ngay lập tức: “Chú Andrew thân mến... ˆ. Tôi đoan 
chắc là bạn có thể tự mình đoán ra phản còn lại của bức thư. 


Một ví dụ khác về cách thuyết phục là câu chuyện của Stan 
Novak ở Cleveland, Ohio. Buổi chiều nọ, Stan đi làm vë và thấy 
đứa con trai út tên Tim đang gào khóc trong phòng khách. Cậu bé 
không muốn đến trường mẫu giáo vào ngày mai. Thay vì phản 
ứng như bình thường là đuổi thằng bé ra khỏi phòng và buộc nó 
hứa phải đi học, Stan bình tĩnh ngồi xuống và suy nghĩ: “Nếu minh 
là Tim, tại sao minh lại túc tối chuyện đến trường таи giáo? Chắc là vi 
ở trường chẳng có gi hay mà bố mẹ lại không cho minh được ở nhà chơi”. 
Thế là sau đó, hai vợ chỏng anh lập ra một danh sách mọi trò chơi 
thú vị mà Tìm sẽ được tham gia ở trường mẫu giáo như vẽ tự do 
bang dau ngón tay, mua hát, chơi với những người bạn mới. Thế 
rỏi, họ thực hiện các trò chơi đó ngay trước mặt thằng bé. Thấy hấp 
dẫn, anh trai của Tim là Bob nhập cuộc trước. Chẳng mấy chốc, 
Tim cũng tham gia. “Ô, không đâu! Con phải đến trường mẫu giáo 
trước để học cách vé bang mudi dau ngớn tay”. Với tất ca sự hăng hái, 
người cha đọc toàn bộ danh sách những trò vui chơi ở trường theo 
cách mà cậu bé hiểu được, kể cho cậu nghe mọi điều thú vị ở 
trường mẫu giáo. Sáng hôm sau, Stan ngỡ ngàng khi thấy Tim 


DALE CARNEGIE 70 


DAC NHÂN TÁM 


đang ngòi ngủ say trên chiếc ghế ở phòng khách vì da thức dậy từ 
rất sớm để đợi bố đưa đến trường. Tim nói với cha: “Bởi vi con 
không muon đến trường muôn”. Sự hăng hái của cha mẹ và anh trai 
đã làm nảy sinh ở Tim sự khao khát đến trường, trong khi bao 
nhiêu lời khuyên bao hay dọa nat đều vô ích. 


Nếu lần sau, bạn muốn thuyết phục ai đó làm việc gì thì 
trước khi làm điều đó, ban hãy tự hỏi mình: “Tôi có thể làm gi để 
người đó tự nguyên làm điều này?”. 


Tôi thường thuê theo mùa một khán phòng lớn tại một 
khách sạn ở New York (khoảng 20 buổi tối mỗi mùa) để tổ chức 
các cuộc diễn thuyết. Сап đến ngày khai mạc, người quản lý 
khách sạn đột ngột báo tin rằng tiền thuê dot nay tăng gấp ba lan 
so với trước. Lúc đó, toàn bộ thư mời đã được gửi đi. Di nhiên, 
tôi không muốn trả thêm tiền, nhưng nói với khách sạn về những 
điều tôi muốn thì có ích lợi gì? Họ chỉ quan tâm đến điều họ 
muon. Hai ngày sau tôi quyết định đến gặp người quản ly va nói: 


“Tôi rất bất sờ khi nhận được бис thư cua ông nhưng tôi không 
hè trách ông. Nếu ở vao cương vi của ông, có lẽ tôi cũng làm tương 
tự. Trách nhiệm của người quản lý khách sạn là phải dat được lợi 
nhuận bằng moi cách. Nếu ông không làm thế, ông sẽ bi đuối tiệc. 
Tôi hoàn toàn thong cảm voi ông. Vậy bây gió, chúng ta hãy cùng thử 
phân tích những cái duoc va nhüng cái mát có thể xảy ra nếu ông tăng 
tiền thuê đợt này nhé 


J” 


Sau đó, tôi lấy ra một tờ giấy, vach một đường ở giữa, bên 
này ghi “Được” và bên kia là “Mất”. Dưới mục “Được” tôi mở 


7] DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


ngoặc và viết dòng chữ “néu khán phòng con trống”. Sau đó tôi 
tiếp tục: “Ong sẽ duoc thuận lợi là có phòng cho thuê khiêu vii hay 
tổ chúc sự kiện. Đây là một thuận lợi to lớn dem đến cho ông nhiều 
tiền hơn so voi cho thuê phòng làm hội nghi. Nếu như tôi chiếm khán 
phòng suốt 20 đêm trong thời gian cao điểm trong тйа thì chắc chắn 
ông sẽ phải chịu nhiều thiệt thời. 

Bên cạnh đó, cũng có một vài điều bất lợi. Trước hết, ông chẳng 
tang duoc thu nhập từ tôi, trái lại còn bị mát di, vi nếu phải trả số tiền 
thuê cao như vay tôi đành phải tổ chúc hội nghi ở mot nơi khác. Lai con 
một thiệt hại nữa cho ông. Những bài điễn thuyết của tôi sẽ thu hút 
nhiều người thuộc giới thượng lưu va trí thúc đến khách sạn này. Day 
sé là lời quảng cáo rất tốt cho khách sạn của ông. Nếu ông trả nám ngàn 
đô-la để quảng cáo trên báo, ông van không thé thu hút duoc nhiều 
khách hang chất lượng như thế đến khách sạn của ông. Như vay néu 
khong có những bài điền thuyết của tôi thì khách san bi thiệt thoi 
nhiều”. Vừa nói, tôi vừa viết hai điều ấy dưới mục “Mất” và trao 
to giấy cho ông quản lý, ròi bao: “Mong ông suy xét kỹ những điều 
lợi hại này roi cho toi quyết định cuối cùng”. Hôm sau, tôi nhận được 
bức thư báo rằng tiền thuê của tôi chỉ tăng 50% chứ không phải 
là 300%. Thực sự, có được việc giảm giá này không phải do tôi nói 
về điều mình mong muốn mà chỉ nói vẻ điều ông quản lý khách 
sạn muốn và cách đạt được điều mong muốn đó như thế nào. 

Henry Ford® nói: “Nếu như có một bí quyết nào để thành 
cong, thì nó nam ở khả năng hiếu va thông cảm voi quan diém của 


(10) Henry Ford (1863 - 1947): Nhà sáng lập hãng ô tô Ford của Mỹ, người phát minh và 
áp dụng phương pháp dây chuyền sản xuất. 


DALE CARNEGIE 72 


DAC NHÂN ТАМ 


người khác уй nhìn sự viéc theo sóc độ của người ấy cũng như theo 
sóc độ của chính minh”. Đây là lời khuyên kinh điển nhất từ xưa 
đến nay trong nghệ thuật đối nhân xử thế. 

Một chân lý đơn giản và hiển nhiên mà bất kỳ ai cũng biết. 
Thế nhưng, 90% con người trên trái đất này lại quên dùng nó 
trong suốt 909% thời gian sống của mình. 


Hãy xem những bức thư được chuyển đến bàn viết của bạn 
vào sáng mai, bạn sẽ thấy hâu hết đều vi phạm nguyên tắc quan 
trọng ấy. 


Chúng ta sẽ cùng thử đọc và phân tích bức thư của giám 
đốc bộ phân truyền thông của một công ty quảng cáo có chi 
nhánh trên toàn quốc gửi cho những người quản lý các trạm 
phát thanh địa phương (trong ngoặc đơn là phản ứng giả định 
của chúng ta khi đọc từng đoạn). 

Kính gửi ông John Blank 

Blankville, Indiana 

Ông Blank thân mến! 

Công ty ------- luôn mong muốn duy trì vị trí đứng đầu 
ngành quảng cáo ở lĩnh vực truyền thanh. 

(Ai can biết công ty ông muon gi? Tôi lo viéc cua tôi con chưa 
xong. Ngân hang doi tịch thu nhà tôi dé xiết no, sâu bo dang ăn trui 
đám rau quả, chứng khoán hôm qua lại sụt gid. Tôi lai vita bi mat 
85% giá trị cổ phiếu sáng nay, không được moi đến cuộc khiêu vii tai 
nha Jone tối qua. Bác si bảo tôi bị cao huyết áp, bị suy sup than kinh 


73 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


va tóc có gau. Da quá du roi, vay ma sáng nay còn bị thằng nhóc nao 
đó ở New York gói thu ba hoa ъё cái điều ma công ty nó тибп. That 
bực minh! Chỉ can hắn hiểu búc thu nay làm mát thiện cảm như thế 
nào, chắc hắn phải rút khỏi ngành quảng cáo ma ve chăn vit cho roi!) 


Các chương trình thông báo, quảng cáo quốc gia đều do 
công ty chúng tôi đảm nhiệm. Việc triển khai nhanh chóng, 
đúng thời hạn đã giúp cho chúng tôi liên tục đứng ở vị trí đầu 
ngành trong nhiều năm qua. 


(Công ty ông lớn manh, giàu có, đứng dau a? Thế thì sao? Dù 
công ty ông có lớn nhu Tập đoàn General Motors hay General Electric 
hoặc Bộ tống tham muu quân đội Mỹ hay bằng tất cả công lại thì cũng 
thé thôi. Nếu ông có được môt chút thông minh hẳn ông phải hiểu rang 
tôi quan tâm đến tiệc tôi quan trong nhu thế nào, chú không phải ông 
quan trong như thế nào. Chuyện thành công to lớn của ông chỉ làm cho 
tôi bực bội vi cảm thấy minh bé nhỏ va chang có giá trị gi.) 

Chúng tôi muốn cung cấp cho khách hàng thông tin chi 
tiết về tình hình của các đài phát thanh. 


(Ông muốn u! Ong có phải là con bò khong hả? Tôi không hè 
quan tâm gi đến điều ông muon hay điều tong thống Mỹ muon. Dé 
tôi bảo ông một lan cho xong rằng tôi chỉ quan tâm tới điều tôi muón 
mà thôi, thế ma ông chưa hè noi một lời vè điều đó trong buc thư ngu 
xuẩn của ông.) 


Hãy cung cấp cho công ty chúng tôi lịch phát thanh hàng 
tuần của đài ông - càng chỉ tiết càng tiện lợi cho việc lựa chọn, sắp 
xếp các chương trình quảng cáo vào thời điểm thuận lợi nhất. 


DALE CARNEGIE 74 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


(Thông tin quan trọng u! Ông điên tôi. Ông khoe khoang, kẻ cả 
va khiến tôi cam thấy minh v6 nghia, tôi sau đó lại dám yêu cau đưa cho 
ông “thông tin quan trong”, thậm chí còn không nói “xin làm ơn” khi 
yêu cau điều đó nita chú. Thật không thể tuóng tượng duoc!) 


Nhân được thư này, mong ông gởi ngay cho chúng tôi lịch 
phát thanh гап nhất của đài ông, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho 
cả đôi bên. 

(That là ngu xuẩn! Ông sửi cho tôi một búc thư тё tiền, nói 
nhàng nói cuội, thế mà lại dám yêu cau tôi “gói ngay” cho ông, trong 
lúc tôi dang buc bôi vè gidy nợ va ъё huyết áp của minh. Và ai cho ông 
cái quyền ra lệnh cho tôi?... Ông nói điều này sẽ “mang lại lợi ích cho 
cả đôi bên”, nhưng ông chưa cho tối thấy là tôi sẽ có lợi ở điểm nao.) 


Thân mến 
John Doe 
Giám đốc Truyền thông 


Tái bút. 

Bài viết thú vị dưới đây là từ tạp chí Blankville, һап ông sẽ 
muốn phát thanh nó ở đài của mình. 

(Cuối cùng, tới phan tái bút ông moi đè cập điều gi do liên quan 
đến van đề của tôi. Tại sao ông lại khong bat dau бис thư bang điều 
nay? Nhưng nó dùng dé làm gi, ông cũng không hè nói rõ! Dân 
quảng cáo nào cũng đều noi nhảm nhu ông sao? Ông can chi lịch 
phát thanh gan đây nhất của tôi, cái ông can là một chút chất xám 
để nhét uào cái đầu bã đậu của ông!) 


75 DALE CARNEGIE 


How To WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Dưới day là một bức thư khác do người đứng dau tram 
cuối của một công ty vận tai lớn gửi cho Edward Vermylen, một 
học viên của tôi. Bức thư đã gây ấn tượng gì cho người nhận? 
Ban hãy đọc nó và chúng ta sẽ cùng phân tích. 


Kính gửi: Ông Edward Vermylen 
Công ty A. Zerega's Sons 

Só 28 Duong Front 

Brooklyn, N.Y. 11201 


Thưa Ông, 


Công việc tại trạm nhận hàng gửi ra nước ngoài theo 
đường sắt của chúng tôi đã bị cản trở vì hàng hóa chuyển đến 
quá trễ vào cuối buổi chiều. Điều này dẫn đến tình trạng ứ đọng 
hàng tại trạm và trong một vài trường hợp chúng tôi đã không 
kịp giao hàng. Ngày 10 tháng 11 chúng tôi đã nhận được của 
công ty ông một lô hàng gồm 510 kiện vào lúc 4 giờ 20 chiêu. 


Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của ông để khắc 
phục tình trạng chậm trễ ngoài ý muốn này. Xin ông cho biết 
rằng ông có thể chuyển một phân hàng hóa cho chúng tôi vào 
buổi sáng thay vi dón tất cả vào buổi chiều, để tránh rơi vào 
trường hợp tương tự trong tương lai? 

Điều thuận lợi vë phía ông trong cách thu xếp này là hàng 
hóa của ông sẽ được bốc dỡ nhanh chóng và chúng tôi bảo đảm 
sẽ gửi đi ngay sau đó. 

Thân mến, 


Joe Be 


DALE CARNEGIE 76 


DAC NHÂN ТАМ 


Sau khi đọc bức thu này, ông Vermylen, người phụ trách 
ban hang cho công ty Zerega’s Sons gửi nó cho tôi với lời bình 
luận sau đây: 

“Buc thư này đã phản tác dung. Dau thư họ kể lë những khó 
khăn của ho mà chúng tôi nói chung chẳng can quan tâm. Mãi đến 
cuối thư moi noi rằng tiếu nhu cing hợp tác, hàng hóa của chúng tôi 
sẽ duoc chuyển nhanh chóng. 

Nói khác di, điều chúng toi quan tâm nhất lại duoc nhắc đến cuối 
cùng, toàn bộ kết quả cua Бис thu gay nên sự phản đối hơn là hợp tác.” 

Bây giờ chúng ta cùng xem thử liệu có thể viết lại hay cải 
thiện bức thư này không. Chúng ta đừng phí thì giờ nói về 
những vấn đẻ của mình nữa. Như Henry Ford khuyên: “Hiểu ъй 
thong cảm voi quan điểm của người khác va nhìn sự viéc theo góc độ 
của nguoi ấy cũng nhu sóc độ của chính minh”. 

Đây là bức thư đã được viết lại. Có thể chưa phải là tốt 
nhất, nhưng cũng đáng khen ngợi: 

Kính gửi: Ông Edward Vermylen 

Công ty Zerega s Sons 

Số 28 Đường Front 

Brooklyn, N.Y. 11201 


Ông Vermylen thân mến! 


Công ty của ông đã từng là một trong những khách hàng 
thân thiết của chúng tôi suốt mười bốn năm qua. Chúng tôi rất 
cảm ơn những đơn đặt hàng của ông và muốn đem đến cho ông 


77 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


một dịch vụ giao nhận nhanh chóng, hiệu quả nhất. Tuy nhiên, 
thời gian gần đây chúng tôi chưa phục vụ ông nhanh chóng như 
mong muốn vì các xe tải của ông chuyển cho chúng tôi những lô 
hàng lớn rất muộn vào cuối buổi chiều, cụ thể là lô hàng vào 
ngày 10 tháng 11. Lý do là vì nhiều khách hàng khác cũng 
chuyển hàng đến vào cùng thời gian như trên nên rất dễ xảy ra 
tình trạng tắc nghẽn. Hậu quả là các xe tải của ông buộc phải xếp 
hàng chờ tại cảng, đôi khi ngay cả việc chuyển hàng cho ông 
cũng bị hoãn lại. 


Điều này quả thật sẽ đem lại những kết quả không tốt 
nhưng không phải là không giải quyết được. Nếu có thể, xin ông 
уш lòng chuyển hàng đến chúng tôi vào sáng sớm. Như thế các 
xe tải của ông sẽ không phải chờ, hàng của ông sẽ được dỡ 
xuống ngay lập tức. Dong thời, công nhân của chúng ta cũng sé 
được vẻ nhà sớm hơn vào buổi tối để thưởng thức món mì ống 
tuyệt vời do công ty ông sản xuất. 


Cuối cùng, cho dù hàng của ông đến lúc nào đi nữa, chúng 
tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức mình để phục vụ ông nhanh chóng. 


Chúng tôi biết là ông rất bận. Xin đừng mất thời gian trả 
lời bức thư này. 
Thân mến, 
JB- 
Trưởng Trạm 


Barbara Anderson, nhân viên của một ngân hàng ở New 
York, muốn chuyển công tác đến Phoenix, Arizona để tiện chăm 


DALE CARNEGIE 78 


ĐÁC NHÂN TÂM 


sóc sức khỏe cho cậu con trai. Sử dụng những nguyên tắc đã học 
trong khóa huấn luyện của chúng tôi, bà viết bức thư này cho 
mười hai ngân hàng ở Phoenix: 


“Thưa quý ngài! 


Kinh nghiệm mười năm trong ngành ngân hàng của tôi sẽ 
là một đóng góp hưu ích cho sự tăng trưởng nhanh chóng của 
ngân hàng quý ngài. 

Với nhiều khả năng khác nhau vẻ nghiệp vụ ngân hàng tại 
Trust Bank ở New York, tôi đã được đẻ bạt chức vụ hiện nay là 
Giám đốc Chi nhánh. Tôi có nhiều hiểu biết thấu đáo trong mọi 
lĩnh vực ngân hàng, bao gòm cả những giao dịch tiền gửi, tín 
dụng, cho vay và quản lý. 


Tôi sẽ chuyển đến Phoenix vào tháng 5 và tin chắc rằng 
minh có thể góp phan vào sự lớn mạnh và tăng trưởng lợi 
nhuận cho ngân hàng quý ngài. Tôi sẽ ở Phoenix vào ngày 3 
tháng 4 và sẽ rất cam kích nếu các ngài dành cho tôi cơ hội được 
chứng minh khả năng thực tế có thể giúp ngân hàng của quý 
ngài đạt được những kết quả như mong muốn. 


Thân mến, 
Barbara L. Anderson 


Các bạn đoán thử xem bà Anderson có nhận được thư trả 
lời sau bức thư này không? Mười một ngân hàng đã mời bà đến 
phỏng vấn và bà nhận được thư mời làm việc của tất cả mười 
một ngân hàng này. Lý do đơn giản là vì bà Anderson không hè 


79 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


đề cập đến điều bà muốn mà chi nói về những điều bà có thể 
giúp cho các ngân hàng, tập trung vào điều họ muốn chứ không 
phải là điều bà muốn. 

Hàng trăm ngàn người bán hàng đang cất bước trên 1ё 
đường hôm nay, mệt mỏi và thất vọng với mức lương thấp. Tại 
sao thế? Bởi vì họ bao giờ cũng nghĩ đến điều họ muốn mà 
không nhận ra điều khách hàng muốn. Chúng ta bao giờ cũng 
chỉ quan tâm tới việc giải quyết những vấn đề của mình mà thôi. 
Và nếu như những người bán hàng có thể chỉ cho chúng ta thấy 
việc phục vụ của họ hay hàng hóa của họ sẽ giúp giải quyết 
những vấn đẻ của chúng ta như thế nào, họ sẽ không сап phải 
bán cho chúng ta. Chúng ta sẽ tự mua. Khách hàng muốn cảm 
thấy mình đang тиа chứ không phải được bán. 

Thế mà nhiều người bán hàng lại bỏ phí cả cuộc đời đi 
bán sản phẩm của mình mà không tìm hiểu ý muốn của người 
mua. Tôi đã có nhiều năm sống ở Forest Hills, một cong dong 
nhỏ những gia đình sống khá biệt lập giữa trung tâm New 
York. Một hôm, khi đang rảo bước đến nơi làm việc, tôi tình 
cờ gặp một người kinh doanh bất động sản có thâm niên trong 
khu vực này. Ông ta rất thạo Forest Hills nên tôi thuận miệng 
hỏi xem ngôi nhà trát thạch cao của tôi được làm với rui kim 
loại hay gạch rỗng. Ông bảo không biết và tư vấn với tôi điều 
mà tôi đã biết, đó là nên hỏi điều đó ở hội kiến trúc Forest 
Hills. Hôm sau, tôi nhận được một bức thư của ông ta. Ông có 
cho tôi thong tin mà tôi muốn không? Không, ông ta yêu cau 
tôi cho phép tư vấn bảo hiểm. Rõ ràng ông không hề quan tâm 


DALE CARNEGIE S0 


DAC NHÂN ТАМ 


tới việc giúp tôi. Ông chỉ quan tâm tới việc giúp cho chính ông 
mà thôi. 

Thế giới này dày những người muốn vơ vét và kiếm chác 
cho mình, cho nên cá nhân hiếm hoi nào muốn phục vụ người 
khác một cách vô tư sẽ có được một ưu thế to lớn: Ho sẽ rat ít 
bị cạnh tranh! 


Owen D. Young, một luật gia nổi tiếng và là một trong 
những nhà lãnh đạo kinh doanh lớn nhất nước Mỹ đã từng phát 
biểu: “Những ai có thể dat minh vao vi trí của người khác, những ai 
có thể hiếu những suy tu, cảm nhận của moi nguòi thì không bao giờ 
phải lo lang cho tương lai”. 


Nếu như sau khi đọc quyển sách пау, bạn chỉ thực hành 
được một điều, đó là bao giờ cũng nghĩ theo quan điểm của 
người khác và nhìn sự việc từ góc độ của họ, chỉ сап điều duy 
nhất này thôi cũng đủ tạo nên cột mốc vô cùng quan trọng trên 
con đường phát triển sự nghiệp của bạn. 


Biết nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người khác và 
biết khơi gợi ở họ mong muốn tha thiết thực hiện điều mình 
mong chờ hoàn toàn không phải là lợi dụng người để mưu cầu 
quyên lợi cho mình và gây thiệt hại đến quyên lợi của họ. Cả hai 
bên đều phải có được quyên lợi như nhau. 

Michael E. Whidden thuộc Warwick, đảo Rhode, là người 
bán hàng cho hãng xăng dâu Shell. Mike muốn trở thành người 
bán hàng số một trong khu vực, nhưng một trạm xăng dau trong 
danh sách phục vụ của anh lại là một trở ngại cho ước muốn ấy. 


S1 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Trạm do một ông già bảo thủ quản lý và không sao thúc дау 
ông ta thay đổi tình trạng của trạm được. Trạm xăng trông tôi 
tàn đến nỗi chẳng ai thèm ghé ngang, nhưng người quản lý 
không chịu nghe lời thuyết phục của Mike để nâng cao hình ảnh 
của trạm. Sau khi thúc giục, trò chuyện, tâm sự nhiều lần mà 
chẳng có kết quả gì, Mike quyết định mời người quản lý đến 
thăm trạm Shell gần nhất ở trong vùng. Ông quản lý bị sốc với 
ấn tượng mạnh mẽ vè tram Shell đó đến nói, khi Mike đến lan 
sau, trạm xăng đã được ông quét dọn sạch sẽ và doanh thu tăng 
lên rõ rệt. Điều này đã giúp Mike đạt được vị trí số một trong 
vùng. Tất cả những lý lẽ thuyết phục đều không đem đến kết 
quả gì nhưng bàng cách khơi gợi lòng ham muốn mãnh liệt ở 
người quản lý thông qua hình ảnh của một trạm xăng hiện đại, 
chuyên nghiệp, Mike đã đạt được mục đích của mình. Cả người 
quan lý va Mike đều có lợi. 

Trường hợp ngược lại, một học viên, trước khi tham dự 
khóa huấn luyện “Thuyết trình hiệu quả” của tôi, muốn thuyết 
phục mọi người chơi bóng гб vào thời gian rảnh rỗi đã nói 
như thế này: “Tôi тибп các bạn chơi bóng ró. Tôi thích chơi bóng 
rổ nhưng máy lan gan đây ra sân tập đều khong đủ người chơi. Một 
tối cách đây moi vai hôm, chỉ có vai ba người chúng tôi chơi bóng 
voi nhau va tôi bi bam một mát. Tôi muon tối mai tất cả các ban 
xuống sân. Tôi muón chơi bóng ró!”. Anh ta có nói chút gì về điều 
bạn muốn không? Không! Và bạn cũng chẳng thấy hào hứng 
với những gì anh ta muốn. Bạn cũng không muốn bi bam một 
con mắt. 


DALE CARNEGIE 82 


DAC NHÂN ТАМ 


Trong khi đó, có bao nhiêu điều anh ta có thể nói để khơi 
gợi ở bạn lòng ham thích tập luyện thể thao. Nào là chơi thể 
thao làm đầu óc thoải mái, sảng khoái, vui vẻ và có thêm nhiều 
người bạn... 

Xin được lan nữa nhac lại lời khuyên khôn ngoan của giáo 
sư Overstreet: Trước hết hãy khơi gợi ở người khác một ham 
muốn mãnh liệt. Ai làm được điều đó sẽ có cả thế giới, bằng 
không họ sẽ cô độc một mình. 

Một học viên của tôi rất bực mình về cậu con trai nhỏ. 
Thằng bé suy dinh dưỡng và lại biếng ăn. Cha mẹ nó dùng đủ 
mọi biện pháp mà không đạt được kết quả gì. Suốt ngày, họ сап 
nhàn mãi với thằng bé những câu như: “Me muốn con ăn cái này 
va cái kia nữa!”, “Cha muốn con lớn lên thành mot người cường 
tráng, khỏe manh như hiệp sĩ... ”. 


Thang bé không hè quan tâm đến những lời nói đó, nó 
cũng chẳng muốn trở thành hiệp sĩ. Thật là phi lý khi đòi hỏi 
một đứa trẻ ba tuổi có cách suy nghĩ như một người cha ba mươi 
tuổi. Cuối cùng người cha cũng nhận ra điều này. Anh ta tự hỏi: 
“Thằng bé muón gà nhỉ? Làm sao có thể kết hợp điều minh muón ưới 
điều nó тибп?". Mọi việc bong trở nên dễ dàng hơn khi anh bắt 
đầu nghĩ vẻ điều đó. Cậu con trai có một chiếc xe ba bánh mà 
cậu thích đạp đi chơi trên hè phố Brooklyn. Cách đó vài căn nhà 
có một đứa bé lớn hơn thường giành xe của con anh. Những lúc 
như thế cậu bé thường mếu máo và chạy đi mách mẹ. Người mẹ 
phải can thiệp và sự việc này cứ tái diễn hàng ngày. 


83 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Vậy câu bé muốn gi? Không can phải là một thám tử tài ba 
như Sherlock Holmes”) mới có thể tìm ra điều đó. Long tự hào 
bị ton thương, những xúc cảm mạnh mẽ nhất trong nó déu thúc 
giục nó phải trả đũa, phải nện cho tên đáng ghét kia một cú vào 
giữa mũi. Người cha chỉ cần nói rằng nếu nó chịu ăn những gì 
cha mẹ bảo thì một ngày nào đó, nó sẽ đủ sức khỏe và không bị 
thằng bé to lớn kia ăn hiếp nữa. Thế là việc ăn uống của thằng 
bé chẳng gặp vấn dé gì khó khan nữa. 


Một chuyện khác: có một cậu bé hay të dam trên giường. 
Cậu ngủ với bà nội. Buổi sáng bà thường đánh thức cậu dậy, sờ 
vào nệm và noi: “Johnny, xem kia, tối qua cháu lại làm điều gi thế 
nhỉ?”. Cậu bé thường đáp: “Không phải, không phải của cháu đâu. 
Của bà đấy”. Dù có la гау, đét vào mông hay nhắc nhở liên tục 
rằng cha mẹ không muốn con làm thế, giường ngủ chú bé vẫn 
bị ướt mỗi đêm. Thế là cha mẹ cậu tự hỏi: “Chúng ta phải làm thế 
nào để thằng bé thôi te dầm trên siường?”. Cậu bé muốn điều gi? 
Trước hết nó muốn mặc quân áo ngủ giống như cha nó chứ 
không phải mặc chiếc áo ngủ giống như bà nó. Vì bà nội đã 
chán chuyện thằng cháu cứ të dám ban đêm nên bà rất sẵn lòng 
mua cho cậu nhóc một bộ quản áo ngủ nếu như nó chịu sửa 
đổi. Thứ hai, cậu bé muốn có một cái giường của chính mình. 
Bà nội và bố mẹ cũng không phản đối. Mẹ nó đưa nó đến cửa 
hang bach hóa, đưa mắt ra hiệu với cô bán hàng và nói: “Chang 
trai trẻ này muón mua vai thứ ở đây day”. Co bán hang tỏ vẻ quan 


(11) Sherlock Holmes: Thám tử lừng danh trong tiéu thuyết trinh thám của tác giả người 
Anh Arthur Conan Doyle (1859 - 1930), xuất hiện trên ấn bản lần đầu tiên vào năm 1887. 


DALE CARNEGIE 84 


DAC NHÂN ТАМ 


trọng bang cách hỏi: “Chàng trai trẻ! Cau muón mua gà nào?”. Cau 
bé nhón chân cho có vẻ cao thêm và nói: “Em muón mua một cái 
giường cho riêng em”. Bà mẹ ra hiệu cho cô bán hàng giới thiệu 
với cậu cái giường ma bà muốn mua cho cậu. Còn cậu nhóc thì 
cứ hi hung tin rằng đó là cái giường mà chính nó đã chon mua. 
Hôm sau, chiếc giường được đưa đến. Và đêm đó khi người cha 
vừa vẻ đến nhà, cậu bé chạy ra cửa reo lên: “Cha ơi! Cha lên mà 
xem cái giường con moi тиа!”. Người cha nhìn chiếc giường, ròi 
hỏi cậu bé “Cơn sẽ khong të dam lên giường của con nữa, phải không 
nào?”. Cậu bé trả lời ngay lập tức: “О, không đâu, không đâu! Con 
sẽ không bao giờ làm uot cái giường của cơn”. Thằng bé đã giữ lời 
hứa vì lòng tự hào của nó. Đây là cái giường của nó. Chỉ một 
mình nó mua thôi. Nó lại mặc quan áo ngủ như một người lớn. 
Cậu bé muốn hành động như một người lớn và đã thực sự làm 
được như thé! 


Một người cha khác, K. T. Dutschman, kỹ sư vô tuyến điện, 
cũng là một học viên của tôi, không thể thuyết phục cô cháu gái 
ba tuổi chịu ăn sáng. La гау, dọa nạt hay van nài, dỗ dành đủ 
mọi kiểu đều vô hiệu. Cha mẹ bé tự hỏi: “Chúng ta phải làm như 
thế nào để nó chịu ăn sáng?”. 


Cô bé muốn bắt chước mẹ để cảm thấy mình lớn và 
trưởng thành. Thế là một buổi sáng nọ, họ đưa cô bé lên một 
chiếc ghế cao và để bé tự nấu mì ăn sáng. Vào đúng giờ phút 
quan trọng - cô bé đang nấu mì, người cha bước vào nhà bếp. 
Vừa trông thấy cha, cô nhỏ đã reo lên: “Cha xem này, cơn dang tự 
nấu mì đấy”. 


85 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Sáng hôm ấy cô bé đã tự nguyện ăn hai tô mì mà không cần 
ai nhắc nhở. Cô bé đã thể hiện được mình trong việc tự tay nấu mì. 

William Winter từng nhận xét: “Tự thể hiện minh là nhu cầu 
cơ bản của con nguoi”. Chúng ta có thể ứng dụng yếu tố tâm lý 
này vào kinh doanh. Mỗi khi bạn có được một ý tưởng đặc biệt, 
bạn nên gợi cho người khác ý tưởng đó và để họ biến nó thành 
hiện thực. Lúc đó họ sẽ xem ý tưởng ấy là của họ, họ sẽ yêu thích 
nó và đốc sức thực hiện bằng mọi giá. 


* Dé khi nhận nhung khó khi cho. Dé là khi nghi xốu vê 
nguoi khác nhung khó là khi tang cho ho niém tin. Dé la khi dap 
tắt di идс mo của nguoi khác va khó la khi gợi cho nguoi khác 
mot mong muon tha thiết. Vay tai sao ta khong lam mot điệu 
“kho” ma hiéu qua thật tot nhu khoi gợi mong muon thiết tha ở 
mot con nguoi? 


NGUYEN TAC 3: 


GOI CHO NGƯỜI KHÁC Ý MUON 
THUC HIEN DIEU BAN MUON HO LAM. 


DALE CARNEGIE 86 


DAC NHÂN TÂM 


TÓM TẮT 
NGHỆ THUẬT ỨNG ХО CĂN BẢN 


NGUYÊN TÁC 1: 
Không chỉ trích, oán trách hay than phiền! 


NGUYÊN ТАС 2: 
Thành thật khen ngơi và biết ơn người khác. 


NGUYÊN TÁC 8: 
Goi cho người khác ý muốn thuc hiện điêu bạn muốn ho làm. 


87 DALE CARNEGIE 


PHAN HAI 


SÁU CÁCH TAO 
THIÉN CÁM 


4 


THÀNH THẬT 
QUAN TÂM DEN 
NGUOI KHAC 


on ty Điện thoại New York đã từng tiến hành mot 
nghiên cứu chi tiết qua các cuộc điện thoại để tìm xem từ nào 
là từ được dùng nhiều nhất. Kết quả cho thấy đó là đại từ nhân 
xưng ngôi thứ nhất “Tôi”. Nó đã được dùng 3.900 lần trong 500 
cuộc điện thoại. 

Khi nhìn bức ảnh một nhóm người trong đó có bạn thì ai 
là người bạn tìm kiếm đầu tiên? 


91 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Nếu bạn tin là mọi người đều chú ý đến ban thì xin hãy trả 
lời câu hỏi sau đây: “Nếu chẳng may hôm nay tôi qua đời thì có bao 
nhiêu nguoi đến viéng và đưa tiên tôi?”. Khi chúng ta cố gây ấn 
tượng với người khác chỉ để người ấy quan tâm đến mình, 
chúng ta sẽ không bao giờ có nhiều bạn bè thật sự chân thành. 


Alfred Adler, nhà tâm lý học nổi tiếng người Áo, trong kiệt 
tác Cuộc đời có ý nghĩa uới bạn như thế nào (What Life Should 
Mean to You) đã viết: “Ai không quan tâm đến dong loại sé gap 
những khó khăn lớn nhất trong đời và sẽ gây ra những tốn hại lớn 
nhất cho người khác. Chính từ những cá nhân ấy mà mọi thất bại 
của con người nảy sinh”. 


Nhận định của Adler trọn vẹn đến mức tôi rất muốn được 
lặp lại: “Ai không quan tâm đến dong loại sẽ gap những khó khăn lớn 
nhất trong đời va sẽ gây та những tổn hai lớn nhất cho nguoi khác, 
va sau đó đến chính họ. Chính từ những cá nhân ấy ma moi thất bai 
va tai họa của con nguòi nay sinh”. 


Tôi từng dự một khóa viết truyện ngắn ở Đại học New 
York. Khi đó, giám đốc một tạp chí hàng даи đã phát biểu: “Nếu 
khong quan tâm đến moi nguoi thì đừng mong trở thành một nhà 
van tiết truyện ngán thành công”. Ông nói rằng, chỉ can đọc một 
vài đoạn trong bất kỳ truyện ngắn nào, ông đều có thể nói ngay 
tác gia đó có yêu độc gia của mình hay không. “Nếu nhu người 
viet khong quan tâm, khong trân trong độc giả thì độc giả cũng sẽ 
không thích truyện của người đó”. 


Việc đối nhân xử thế cũng vậy. 


DALE CARNEGIE 92 


DAC NHÂN ТАМ 


Tôi có dịp trò chuyện với Howard Thurston, một ảo thuật 
gia nói tiếng thế giới trong lần cuối cùng ông xuất hiện trên sân 
khấu Broadway. Suốt 40 năm, ông đã từng làm hơn 60 triệu 
người phải tròn xoe mắt kinh ngạc trước những màn biểu diễn 
của mình và ông đã kiếm được tổng cộng hai triệu đô-la nhờ 
công việc ấy. 

Tôi hỏi bí quyết thành công của Thurston, ông cho rằng 
giáo dục trong trường học chẳng liên quan gì tới thành công của 
ông. Khi còn là một cậu bé, ông đã bỏ nhà đi lang thang, nhảy 
tàu, ngủ bờ ngủ bụi và xin ăn hết nhà này đến nhà khác. Ông 
học chữ qua các pa-nô quảng cáo và các biển chỉ đường. 

Phải chăng ông có kỹ thuật siêu đẳng về ảo thuật? Không, 
ông bảo rằng có hàng trăm quyển sách viết về ảo thuật và hàng 
chục người biểu diễn giỏi hơn ông. Tuy nhiên, ông có hai điều 
mà những người khác không có. Thứ nhất, ông có khả năng nêu 
bật nhân cách của mình vượt trên ánh đèn sân khấu. Ông là một 
nhà ảo thuật bậc thày. Ông hiểu bản tính con người. Mọi điều 
ông làm, moi cử chỉ, giọng nói, mỗi cái ngước mắt nhìn đều đã 
được tính toán сап thận từ trước. Mỗi động tác của ông đều được 
tính đến một phân nhỏ của giây. Thứ hai, và điều này mới quan 
trọng là Thurston có một tình yêu thực sự dành cho khán giả. 
Ông bảo, nhiều nhà ảo thuật thường nhìn khán giả và tự nhủ: 
“Tốt lắm, đây là một đám nguoi tỉnh lẻ dê lừa bip, ta sẽ đánh lừa ho 
dé dàng théi!”. Thurston thì khác han: “Tôi biết ơn những người đến 
xem tôi biếu điễn. Ho cho tôi cơ hội kiếm sống bằng một nghé rất thú 
vi. Tôi sẽ dem đến cho họ những màn trình dién hay nhất của tôi”. 


93 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Ông chua bao giờ ra trước ánh đèn sân khấu mà không tự 
nhủ: “Tôi yêu khán giả của tôi. Tôi yêu quý tất cả các bạn”. 

Chắc hàn các bạn nghĩ rằng cách nói của ông có vẻ ngớ 
ngán và buồn cười. Nhưng đó thực sự là phương pháp được một 
trong những nhà ảo thuật nổi tiếng nhất mọi thời đại sử dụng 
thành công. 


Đây cũng chính là bí quyết của Tổng thống Theodore Roo- 
sevelt. Ngay cả những người phục vụ cũng yêu mến ông. James 
E. Amos, một người phục vụ của Theodore Roosevelt, đã viết 
một quyển sách về ông nhan đề Theodore Rooseuelt - thần tượng 
của những người phục vu (Theodore Roosevelt, Hero to His Valet). 
Trong sách có đoạn: “Có lan, vo tôi hoi Tổng thống con chim bob- 
white trong như thế nào vi cô ấy chưa từng nhìn thấy. Lúc đó ngài mô 
tả căn kẽ cho cô ấy. Lát sau, chúng tôi có điện thoại. Dau đây bên kia 
là Tong thống. Ngai gọi va bảo vo tôi rằng, hiện có môt con chim bob- 
white ngoài sân, cú nhin ra cửa só sẽ thấy ngay. Tính cách của ngài 
là thế, lúc nào cũng thân thiện, ân can. Mỗi khi di ngang qua căn 
phòng cua chúng toi, dù không nhìn thấy vo chong tôi ở day, ông van 
goi to: “Annie!” hoặc “James!”. Giống hệt như lời chào hỏi siữa 
những nguoi bạn voi nhau”. 


Làm sao nhân viên không yêu mến những nhà lãnh đạo 
như thế? Làm sao mọi người lại không yêu mến một nhân cách 
như thế? 


Roosevelt còn được kính trọng vì tính cách rất khiêm tốn 
của mình. Sau khi mãn nhiệm, có lần ông được mời vào Nhà 


DALE CARNEGIE 94 


DAC NHÂN ТАМ 


Trắng khi Tổng thống và Phu nhân không ở đấy. Ông đến và 
chào tất cả những nhân viên cũ mà ông gặp bằng tên thân mật 
của họ. 


Archie Butt kể lại: Khi Roosevelt gặp cô phụ bếp Alice, ông 
hỏi Alice có còn làm món bánh ngô hay không. Alice đáp cô vẫn 
làm nhưng bây giờ chỉ dành cho những người phục vụ. Roosevelt 
nói ngay: “О, sao họ lại không biết thưởng thức như vậy! Ta sẽ nói 
điều này với Tổng thống khi ông ấy quay vè”, và vui vẻ nhận chiếc 
bánh ngô mà Alice tặng ông sau đó. Trên đường ra vẻ, ông vẫy 
chào tất cả những người làm vườn mà ông гар. 


“Sự trân trọng của Roosevelt với những người đã từng làm 
việc và phục vụ mình trước đây khiến chúng tôi vô cùng xúc 
dong.” - Ike Hoover, đội trưởng đội cận vệ làm việc hơn 40 năm 
ở Nhà Trắng, xúc động kể lại. Ông nói: “Hai năm roi chúng tôi 
mới có lại một ngày hạnh phúc như thế. Không tiền bạc nào có 
thể đánh đổi được những tình cảm như уау”. 


Một người bình thường vẫn có thể nhận được sự chú ý cũng 
như thời gian và sự hợp tác của những nhân vật nổi tiếng bằng 
cách thực sự quan tâm và ngưỡng mộ họ. Cách đây nhiều năm, 
tôi tó chức một khóa học cách viết tiểu thuyết ở Viện Nghệ thuật 
và Khoa học Brooklyn. Chúng tôi mong muốn những tác giả nổi 
tiếng như Kathleen Norris, Fannie Hurst, Ida Tarbell, Albert 
Payson Terhune, Rupert Hughes đến Brooklyn và chia sẻ những 
kinh nghiệm quý báu của họ. Thế là chúng tôi viết thư cho những 
tác giả nổi tiếng này, bày tỏ lòng cảm kích và ngưỡng mộ đối với 


95 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


những tác phẩm của họ và rất mong nhận được lời khuyên cũng 
như học những bí quyết thành công từ họ. 


Mỗi bức thư đều được ký với gần một trăm năm mươi học 
viên. Trong thư chúng tôi cũng trình bày rằng chúng tôi hiểu các 
tác giả đều rất bận rộn nên không thể chuẩn bị một bài diễn 
thuyết được. Vì thế, chúng tôi đính kèm một danh sách những 
câu hỏi về phương pháp viết văn để họ tiện trả lời. Và kết quả 
là tất cả những nhân vật nổi tiếng đó đều đến Brooklyn để chia 
sẻ với chúng tôi. 

Cũng bằng phương pháp này, tôi đã thuyết phục được 
Leslie M. Shaw, Bộ trưởng Bộ Tài chính trong chính phủ của 
Theodore Roosevelt; George Wickersham, Chưởng lý trong nội 
các Taft; William Jennings Bryan, Franklin D. Roosevelt và nhiều 
nhân vật lỗi lạc khác đến nói chuyện với các học viên. 


Công nhân trong một nhà máy, nhân viên trong một cơ 
quan hay một ông vua trên ngai vàng déu yêu thích những 
người thán phục mình. Hoàng đế Đức là một ví dụ điển hình. 
Vào cuối cuộc Chiến tranh Thế giới thứ nhất, có lẽ ông là con 
người bị cả thế giới khinh bi. Ngay cả người dân nước ông cũng 
chống lại ông. Ông phải sang Hà Lan tị nạn chính trị. Hàng triệu 
người muốn xé xác nhà vua vì sự căm phẫn đang sôi sục trong 
họ. Ngay vào lúc đó, một cậu bé viết cho nhà vua một bức thư 
đơn giản, chân thành và đây tình thương mến, cảm phục. Cậu 
bé viết rằng dù cho ai có nói gì đi nữa, bao giờ cậu cũng yêu quý 
Wilhelm và xem ông như vị hoàng đế của mình. Nhà vua rất 


DALE CARNEGIE 96 


DAC NHÂN ТАМ 


cảm động khi đọc thư và ngay lập tức, ông đã mời cậu bé đến 
gặp mình. Cậu bé không đến một mình mà di cùng với mẹ. Sau 
đó, vị hoàng đế đã cưới mẹ của cậu bé dễ thương. Câu chuyện 
có thật nhưng lại giống như một chuyện cổ tích. 


Có một nguyên tắc rất cơ bản. Nếu chúng ta muốn có 
những người bạn thật sự thì hãy nghĩ và làm việc gì đó cho họ, 
dành cho họ thời gian, sức lực và sự quan tâm không vụ lợi. 

Tôi có thói quen kín đáo dò hỏi ngày sinh của bạn bè từ 
rất nhiều năm trước. Vào đầu mỗi năm, tôi ghi chú những ngày 
sinh nhật này trong quyển lịch bỏ túi. Khi những ngày ấy đến, 
tôi sẽ gửi một bức thư hay một món quà cho họ. Và bạn có tin 
không, sự vui mừng của họ khiến tôi cảm thấy dường như mình 
là người duy nhất trên trái đất này nhớ đến ngày sinh của họ. 


Nếu như bạn muốn kết bạn với người khác thì hãy chào 
họ một cách thật sôi nổi và nhiệt tình. Khi có ai đó gọi điện 
thoại cho bạn, bạn hãy nói câu “Xin chào!“ bằng một giọng biểu 
lộ sự vui thích thật lòng. Bạn đã từng nghe về “giong nói biết cười ” 
đúng không? Nhiều công ty huấn luyện nhân viên trực điện 
thoại chào người gọi đến bằng giọng nói toát lên niềm vui, sự 
quan tâm và lòng nhiệt tình. Người gọi đến sẽ cảm thấy được 
quan tâm thực sự. Đừng quên điều này khi bạn gọi hay trả lời 
điện thoại hôm nay nhé. 


Biểu lộ sự quan tâm chân thành đối với người khác không 
những giúp bạn có thêm bạn bè mà còn có thể làm tăng lòng 
trung thành của khách hàng đối với công ty bạn. 


97 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Trong một kỳ phát hành của tờ báo thuộc Ngân hàng 
Quốc gia Bắc Mỹ ở New York, tòa soạn đã cho đăng lá thư của 
một khách hàng tên Madeline Rosedale gửi giám đốc ngân hàng 
này. Lá thư như sau: 

“Toi muốn ông biết rang tôi rất quý тёп các nhân viên làm uiệc 
trong ngán hàng của ông. Ai cũng lịch sự, nhã nhàn va sẵn sang giúp 
đỡ. Thật thú vi khi duoc một cô thu ngân chào đón vui vé sau khi 
mình da chờ doi lâu như vay. Năm roi, mẹ tôi nằm bệnh viên suốt 
nhiều tháng. Tôi thường giao dich voi Marie Petrucello, cô ấy quan 
tâm cả đến gia đình tôi va hoi thăm tình hình súc khỏe của mẹ tôi”. 

Bạn nghĩ khách hàng Rosedale có bỏ ngân hàng này 
được không? 


Charles R. Walters, nhân viên của một trong những ngân 
hàng lớn nhất New York được giao nhiệm vụ chuẩn bị một báo 
cáo mật vë một tập đoàn. Anh chỉ biết có một người duy nhất 
nắm những thông tin mà anh сап gấp. Khi Walters được đưa vào 
phòng của nhân vật nắm giữ thông tin quan trọng này, anh nghe 
cô thư ký trẻ bảo rằng hôm nay cô không có con tem nào cho 
ông cả. Ông giải thích với Walters: “Tôi đang sưu tập tem cho 
thằng con trai mười hai tuổi”. Walters trình bày công việc của 
mình và bắt đầu đưa ra những câu hỏi. Ông trưởng phòng này 
tỏ ra mơ hó, trả lời chung chung mà không đi vào trọng tâm. 
Ông không muốn nói và xem ra không điều gì có thể thuyết 
phục ông ta nói cả. Cuộc phỏng vấn ngắn ngủi và khô khan. Ông 
Walters nói khi kể lại câu chuyện cho lớp học của tôi nghe: “Thú 


DALE CARNEGIE 98 


DAC NHÂN ТАМ 


thực, tôi không biết nên làm như thế nào. Sau đó, tôi nhớ lại 
điều mà cô thư ký đã nói với ông ta, đó là những con tem, cậu 
con mười hai tuổi... Và tôi chợt nhớ rằng bộ phận đối ngoại của 
ngân hàng chúng tôi giao dịch thư từ khắp nơi nên chúng tôi có 
những con tem từ rất nhiều quốc gia trên thế giới. Chiều hôm 
sau, tôi lại đến thăm ông trưởng phòng này và viết một lưu ý 
nhỏ gửi trước cho ông rằng tôi đã có được vài con tem cho cậu 
con trai của ông. Ông ta bắt tay tôi niềm nở như thể đang tranh 
thủ cử tri để tim đường vào Quốc hội. Nụ cười bừng nở trên mặt 
ông và thiện chí biểu lộ rõ rệt qua thái độ. Ông vừa nói vừa ngắm 
nhìn, vừa vuốt ve những con tem: “Thằng George nhà tôi sẽ thích 


р" 


những con tem nay lắm! Qua Ја một kho báu!”. Chúng tôi có 
nửa giờ dong ho nói chuyện về tem và xem hình cậu bé. Ngay 
sau đó, ông dành hơn một giờ cung cấp cho tôi mọi thông tin mà 
tôi cần, thậm chí không сап tôi phải gợi ý. Roi ông lại gọi những 
nhân viên khác vào để bổ sung thêm nữa. Chưa hết, ông còn gọi 
điện thoại cho một vài người cộng tác với ông. Ông cung cấp 
cho tôi rất nhiều thông tin mới, các sự kiện, hình ảnh, báo cáo 
và cả những thư từ liên quan. Theo cách nói của giới phóng viên, 
tôi đã có được những tin tức hấp dẫn nhất và hot?) nhất”. 
Dưới đây là một minh họa khác: 


Nhiều năm ròng, C. M. Knaphle ở Philadelphia tìm cách 
bán chất đốt cho một tổ chức bán hàng đa cấp lớn. Nhưng công 
ty này vẫn tiếp tục mua chất đốt của một nhà cung cấp ngoài 
thành phố và họ giao hàng ngay trước cổng công ty của 


(12) Hot: Ý nói tin tức “nóng” nhất, mới nhất. 


99 DALE CARNEGIE 


How To WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Knaphle. Một buổi tối nói chuyện trước lớp học của tôi, ông 
Knaphle bộc lộ sự bực tức đối với công ty bán hàng đa cấp nọ. 

Tôi gợi ý ông thử một cách tiếp cận khác. Chúng tôi tổ 
chức một cuộc tranh luận giữa những học viên trong lớp về sự 
phát triển của lối bán hàng đa cấp đang gây cho đất nước nhiều 
thiệt hại hơn lợi ích. 


Theo gợi ý của tôi, Knaphle đứng vẻ phía ủng hộ. Ông tán 
thành và bênh vực những tổ chức bán hàng да cấp. Sau đó, ông 
đến gặp thẳng một ủy viên quản trị của tổ chức bán hàng đa cấp 
mà ông từng bực tức: “Tôi không đến đây để tim cách bán chất dot. 
Tôi đến để nhờ ông giúp tôi một việc”. Sau đó ông kể về cuộc tranh 
luận: “Tôi đến nhờ ông giúp, bởi vi tôi khong nghi ra mot nguoi nao 
khác có du khả năng và kiến thúc sâu rộng cho tôi được những lời 
khuyên ma tôi dang can. Tôi sẽ rat biết ơn những giúp đỡ của ông”. 

Sau một phút nghe tôi trình bày, ông ấy mời tôi ngổi và nói 
chuyện voi tôi đúng một giờ bốn mươi bảy phút. Ông goi môt người 
quản trị khác von đã từng viét môt quyến sách v bán hang da cấp, 
dang giữ viéc soạn thảo cho hiệp hội bán hang da cấp quốc gia trao 
cho tôi một bản sao cuộc tranh luận ъё van đề nay. 


Ong ấy cảm thấy rằng viéc bán hàng da cấp đã góp phan mang 
lại lợi ích thực sự cho con người. Ông tự hào ъё điều ông đang làm 
cho hang trăm cong dong. Khi nói, mát ông sáng bừng lên va tôi phải 
thú nhận rằng ông dà mó mat cho tôi thấy được những điều tôi chưa 
bao giờ то đến. Ong đã làm thay đối toàn bộ thái độ va cách nhìn 
của tôi. 


DALE CARNEGIE 100 


DAC NHÂN ТАМ 


Khi tôi ra vè, ông dua tôi ra cua, ôm vai tôi roi chúc toi thành 
cong trong cuộc tranh luận. Ong con án can bảo tôi trở lại va cho ông 
biết kết quả nhu thé nào. Những lời cuối cùng cua ông là: “Mong 
rang anh sẽ trở lại. Tôi muốn dat hang chất đốt của anh”. 


Với tôi, điều đó gan như là một phép mau. Ông sẵn lòng mua 
chất đốt cho tôi ma không can tôi gơi ý hay yêu cau. Chỉ bang viéc 
thực sự quan tâm đến ong va cong tiệc cua ông chú không phải bat 
ông quan tâm đến tôi va sản phẩm của tôi, trong chưa day hai tiếng 
đồng hó, tôi đã đạt được một kết quả mà suốt 10 nám qua tôi йт 
kiếm vo уоп.” 


Không phải ông Knaphle phát hiện được một chân lý mới. 
Một trăm năm trước khi Chúa Jesus ra đời, nhà thơ La Mã lừng 
danh Publilius Syrus đã nhận xét: “Chúng ta chi quan tâm đến 
người khác khi ho quan tâm đến chúng ta”. 


Cách biểu lộ sự quan tâm cũng tương tự việc ứng dụng các 
nguyên tắc khác trong đối nhân xử thế: phải thật lòng, không giả 
đối. Nó phải có lợi với người biểu lộ mối quan tâm và cả người 
nhận được sự quan tâm. Kết quả cuối cùng luôn phải đảm bảo 
đôi bên cùng có lợi. 

Martin Ginsberg, một học viên của tôi ở Long Island, New 
York, kể về một người điều dưỡng đã gây ấn tượng đặc biệt cho 
ông và tác động sâu sắc đến đời ông như sau: “Đó là ngày lễ Tạ 
ơn nám toi lên mudi. Toi dang nằm trong mot bệnh viên từ thiện của 
thành phố để hôm sau trải qua một ca phẫu thuật quan trọng. Tôi biết 
rằng minh sẽ phải chịu dung đau đớn ъй bi giữ chăt trên giường hàng 


101 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


tháng trời. Cha tôi đã qua đời. Hai те con tôi sống trong mót căn 
phòng nhỏ. Thật khong may là ngày hôm ấy mẹ tôi lại bi bệnh nên 
không thể đến thăm tôi được. 


Ngày hom do cứ kéo dài ra mãi. Cảm giác cô don, thất vong va 
sợ hãi bao trùm lấy tôi. Tôi biết те tôi cũng ở nhà một mình, lo lắng 
cho tôi không có ai bên cạnh, không có ai dé cùng ăn va thậm chí 
không có đủ tiền để đãi tôi một bữa tiệc vào ngày lễ Tạ ơn. Nước mát 
tui thân cứ trào ra. Tôi gục dau trên gói, kéo chan dap cho đỡ lạnh 
lòng, khóc một minh trong lăng lẽ, dau xót, tự thương minh và thương 
mẹ. Cả người tôi dau đớn như bi tra tấn. Một cô điều đưỡng tập sự 
nghe tiếng khóc đã đến bên tôi. Cô kéo chăn ra khỏi mặt tôi và bắt 
dau lau nước mát cho tôi. Cô chia sẻ voi tôi cảm giác cô don và tam 
sự rang cô cũng rất buôn vi phải làm viéc va khong thể vè voi gia đình 
trong lúc can sum hop này. Thế roi cô moi toi cùng ăn trua. Dó là hai 
khay thúc ăn voi những món ăn thường dùng cho ngày lê Tạ ơn. Dù 
theo kë hoạch vào bốn giờ chiều cô có thể ra vè, song cô van ở lại voi 
tôi cho đến tan тиді mot gid đêm. Cô vui đùa, nói chuyện voi tôi cho 
đến khi tôi chim vào giấc ngủ. Nhiều lê Ta ơn khác dà đến và qua di 
trong đời nhưng tôi van luôn nhớ mái ngày lễ Tạ ơn năm ấy. Toi da 
chìm trong nói lạnh léo của cảm giác hut hãng, cô don va sợ hãi 
nhưng bong tìm thấy hơi ấm va sự diu dang từ một người hoàn toàn 
xa lạ. Từ lúc đó, tôi được tiếp thêm một súc manh than ky để có thể 
Uượt qua tất cả những dau đớn, buón khổ xảy đến trong đời minh.” 


Sự quan tâm chân thành đến người khác sẽ tạo ra những 
phép màu. Phép màu ấy không chỉ dành cho người khác mà 
còn đành cho chính bạn. 


DALE CARNEGIE 102 


* Hãy luôn nho rang ban có hai cánh tay: môt để tự giúp 
minh, va môt để giúp nguoi khác. 


* Một nguði có thể thành cong trong hau hét moi viéc néu 
anh ta có mot long nhiét tinh vô han. 


- Charles Schwab 


NGUYEN TAC 4: 


THAT LONG QUAN TAM 
DEN NGUOI KHAC. 


103 DALE CARNEGIE 


5 


CACH DON GIAN 
DE TAO AN TUONG 
TOT DEP 


Ham động có anh hưởng mạnh hơn lời nói. Khi 
chúng ta cười, nét mặt chúng ta tràn ngập niềm hân hoan và 
tình thân mến. Một nụ cười niềm nở tự đáy lòng có thể thay 
cho lời nói: “Tôi thật sự quý mến anh!” hay “Tôi thật sự rất vui khi 
gap bạn vi bạn làm tôi hạnh phúc”. 


Charles Schwab chia sẻ với tôi rằng chính nụ cười của ông 
mới đáng giá hàng triệu đô-la. Và ông hoàn toàn chính xác. 
Chính tính cách của Charles, sự duyên dáng, lịch lãm, khả năng 


105 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


lam mọi người yêu mến mình đã dem lai thành công vượt bậc 
cho ông; và nụ cười quyến rũ của ông là yếu tố quan trọng nhất. 


Có một câu danh ngôn dành cho những người đang yêu: 
“Hãy yêu người nào có thể làm bạn luôn mim cười tì chỉ có nu cười 


А VÀ 


mới có thé xua đi những sóc khuất tăm tối trong tâm hôn”. 


Trong tình yêu, nụ cười có ý nghĩa lớn như thế. Đối với 
tất cả các mối quan hệ khác, nụ cười cũng đem lại những kết 
quả kỳ diệu như vậy. 


Một hôm tôi được giới thiệu với danh ca Maurice Chevalier. 
Thú thật là tôi rất thất vọng khi nhìn thấy ông trong bộ dạng ủ 
rũ, lầm lỳ như một kẻ chết rỏi. Bỗng có ai nói điều gì đó làm ông 
mim cười. Toàn bộ gương mặt ông bừng sáng như có tia nắng 
mat trời xuyên qua đám may mù... Không có nụ cười đó, Mau- 
rice có lẽ giờ đây vẫn còn đang cặm cụi đóng bàn ghế ở một 
xưởng mộc nào đó của Paris. 


Nụ cười của một đứa bé cũng có tác dụng như vậy. Một 
ngày mùa xuân trong phòng đợi của bác sĩ thú y Stephen K. 
Sproul ở Raytown, Missouri, hôm đó rất đông khách đang nóng 
lòng chờ bác sĩ khám cho những con thú cưng của mình. Chợt 
một thiếu phụ bước vào với một đứa bé độ chín, mười tháng 
tuổi trên tay và một chú mèo con. Cô ngôi cạnh một người đàn 
ông đang hết sức bực tức vì phải chờ đợi quá lâu. Cháu bé ngước 
mắt nhìn và tặng ông ấy một nụ cười ngây thơ rạng rỡ. Tất 
nhiên, người dan ông cười lại với đứa bé và cuộc chuyện trò của 
ông với mẹ cậu bắt dau. Sau đó, mọi người trong phòng cũng 


DALE CARNEGIE 106 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


tham gia vào câu chuyện của họ và không khí bực bội, căng 
thẳng bỗng dưng tan biến mất. 


Phải chăng tôi đang nói đến nụ cười nhăn nhở giả tạo? 
Không đâu! Sự giả tạo không đánh lừa được ai. Một nụ cười 
thực sự, một nụ cười làm ấm lòng người phải xuất phát từ tận 
đáy lòng. Nó phải thể hiện sự quan tâm, mong muốn tìm hiểu 
về người đối diện. 

Giáo su tâm lý học James V. McConnell, Dai hoc Michigan, 
nói: “Những ai biết тїт cười đều có thiên hướng biết cách quản lý, 
bán hàng hiệu quả, tạo hạnh phúc uà nuôi dạy con cái niên người. Một 
пи cười chuyển tải nhiều thông điệp hơn hẳn một cái cau mày. Chính 
vi vay, khích lệ là cách hiệu qua hơn han trừng phạt”. 


Giám đốc nhân sự của một cửa hàng bách hóa lớn ở New 
York khẳng định với tôi rằng bà sẵn sàng thuê một nhân viên 
bán hàng chưa học xong tiểu học nhưng có nụ cười tươi tắn hơn 
là một tiến si tâm lý hoc có gương mat ú dot, cau kinh. 


Nụ cười có sức tác động vô cùng mạnh mẽ - ngay cả khi 
người ta không nhìn thấy nó. Các công ty điện thoại trên toàn 
nước Mỹ đều có chương trình huấn luyện mang tên “Sức mạnh 
của nụ cười”. Trong chương trình này, các điện thoại viên được 
yêu cau phải luôn mim cười khi trả lời điện thoại vì người nghe 
có thể “nghe” được nụ cười của họ qua giọng nói. Bạn hãy thử 
nhấc máy lên gọi cho bạn bè hay người thân của mình, lần đầu 
bạn không mim cười khi nói, lần thứ hai bạn mim cười thật tươi, 
bạn sẽ thấy điều kỳ diệu trong thái độ mà bạn sẽ đem đến cho 


107 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


người nhận cuộc gọi. Trong nhiều trường hợp, điều này còn quyết 
định hiệu quả cả một ngày làm việc của họ và của chính chúng ta. 


Robert Cryer, giám đốc một công ty máy tính ở Cincinnati, 
Ohio, kể vë sự thành công trong việc tuyển người: “Tôi gån nhu 
tuyệt vong trong viéc cố gang tuyển mot tiến sĩ khoa học máy tính cho 
công ty. Cuối cùng tôi tim được môt chang trai voi những phẩm chất 
ly tưởng vita moi tốt nghiệp Dai học Purdue. Sau nhiều cuộc trao đổi 
qua điện thoại, tôi biết rằng anh đã được nhiều công ty khác chào 
mời, trong đó có nhiều cong ty uy tín va nổi tiếng hon công ty cua tôi. 
Tôi rất hào hứng vi anh chấp nhân dë nghị. Sau khi anh bắt dau công 
viéc, tôi hỏi tại sao lại chon chúng tôi, anh dừng lại một phút roi noi: 
“Tôi cho rang đó là vi các nha quản ly trong các công ty khác tiếp 
điện thoại voi giong lạnh lùng, chỉ thuần túy quan tâm đến công Uiệc, 
làm tôi cảm thấy như là một chuyện giao địch kinh doanh đơn thuân. 
Riêng giong của ông nghe nhu thể là ông vui vé lắng nghe tôi, như là 
ông thực sự muon tôi tham gia vào tổ chúc của ông. Và ông có thể yên 
trí rằng tôi van dang trả lời điện thoại trong khi mim cười. ” 


Vị chủ tịch hội đồng quản trị của một trong những công ty 
cao su lớn nhất nước Mỹ bảo tôi rằng, theo kinh nghiệm của 
ông thì người ta ít khi thành công trong công việc gì nếu không 
có cảm hứng và niềm vui trong công việc đó. Nhà lãnh đạo này 
không tin vào câu “Làm tiệc cật lực là chìa khóa tuyệt điệu để mở 
cánh cửa của thành công”. Ong nói: “Tôi biết nhiều người thành công 
vi tìm thấy тёт uui trong kinh doanh. Rồi họ thay đối vi niềm uui ấy 
đã biến thành một công uiệc don điệu. Việc kinh doanh di xuống và họ 
mất đi moi hứng thú để rôi cuối cùng thất bại”. 


DALE CARNEGIE 108 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


Bạn сап có thái độ vui vẻ khi tiếp xúc với mọi người nếu 
bạn muốn họ cũng có ý nghĩ tương tự. 

Tôi đã đề nghị hàng ngàn doanh nhân thử mim cười với 
mọi người họ gặp trong ngày, và suốt bảy ngày trong tuần, sau 
đó cho tôi biết kết quả. 

Ta hãy đọc bức thư của William B. Steinhardt, một nhà môi 
giới chứng khoán ở Thị trường Chứng khoán New York. Trường 
hợp của ông không phải là đặc biệt mà là một điển hình của 
hàng ngàn trường hợp tương tu. Ông viết: “Tôi da kết hôn trên 18 
nam va trong suốt ngán ấy năm tôi it khi mim cười voi vo tôi hay nói 
được hai muoi từ voi cô ấy tinh từ sáng sớm cho đến khi chúng tôi di 
ngu vào buổi tối. Tôi đứng là một trong những ga саи kinh nhất từ xưa 
tới nay. Khi ông yêu cầu tôi phải kể vè trải nghiệm của tôi khi mim cười 
voi người khác, tôi nghi minh can phải làm thu trước da. Sáng hôm 
sau, khi chải tóc, tôi nhìn cái ué mat rau ri của minh trong guong va 
bảo: “Bill, hôm nay cậu phải xóa cái vé саи kinh trên bộ mat u ám của 
cậu di. Cau phải mim cười va bắt dau ngay từ hic này”. Khi ngoi ăn 
sáng, tôi mim cười va chào vo tôi: “Chào em yêu!”. Vợ tôi sung sốt đến 
bàng hoàng cả người. Tôi bảo cô ấy rằng chưa hết đâu, viéc này sẽ 
điền ra thường xuyên, va tôi da giữ duoc lời cam kết của minh. 


Hai tháng nay, từ khi biết cười, tôi da dem đến cho gia đình 
mình nhiều hạnh phúc hơn so voi cả mudi tám năm chung sống bên 
nhau trước 40. 

Khi đến sở làm, gap người gác cống, tôi chào: “Anh có khỏe 
khong?” kèm theo một nụ cười. Khi di ăn trưa, tôi da mim cười voi 


109 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


người phục vu va không quên nói voi họ môt câu pha trò vui ve. Tôi 
thấy ngay rằng mọi nguoi đều mim cười lại voi tôi. Tôi đối xử voi 
những khách hàng đến khiếu nai hay phan nàn bằng thái độ niềm no 
va nhận ra rằng moi uiệc đều được giải quyết dé dàng hơn. Tôi hiểu 
rằng những nu cười hàng ngày đem đến cho tôi nhiều tiền, thật nhiều 
tiền va quan trọng hon là chân giá trị của hạnh phúc. Tôi dang hop 
tác kinh doanh voi đối tác là một thanh niên dé thương. Tôi đắc ý vè 
những kết qua vita dat được đến nỗi tôi kë hết cho cậu ấy nghe vè ý 
nghia triết hoc minh mới lĩnh hội trong quan hệ giữa nguoi voi ngudi. 
Sau đó, cậu thú nhận rang, lan dau tiếp xúc voi tôi, cau nghĩ tôi là 
một con ngudi sắt gong va khó tính. Mãi đến gan đây cau mới thay 
đối ý kiến. Cậu nói rằng tôi thật sự đáng тёп va gan gũi khi mim 
cười. Tôi cũng da bot dan thói quen phê phán, chỉ trích. Giờ đây, tôi 
đã biết cảm kích và khen ngoi người khác. Tôi thói noi ve những gi 
tôi muón va biết cách nhìn nhân van dé theo quan điểm của nguòi 
khác. Và những tiệc nay đã thục sự thay đổi cuộc đời tôi. Tôi đã là 
một con người khác han, một người vui vé hơn, giàu có hon và hạnh 
phúc hon trong quan hệ bạn bè va trong hạnh phúc gia đình”. 


Bạn sẽ bảo rằng: “Làm sao tôi có thể cười được khi trong lòng 
không 0ui?”. Tôi xin chia sẻ hai bước giúp ban tự tạo niềm vui 
cho mình. Trước hết, hãy bắt chính bạn mim cười. Nếu bạn ngôi 
một mình, bạn có thể huýt sáo hay hát khẽ một giai điệu nào 
đấy. Tự nhiên, lúc ấy, nỗi buôn sẽ vơi đi và bạn bắt đầu cảm 
thấy nhẹ nhàng. Khoa học đã chứng minh rằng hành động và 
cảm xúc có sự tương tác lan nhau. Bang cách bắt hành động phải 
chịu sự kiểm soát trực tiếp của ý chí, chúng ta có thể gián tiếp 


DALE CARNEGIE 110 


DAC NHÂN TÁM 


điều chỉnh cảm xúc dù cho cảm xúc là thứ vốn nằm ngoài tam 
kiểm soát của ý chí. 

Như vậy, để xua tan một nỗi buôn, cách tốt nhất là tự 
mim cười. 

Không phải của cải vật chất bạn đang sở hữu, hay địa vị xã 
hội của bạn làm bạn hạnh phúc hay đau khổ. Hai người có thể 
có cùng một địa vị như nhau, cùng làm một công việc như nhau, 
cùng kiếm được tiền bạc và uy tín như nhau nhưng một người 
có thể cảm thấy đau khổ còn người kia cảm thấy hạnh phúc. Tại 
sao lại có điều kỳ lạ như thế? Đơn giản là do thái độ và tinh 
thân của hai con người ấy khác nhau. Tôi đã nhìn thấy nhiều 
gương mặt hạnh phúc nơi những người nông dân nghèo đang 
làm lụng vất уа với dụng cụ lao động thô sơ trong cái nắng oi 
bức của mièn nhiệt đới. Và tôi cũng đã từng thấy những gương 
mặt thất vọng và khổ sở trong những văn phòng sang trọng, 
hiện đại, bên trong những tòa nhà chọc trời ở New York, 
Chicago hay Los Angeles. 


Shakespeare nói rằng: “Không có sự vat, hiện tượng hay 
hoàn cảnh tốt hay xấu mà chính cách nghĩ của con người khiến nó 
xấu hay tốt”. 


Abe Lincoln có lan đã nói: “Hau hết con người đều hạnh 
phúc néu họ có những suy nghi hạnh phúc”. Lần no, tôi đã bat gặp 
một minh họa sinh động cho chân lý này khi bước lên cầu thang 
của nhà ga Long Island, New York. Ngay trước mat tôi là hơn ba 
mươi cậu bé khuyết tật với gay và nang tập tênh bước lên cau 


111 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


thang. Có một cậu phải được hai người khiêng lên. Tôi sửng sốt 
thấy các em cười nói vui vẻ với nhau như không hè để ý đến 
tình trạng khuyết tật cua mình. Quá đỗi ngạc nhiên, tôi bèn hỏi 
chuyện một trong những người trông nom các em. Ông ấy trả 
lời: “Khi một đứa trẻ hiểu rằng nó sẽ tàn tật suốt đời, lúc đầu nó 
hoảng hốt, dau khổ va thất vong. Nhưng tôi sau đó, nó uuot qua tâm 
trạng đau khổ ấy và chấp nhận số phân của minh để vui sống như 
những đúa trẻ bình thường khác”. 


Tôi thật lòng khâm phục những cậu bé đó. Các em đã dạy 
cho tôi một bài học mà tôi biết chắc mình sẽ không bao giờ quên. 


Khi làm việc một mình suốt ngày trong căn phòng đóng 
kín của công ty, ít có dip giao lưu với các dong nghiệp, người ta 
thường cảm thấy cô đơn roi dan dân hình thành thói quen cô 
độc. Chị Maria Gonzalez ở Guadalajara, Mexico, có một công 
việc như vậy. Mặc dù cũng muốn được thân thiện với các dong 
nghiệp khác nhưng mỗi khi đi qua đại sảnh, nghe mọi người 
nói cười tíu tít, chị chỉ ngại ngùng nhìn vẻ phía khác. Sau vài 
tuân, cảm nhận được sự cô độc của mình, chị đã tự nhủ: “Nay, 
Maria, may không thể hy vong các dong nghiệp đến voi may ma phải 
chủ động ra gặp họ chứ!”. Sau đó, khi bước đến góc giải khát của 
công ty, chị mỉm cười thật tươi với những người chị gặp và hỏi: 
“Hôm пау anh chị thế nào?”. Kết ача đến ngay lập tức. Những nụ 
cười và những lời chào đáp lại. Cả hành lang văn phòng dường 
như tươi vui hơn, mối quan hệ dong nghiệp được cải thiện, 
công việc bỗng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái һап lên. Và chị 
cảm thấy cuộc sống thật thú vị. 


DALE CARNEGIE 112 


DAC NHÂN ТАМ 


Dưới đây là lời khuyên của triết gia Elbert Hubbard: “Mỗi 
khi bạn ra khỏi nha, hãy ngáng cao dau lên, hít thở that sâu, hay đón 
nhận ánh nắng mat trời, chào đón bạn bë voi mot nu cười va trao tâm 
hon bạn cho nguoi khác trong từng cái bát tay. Đừng sợ bị hiểu lam 
va đừng phí thời gian nghi đến ke thù. Hãy tập trung vào những điều 
bạn muon làm, không chùm bước, va bạn sẽ tiến thang đến dich. Hãy 
nghi đến những viéc lớn lao va cao ca mà bạn muon thực hiện trong 
đời. Rói ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được 
những cơ hội cần thiết để thục hiện mong muón của mình, hệt như 
con tam một khi da nha tơ thì sẽ triệt mài cho đến soi tơ cuối cùng. 
Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đây nhiệt huyết, có ích 
cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này 
trong tâm trí, rồi dần dân bạn sẽ thấy minh dang trở thành con người 
đặc biệt đó... Suy nghi chính là điểm máu chốt. Dó chính là nguồn 
góc của moi sáng tao. Hãy duy trì một thái độ đúng đắn, môt tinh 
than đũng cam, chân thành va vui vé. Moi cơ hội sẽ đến từ sự khát 
khao và moi mong ước chân thành đều sẽ được đáp ứng. Hay ngang 
dau thật cao va hiên ngang bước tới. Tất cả chúng ta đều là những 
nhân tài tiềm ẩn trong tu chất của chính minh”. 


Người Trung Hoa có câu châm ngôn nổi tiếng: “Nếu không 
có nu cười tươi tắn thì lừng mở hiệu buôn”. Nụ cười là sứ giả thiện 
chí của bạn truyền đi những thông điệp không lời hơn hẳn bất 
kỳ câu nói nào. Nụ cười làm bừng sáng cuộc đời của tất cả 
những ai nhìn thấy nó. Đối với những người luôn phải tiếp xúc 
với những bộ mặt cau có, đôi khi giận dữ thì nụ cười của bạn 
như tia nắng mặt trời chiếu ánh sáng lấp lánh, xuyên qua đám 


113 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


mây mù tăm tối. Và, không phải ngẫu nhiên mà một nhà tho 
viết: “Khi cười, gương mat chúng ta nở hoa”. 

Cách đây vài năm, một cửa hàng bách hóa ở New York nhận 
ra áp lực mà những nhân viên bán hàng phải chịu trong ngày lễ 
Giáng sinh, họ đã cho treo một tấm bảng sau đây trước cửa: 


DALE CARNEGIE 114 


DAC NHÂN ТАМ 


GIÁ TRỊ CỦA NỤ CƯỜI 
TRONG NGÀY LE GIANG SINH 


Nụ cười không tốn kém mà đem lại rất nhiều thứ. 
Nu cười không chi làm giàu người nhận mà cả người cho. 
Nu cười xuất hiện trong nháy mat nhưng có thể đề lại dấu ấn suốt đời. 


Không ai giàu có mà thiếu nụ cười, người nghèo khổ sẽ trở nên giàu có hơn nhờ 
пи Cười. 


Nụ cười дет lại hạnh phúc trong gia dinh, mang lại cảm húng, thiện chí trong 
công việc và làm ấm áp thêm tình bạn. 


Nụ cười là chốn nghỉ ngơi cho người mệt mỏi, là ánh sáng ban mai cho người 
nản chí, là tia náng mặt trời cho người buôn tui, là thUốc giải độc tốt nhất cho 
những hoài nghi, lo lắng và sợ hải. 


Nu cười không thé mua, xin, vay mượn hay cướp doat, bởi vì nó chỉ có giá trị khi 


con người chân thành trao tặng cho nhau. 


Và nếu như trong những phút mua sắm tất bật cuối cùng của bạn, néu một vài 
nhân viên của chúng tôi quá mệt mỏi không nở nồi một nụ cười tặng bạn, bạn 
có thé rộng lượng gui tang họ một nụ cười của chính bạn không? 


... VÌ không ai can một nụ cười nhiều bang người da không còn một nụ cười nào 
nữa dé cho di! 


115 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


* Dung quên mim cười trong cuộc sóng. Ми cười của ban 
mang lại hanh phúc cho nbung nguoi xung quanh va do đó cing 
mang lại hanh phuc cho chinh ban than ban. 


* Hay mim cười voi nhau - dù đó la nguoi ban chua quen 
biết. Nu cười ấy sé soi chiếu đến nhiing góc khuat của tam hon 
va lam bing sang cả nhing noi tam toi nhat. 


NGUYEN TAC 5: 


HAY MIM СООП 


DALE CARNEGIE 116 


6 


ĐỀ MỌI VIỆC LUÔN 
DUOC SUON SE 


N hó lại nam 1898, một thảm kịch хау ra tại thị trấn 
Rockland, New York. Buổi sáng dày tuyết lạnh và trơn trợt hôm 
đó Jim Farley ra chuồng ngựa đóng yên cương di dự đám tang 
một đứa bé thì con ngựa bỗng dưng trở chứng và tung một cú 
đá hâu làm anh tử vong tại chỗ, để lại vợ và ba đứa con trai cùng 
vài trăm đô-la tiền bảo hiểm. 

Con trai lớn nhất của anh, Jim, 10 tuổi, phải bỏ học để làm 
việc kiếm sống tại một nhà máy gạch. Cậu làm đủ mọi việc từ 
дау xe xúc, йб đất vào khuôn rồi sắp gạch phơi nắng. Jim không 


117 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


được may mắn học hành đến nơi đến chốn nhưng với tính tình 
vui vẻ tự nhiên, cậu rất dễ làm cho người khác yêu mến mình. 


Năm tháng trôi qua, cậu bé ngày xưa trở thành một người 
đàn ông từng trải, bước vào chính trường và nhanh chóng trở 
thành một chính trị gia có tài nhớ tên người một cách kỳ lạ. Ông 
chưa bao giờ được nghe giảng ở một trường đại học nào. Nhưng 
trước năm ông bốn mươi sáu tuổi, bốn trường đại học đã tặng 
cho ông nhiều học vị danh dự, rỏi ông trở thành Chủ tịch Ủy 
ban Toàn quốc đảng Dân chủ và Tổng Giám đốc Bưu điện Mỹ. 
Tôi đã có lần phỏng vấn và hỏi Jim Farley уе bí quyết thành 
công. Ông trả lời: “Cân cù làm việc”. Tôi đáp lại: “Ông đừng nói 
đùa”. Ông hỏi ngược lại là theo tôi, lý do gì khiến ông thành 
công. Tôi đáp: “Tôi biết ông có thể nhớ tên riêng 10 ngàn người”. 
Ong dap lại: “Không, ông sai rôi, toi có thể nhớ tên riêng của 50 
ngàn nguoi”. 

Chính khả năng đặc biệt này đã giúp Farley dua Franklin 
D. Roosevelt vào Nhà Trắng khi ông điều hành chiến dịch tranh 
cử tổng thống cho Roosevelt năm 1932. 


Trong những năm lăn lộn với cuộc sống, trải qua rất nhiều 
nghé, khi thì ban hang cho một xí nghiệp thạch cao, khi phụ 
trách văn thư Tòa Thị chính Stony Point, ông đã xây dựng được 
quy tắc nhớ tên người. Mỗi khi mới làm quen với một người 
nào đó, ông tìm hiểu tên dày đủ cũng như một vài sự kiện về gia 
đình, công việc và quan điểm chính trị của người ấy. Ông ghi 
nhớ tỉ mi mọi thông tin này vào trí óc như từng chi tiết của một 


DALE CARNEGIE 118 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


bức tranh. Lần sau, khi gặp lại, dù một năm sau đó, ông vẫn có 
thé bắt tay, hỏi thăm vẻ gia đình hay hỏi về cây trồng ở sân sau 
nhà người ấy. Bằng cách này, ông có được sự quý mến của rất 
nhiều người. 

Trước chiến dịch tranh cử tổng thống của Roosevelt, mỗi 
ngày Jim Farley viết hàng trăm bức thư cho cử tri khắp các bang 
miên Tây và Тау Bắc. Sau đó, trong vòng mười chín ngày ông đã 
đi khắp hai mươi bang, gan 20 ngàn cây số bằng nhiều loại 
phương tiện khác nhau. Đến mỗi nơi, ông bày tỏ những trăn 
trở của mình với cử tri qua các cuộc gặp gỡ thân mật, uống trà 
sáng, ăn trưa hay ăn tối rôi lại lên đường, bat dau một cuộc hành 
trình mới. 

Ngay khi trở về miền Đông, ông viết thư cho những người 
thân nhất trong từng vùng mà ông đã đi thăm và hỏi họ danh 
sách những người đã đến dự buổi nói chuyện của ông. Cuối 
cùng gộp lại, danh sách đó lên đến hàng chục ngàn tên. Thế mà 
từng người một trên danh sách này đều nhận được thư riêng 
của Jim Farley. Những bức thư thường bắt đầu bằng “Bill thân 
mến” hay “Jale thân mến” và bao giờ cũng được ký tên đơn giản 
là “Jim”. 

Jim Farley đã sớm phát hiện rằng mọi người bình thường 
đều quan tâm đến tên riêng của mình nhiều hon mọi tên riêng 
khác trên trái đất này cộng lại. Chỉ cần nhớ tên riêng của từng 
người, phát âm nó chuẩn xác là bạn đã tặng một lời khen tế nhị 
và rất hiệu quả cho người ấy. Còn nếu bạn quên, hay phát âm 


119 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


sai tên người khác cũng dong nghĩa với việc bạn tự đặt mình 
vào một tình cảnh rất khó chịu. Có lần tôi tổ chức một khóa 
diễn thuyết ở Paris và gửi thư cho tất cả công dân Mỹ đang sống 
tại thành phố này. Các nhân viên đánh máy lại không thạo tiếng 
Anh lắm nên đã phạm nhiều lỗi khi điền tên riêng của họ. Giám 
đốc một ngân hàng lớn của Mỹ ở Paris sau đó đã viết cho tôi 
một lời phê bình gay gắt vì tên ông bị viết sai. 


Đôi khi, thật khó mà nhớ được tên một người, nhất là khi 
tên đó được phát âm rất phức tạp. Nhiều người thậm chí không 
chịu học cách phát âm mà lại gọi người ấy bằng một biệt hiệu 
cho dễ nhớ. Sid Levy đến thăm một khách hàng mà người chủ 
có tên riêng là Nicodemus Papadoulos nhưng hau hết mọi 
người đều chỉ gọi ông là “Nick”. Levy nói: “Tôi cố gång tập phát 
âm tên ông ấy suốt nhiều тийп trước khi đến thăm ông. Khi tôi chào 
ông bang tên day du của ông: “Chào ông Nicodemus Papadoulos”, 
ông vo cùng пас nhiên. Sau vài phút im lăng, ông cam động noi: 
“Ong Levy này, suốt mười lam năm tôi sống ở đất nước này, chưa hé 
có аі gọi đúng được tên tôi са!”. 


Bạn biết điều gì mang lại thành công cho Andrew 
Carnegie, người mệnh danh là vua thép của nước Mỹ không? 
Hàng ngàn người làm việc cho ông có kiến thức vẻ thép hơn 
ông rất nhiều. СМ có điều ông biết cách đối xử với mọi người. 
Chính điều này đã khiến ông giàu có. 

Ông cũng sớm biểu lộ một năng khiếu tổ chức và một tài 
năng thiên bẩm về nghệ thuật lãnh đạo. Mới 10 tuổi, ông đã 


DALE CARNEGIE 120 


DAC NHÂN ТАМ 


phát hiện ra tam quan trong đáng kinh ngạc của việc gọi moi 
người bằng tên riêng của họ. Và ông đã sử dụng phát hiện này 
để có được sự hợp tác nhiệt thành của mọi người trong suốt 
cuộc đời mình. 

Khi còn là một cậu bé ở Scotland, ông nuôi một cặp thỏ. 
Chẳng bao lâu sau ông có cả đám thỏ con. Nhưng khó khăn lúc 
đó là ông chẳng có gì để nuôi chúng cả. Vào một ngày đẹp trời, 
ông chợt nảy ra một sáng kiến. Ông bảo bọn con trai, con gái 
trong vùng rằng nếu chúng kiếm được đủ cỏ ba lá và bỏ công 
anh để nuôi bọn thỏ, ông sẽ lấy tên của chúng để đặt tên cho 
từng chú thỏ con. Kế hoạch ấy thành công như một phép lạ và 
Carnegie không bao giờ quên điều này. 


Nhiều năm sau, ông kiếm hàng triệu dó-la cũng bằng cách 
sử dụng tâm lý này trong kinh doanh. Chẳng hạn, Andrew 
Carnegie muốn cung cấp đường ray bằng thép cho Công ty 
Đường sắt Pennsylvania mà J. Edgar Thomson lúc đó là Chủ tịch. 
Thế là ông dựng lên một nhà máy thép khống 16 ở Pittsburgh và 
gọi nó là “Nhà máy Thép Edgar Thomson”. Bạn hãy đoán xem, khi 
Công ty Đường sắt Pennsylvania cần thép làm đường ray, Edgar 
Thomson mua thép của ai? Nghệ thuật ghi nhớ, trân trọng tên 
bạn bè và các đối tác kinh doanh là một trong những bí quyết 
dẫn đến sự lãnh đạo thành công của Carnegie. Ông tự hào vì có 
thể gọi nhiều công nhân của mình bằng tên riêng của họ và chưa 
hề có một cuộc đình công nào xảy ra tại các nhà máy thép thời 
ông nắm quyên. 


121 DALE CARNEGIE 


How To WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Benton Love, Giám đốc Phòng Thương mại Texas tin rằng 
một tập đoàn càng tăng trưởng thì càng trở nên xa cách. Và ông 
đưa ra một giải pháp: “Có một cách kết nối tinh thân của tập đoàn, 
đó là nhớ được tên riêng của moi nguoi. Nhà quản trị nào bảo rang 
ông ta khong thé nhớ tên riêng nhân viên của minh thì cũng có nghia 
ông ta không thể nhớ một phan quan trong trong công việc của ông ta”. 


Karen Kirsch ở Rancho Palos Verdes bang California, tiếp 
viên hàng không của hãng Du lịch Hàng không Mỹ có thói quen 
học thuộc tên riêng của hành khách trong cabin và dùng tên 
riêng khi phục vụ họ. Hành khách hài lòng vì sự phục vụ của cô 
đến noi viết thư khen ngợi gửi cho hang và cho riêng cô. Một 
hành khách viết: “Tôi mới di тау bay của hang Du lịch Hàng không 
Mỹ lan dau nhưng từ nay tôi sẽ chi di voi quý hang ma thoi. Phong 
cách phục vu cua các ông that đặc biệt chân tinh va đó là điều quan 
trọng đối ưới tôi”. 

Mọi người rất tự hào vë tên riêng của mình nên cố gắng 
lưu danh bằng mọi giá. Từ bao thế kỷ nay, những nhà quý tộc, 
trùm tư bản tài trợ cho các nghệ sĩ, nhạc sĩ và các tác giả có mấy 
khi ngoài mục đích để tên của mình được nằm trang trọng ở 
trang dau tác phẩm, ở phan dé tặng, cảm tạ. 


Các thư viện và các viện bảo tàng sở dĩ có được những bộ 
sưu tập phong phú nhất là nhờ những người không muốn để 
tên mình mất đi trong trí nhớ của nhân loại. Như thư viện New 
York có bộ sưu tập Astor và Lenox, viện bảo tàng Chính phủ duy 
trì tên của Benjamin Altman và J. Р Morgan, гап như nhà thờ 


DALE CARNEGIE 122 


DAC NHÂN ТАМ 


nào cũng được tô điểm bởi những cửa số bằng kính màu ghi 
tên những người bao trợ. Nhiều tòa nhà, giảng đường của hau 
hết các trường đại học đều mang tên những người đã đóng góp 
những số tiền lớn cho trường. 


Hàu hết chúng ta không nhớ được tên người khác đơn 
giản chỉ vì chúng ta thường dó lỗi do bận rộn mà không dành 
thời gian và công sức сап thiết để tập trung nhớ, lặp đi lặp lại và 
khắc sâu những thông tin đó vào tâm trí mình. 

Đối với nhiều người, tên gọi chỉ đơn thuần là một cái tên. 
Quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Khi chúng ta có thể nhớ và 
gọi tên người khác một cách chính xác, thân mật, chứng tỏ 
chúng ta đã thể hiện một sự quan tâm chân thành đến người đó. 
Và dĩ nhiên, những ai được quan tâm chân thành cũng sẽ dành 
tình cảm tương tự cho chúng ta. 


Tổng thống Franklin D. Roosevelt hiển nhiên là người rất 
bận rộn, ấy vậy mà ông vẫn dành thời gian để nhớ và có thể 
nhắc lại tên riêng của mọi người, kể cả một người thợ máy bình 
thường mà ông có dịp tiếp xúc. 


Chuyện là công ty Chrysler sản xuất một chiếc xe riêng cho 
Tổng thống vì ông không thể sử dụng loại xe bình thường do hai 
chân bị bại liệt. Và, W. E. Chamberlain, người của công ty 
Chrysler, đã kể lại việc giao xe cho Tổng thống tại Nhà Trắng 
trong bức thư gửi cho tôi như sau: 


“Khi toi đến Nha Trắng, Tong thống chào tôi hết súc niêm по. 
Ông goi tôi bằng tên riêng, khiến tôi cam thấy rất thoải mdi va đặc biệt 


123 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


gay cho tôi ấn tượng rang ông thuc sự quan tâm tới những điều tôi 
trình bày. Chiếc xe được thiết kế sao cho có thể sử dung hoàn toàn 
bằng tay. Trước đám đông dang tập trung xung quanh ngam nhìn chiếc 
xe, ông nhận xét: “Tuyệt quá. Chỉ cần bấm nút là nó chạy тй không 
can phải cố gang gi nữa. Dep thật, không biết lam sao mà nó hoạt 
động được. Hôm nào ranh roi, tôi phải tháo ra хет moi được”. Khi bạn 
bè va những nsười công tác cua Tổng thống tram tro chiếc xe, ông nói 
voi tôi: “Ong Chamberlain a, tôi thực sự cảm kích viéc các ông da bỏ 
thời gian uà công súc sáng tạo 1a chiếc xe này. Quả thật là điều tuyệt 
voi!”. Tổng thống ngắm bộ tản nhiệt, tấm guong phía sau, chiếc dong 
ho, den chiếu đặc biệt, vai bọc niệm, vi trí поді của nguòi lái xe, những 
vali riêng trong hom xe voi những chữ lông chéo vao nhau trên moi 
vali. Ong chú ý tới mọi chỉ tiết ъй cố tình nêu bật những bộ phan này 
lên để cho ba Roosevelt, cô Pektins, Bộ trưởng Bộ Lao động va thư ký 
riêng của ông chú ý. Vừa nghe tôi hướng dân sử dụng xong, Tống thống 
nói: “Ông Chamberlain, tôi dà để người bên Cục Dự trữ Liên bang chờ 
hết ba mươi phút. Tôi cần phải trở lại làm viéc thôi”. Tôi có dan theo 
một nguoi tho máy. Anh ta rất nhút nhát, đứng lùi lại phía sau, khong 
dám nói câu nào. Tống thống chỉ nghe tôi giới thiệu tên anh ta một lần 
hic mới đến. Vậy mà trước khi di, Tổng thống tìm người thợ máy nay, 
bắt tay anh ta, goi bằng tên riêng va cảm on mot cách chân thành. 


Vài ngày sau khi trở vè New York, tôi nhận duoc mot bức chan 
dung có chữ ky của Tổng thong Roosevelt voi lời cảm ơn. Ông tim 
đâu ra thời giờ để làm điều đó, đây van con là điều bí ấn đối voi toi.” 

Franklin D. Roosevelt biết rằng một trong những cách đơn 
giản nhất, có hiệu quả nhất và quan trọng nhất để thu phục lòng 


DALE CARNEGIE 124 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


người là nhớ được tên riêng của họ và làm cho họ cảm thấy 
mình quan trọng. Và bao nhiêu người trong chúng ta đã thực 
hiện được điều đó? 


Một trong những bài học dau tiên của một chính trị gia là 
phải nhớ được tên của cử tri. Quên điều đó là sẽ dé bị mất di vị 
thế của mình. 

Cũng như trong chính trị, khả năng nhớ được tên riêng 
cũng rất quan trọng trong kinh doanh và giao tiếp xã hội. 


Napoléon Đệ tam, Hoàng đế nước Pháp, cháu của Napoléon 
Đại đế, tự hào chia sẻ rằng mặc dù công việc rất bận rộn nhưng 
ông vẫn nhớ được tên của mọi người mà ông từng гар. 


Ông đã làm điều đó như thế nào? Rất đơn giản. Nếu 
không nghe rõ được tên riêng, ông sẽ nói: “Xin lỗi. Tôi không 
nghe ró tên ôngs/bà”. Nếu như đó là một cái tên hơi lạ, ông thường 
nói: “Xin lõi, tên ông/bà được viết như thế nào?”. Trong lúc nói 
chuyện, ông lặp lại tên người đối thoại nhiều lần và tìm cách ghi 
nhớ tên ấy kết hợp với những đặc điểm gương mặt, phong thái 
và dáng điệu. Nếu đây là một nhân vật quan trọng, Napoléon 
còn chịu khó hơn nữa. Ông viết tên người ấy trên một mảnh 
giấy, nhìn thật kỹ, rồi tập trung ghi nhớ. Với cách này, tai nghe, 
mắt thấy, trí óc tập trung, cái tên ấy sẽ được nhớ mãi. 

Tất cả những thói quen tốt này rất cần có thời gian để rèn 
luyện, phát triển. Chúng ta cần nhận ra điều kỳ diệu ẩn chứa 
sau tên gọi của mỗi con người và ghi nhớ rằng mỗi cái tên, dù 
đơn giản đến đâu, cũng chính là điều quan trọng và niềm vui 


125 DALE CARNEGIE 


How To WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


của người ấy. Do vay, thông tin ma chúng ta dang trao đổi hay 
những câu chuyện giữa hai bên sẽ trở nên thật đặc biệt khi 
chúng ta lỏng vào trong đó tên của người chúng ta đang giao 
tiếp. Cho dù họ là ai, người hau bàn hay vị tổng giám đốc, cái 
tên vẫn luôn đem lại điều kỳ diệu khi chúng ta gọi đúng nó. 


* Nhiing đúc tinh tốt duoc phat triển va rèn luyện từ rat 
nhiéu cong sức va long quyết tam. 


- Ralph Waldo Emerson 


NGUYEN ТАС 6: 
LUON NHO RANG TEN CUA MOT 


NGUOI LA AM THANH EM DEM, 
THAN THUONG VA QUAN TRONG 
NHAT DOI VOI HO. 


DALE CARNEGIE 126 


7 


DE TRO THÀNH NGƯỜI 
GIAO TIẾP KHÉO LEO 


T. gặp một nhà thực vật học nổi tiếng tại một buổi ăn 
tối do một nhà xuất bản ở New York chiêu đãi. Đây là lần đầu 
tôi được tiếp xúc với một nhà thực vật học. Vì thế tôi bị cuốn hút 
ngay vào những câu chuyện lý thú của ông vẻ các loại thảo mộc 
kỳ lạ và những kinh nghiệm phát triển các giống cây kiểng. Ông 
cũng nhiệt tình tư vấn cho tôi cách giải quyết vài vấn dë liên 
quan đến mảnh vườn nhỏ của tôi. Thực ra như thế là tôi đã vi 
phạm mọi quy tắc lịch sự, quên sự hiện diện của hàng chục vị 
khách khác, kể cả chủ nhân bữa tiệc để ngòi nói chuyện hang 
giờ với nhà thực vật học này. Đến khuya, tôi chào mọi người ra 


127 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


vë. Nghe kể lại, lúc đó, nhà thực vật học quay sang chủ nhà, 
khen ngợi tôi là người “thú vị nhất”, rôi kết luận rang tôi là “môt 
người nói chuyện hay nhất”. 


Thực sự tôi chẳng nói gì nhiều nhưng lại được khen là một 
người nói chuyện hay. Bởi vì tôi hoàn toàn mù mờ về thực vật 
học nên chỉ biết ngôi yên và lắng nghe. Sở dĩ tôi chăm chú lắng 
nghe là vì tôi thực sự quan tâm đến những điều ông nói. Ông 
cảm thấy được điều đó. Và, điều đó làm ông thích thú. 


Lắng nghe là một trong những cách trân trọng nhất mà 
chúng ta có thể bày tỏ với người đối diện. Nhớ lại, quả là tôi có 
nói mấy câu ngắn rằng tôi đã học được ở ông rất nhiều và ước 
muốn có được vốn hiểu biết như ông, tôi rất thật lòng muốn 
lang thang cùng ông trên các thảo nguyên, thế nào tôi cũng phải 
tìm gặp ông lần nữa. Ông khen tôi khéo nói chỉ vì tôi biết lắng 
nghe và khuyến khích ông chia sẻ. 

Eliot, Hiệu trưởng Đại học Harvard trước đây cũng là một 
bậc thay về nghệ thuật lắng nghe. Henry James, một trong những 
tiểu thuyết gia vi đại dau tiên của Mỹ, nhận xét về ông như sau: 
“Cách lắng nghe của Tiến si Eliot không phải chi don thuần im lăng 
mà là một hình thúc lắng nghe chủ động. Ông nhìn mặt người dang 
nói mót cách chăm chú và lắng nghe bằng cả đôi mắt lẫn đôi tai. Ông 
lang nghe voi trí não sáng suốt, suy nghi tập trung va phan tích những 
điều bạn dang chia sé. Ong lắng nghe tới tất cả tấm lòng”. 


Cái thâm thúy, sâu sắc của từ “lắng nghe” cũng được thể 
hiện rất rõ trong ngôn ngữ được xem là thông dụng nhất trên 


DALE CARNEGIE 128 


DAC NHÂN ТАМ 


thế giới. Nếu quan sát chữ viết trong tiếng Trung Quốc, chúng 
ta sẽ thấy từ “lắng nghe” được viết bởi những nét chữ tạo nên 
bằng năm từ bên trong - tai, mát, tim, một, va vua. Lắng nghe ở 
đây bao hàm ý chúng ta luôn cần phải mở rộng tai, mắt, tấm 
lòng, hòa làm một với người đang giao tiếp và cho họ thấy được 
sự quan trọng của họ. 


Lang nghe người khác rất quan trọng. Thế mà lại có những 
ông chủ các cửa hàng bách hóa sẵn sàng tiêu tốn hàng chục ngàn 
dó-la quảng cáo, thuê một không gian đắt tiền nhưng lại tuyển 
những nhân viên chẳng hề biết lắng nghe, thậm chí cứ ngắt lời 
hoặc nói trái ý khách, gây mất thiện cảm như muốn đuổi khách 
hàng ra khỏi cửa hiệu. 

Bà Henrietta Douglas, học viên của tôi, đã mua chiếc áo 
khoác giảm giá tại một cửa hàng ở Chicago. Về nhà, bà nhận ra 
một chó rách trong lớp lót. Hôm sau bà quay lại, chỉ than phiền 
việc cửa hang bán cho mình chiếc áo bị hỏng chứ không hé có 
ý định đòi bôi thường gì. Thế nhưng chưa kịp nghe hết lời, 
người bán hàng đã vội vàng cắt ngang rằng bà đã mua hàng 
giảm giá, hơn nữa moi giao dịch đều đã xong, bà phải tự chịu 
trách nhiệm và tự khâu vá lại. Như vậy, không những cô ta từ 
chối mọi trách nhiệm mà còn xúc phạm bà, chê bà vì thích sản 
phẩm giá rẻ nên phải chịu thiệt. Bà Douglas uất ức đến nghẹn 
lời, the không bao giờ quay trở lại cửa hàng này nữa. Dung lúc 
ấy, người quản lý cửa hàng xuất hiện. Chăm chú lắng nghe toàn 
bộ câu chuyện, xem xét chiếc áo, roi sau khi chân thành bay tỏ 
sự hối tiếc, lặp đi lặp lại lời xin lỗi vì thái độ sai quấy của cô 


129 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


nhân viên đối với bà, viên quản lý nói: “Chính sách không trả lại 
hàng sau khi mua không áp dụng cho những món hàng hỏng. Rất 
tiếc là đã hết loại hang nay dé doi cho bà. Thế nên chúng tôi sẽ sẵn 
sàng sua lại hoặc thay lớp lót chiếc áo này; hoặc nếu bà muén, chúng 
tôi xin hoàn tiền lại cho bà”. Trước thái độ nhã nhặn của viên 
quản lý, bà đã được lắng nghe thỏa đáng nên bảo rằng lỗi ở lớp 
lót áo không thành vấn дё gì. 


Chỉ vì không biết lắng nghe, suýt nữa cô nhân viên đã làm 
mất món lợi mỗi năm vài ngàn đô-la của cửa hàng. 


Trong gia đình, biết lắng nghe chính là yếu tố quan trọng để 
giữ gìn hạnh phúc. Một buổi chiều, ba Millie Esposito đang ngôi 
cùng với cậu con Robert, chợt Robert nói: “Me ơi, cơn biết me rat 
yêu con”. Bà Esposito cam động: “Tất nhiên là me rat yêu con. Nhung 
làm sao cơn biết?”. Robert đáp: “Con biết bởi vi mỗi khi cơn nói voi 
me bất kỳ điều gi, me đều dùng moi việc dang lam va lắng nghe con”. 


Con người có thói quen công kích người khác. Nhưng ngay 
cả những người hung hăng nhất cũng sẽ phải dịu giọng trước 
một người biết lắng nghe một cách kiên nhãn và đây thiện chí. 

Một hôm công ty Điện thoại New York bị một khách hàng 
đến la ó, chửi mắng, đe dọa không trả một số tiền điện thoại 
khá lớn vì cho rằng có điều gì đó gian lận. Anh ta viết thư cho 
các báo, gửi vô số đơn khiếu nại lên Ủy ban Dịch vụ Công cộng 
roi tiếp tục kiện công ty điện thoại ra toa. 

Để giải quyết việc này, công ty cử một người có khả năng 
ăn nói khéo léo nhất, được mệnh danh là “chuyên gia gỡ rối ˆ 


DALE CARNEGIE 130 


DAC NHÂN ТАМ 


đứng ra thương lượng. Ông ngòi nghe người nọ hung hăng xa 
cơn kích động và luôn miệng đáp “Vâng,.. đúng,... phai,...” biểu 
lộ sự dong cảm. 


“Ông ta quát mắng va tôi lắng nghe suốt gan ba tiếng đồng 
hô”, nsười đại điện Кё voi lớp học của chúng tôi, “Sau đó, tôi quay lại 
thăm ong ta vai lan nữa. Dén lan thú tu, tôi mặc nhiên trở thành mot 
hội viên cua “Hội bảo vê những người đóng tiền điện thoại” do ông 
ta khởi xướng. Cho đến tận ngày nay, hội ấy van chỉ có một thành 
viên duy nhất là tôi nếu khong kể nguoi sáng lập... Tôi không hè nhắc 
đến muc đích của các cuộc viéng thăm. Nhưng đến lan gap sỡ thứ tu, 
sau khi da xả hết mọi bực túc bị don пеп, ông ta tự nguyện thanh toán 
tất cả hóa don va rut lại moi don khiếu kiên”. 


Người khách hàng này đã tự xem mình là một hiệp sĩ bảo 
vệ công lý chống lại sự bóc lột tàn nhẫn. Nhưng điều ông thực su 
mong muốn chính là cái cảm giác thấy mình quan trọng. Lúc dau, 
ông tim cảm giác ấy bằng cách gây go va than phiền. Nhưng sau 
đó, khi người ta đã “xuống nước” với ông, người ta công nhận lý 
lẽ của ông, tán đồng quan điểm của ông, nói chung là người ta 
“thua” ông, nghĩa là ông đã đạt mục đích thấy mình quan trọng, 
chiến thắng, vì vậy mục đích để “gây sự” không còn nữa. 


Một buổi sáng cách đây nhiều năm, có một khách hàng 
giận dữ xông vào văn phòng ông Julian F. Detmer, người sáng 
lập Công ty Len Detmer, công ty sau này trở thành nhà phân 
phối len cho toàn ngành may mặc của nước Mỹ. Ông Detmer 
kể với tôi: “Khách hàng này nợ chúng tôi một số tiền nhỏ. Sau khi 


131 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


nhận được một số thu nhắc nợ, ông ta lập túc đến Chicago va xông 
vào van phòng tôi dé bảo cho tôi biết rằng ông sẽ không thanh toán 
hóa don do va sẽ không bao giờ mua bất ky hang hóa nào của Cong 
ty Len Detmer cua tôi nüa. 


Tôi kiên nhẫn ngôi nghe. Thực ra cũng có máy lan tôi chuc ngắt 
lời ông nhưng đã kịp giữ miéng vi hiểu rằng như thế sẽ không hay. Toi 
để ông ta тас súc “xả nhiệt”. Cuối cùng, khi ông bình tĩnh lại, tôi nói: 
“Xin cảm ơn ong da chịu khó đến đây và cho tôi biết chuyện này. Ong 
đã giúp toi một việc lớn, bởi vi nếu bộ phận kế toán của chúng tôi da 
để xảy ra tiệc nay voi ông, thì cũng có thể như thế voi những quý 
khách hàng khác. Vậy thì quá tệ. Hãy tin tôi, nếu ông nóng lòng bày 
tó chuyện này thì tôi còn nóng lòng nghe hơn nùa”. 

Rõ rang là ông không под tôi nói thé. Thâm chí con có thể nhận 
thấy ông hoi thất vong vi lăn lôi đến Chicago để trút giận nhưng ở day 
toi lại cam ơn chú không hè tranh cãi gi voi ông. 


Tôi cam đoan ưới ông rằng chúng tôi sẽ xem lại uà xóa bỏ khoản 
tiền đó. Tôi cũng nói thêm là do nhân viên của tôi phải tính toán đến 
hang ngàn số sách khác nhau, nên dé тйс sai lam hơn ông. Tôi còn 
nói tôi rất hiểu cảm xúc của ông và tiếu ở vào địa ui ông, chắc chắn 
tôi cũng sẽ làm nhu ông. Va vi ông tuyên bố không mua hang cua 
chung tôi nữa nên tôi giới thiệu cho ông mot vai nhà bán len khác 
đáng tin cay trong vùng để ông có thé giao dich. 

Trước đây chúng tôi thường ăn trưa voi nhau moi khi ong đến 
Chicago niên sau đấy tôi lại mời ông di ăn trưa. Ông miễn cưỡng nhận 
lời. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi quay trở lại van phòng, ông da 


DALE CARNEGIE 132 


DAC NHÂN ТАМ 


đặt công ty mót don hàng còn lớn hơn các don hàng từ trước đến nay. 
Trở vë nhà, vi cũng muon tỏ ra biết điều voi chúng tôi như chúng tôi 
đã biết điều voi ông, ông kiểm tra lại các hóa don bán hàng một lan 
nua уй khi tìm thấy mot tờ đã bi bỏ sót, ông da gửi cho chúng tôi mot 
tờ séc voi những lời xin lỗi. Sau đó, khi vo sinh con trai, ông da dat 
cho thang bé tên lót là Detmer. Ong van là ban tôi và khách hang của 
công ty cho đến khi qua đời hai muoi hai năm sau đó”. 


Lại còn chuyện một cậu bé Hà Lan nhập cư nghèo khổ. Để 
giúp đỡ gia đình, mỗi ngày sau giờ học cậu phải đi lau cửa số 
thuê cho một cửa hiệu bán bánh rỏi lại đến những bến đỗ của 
các xe than thường bốc dó hàng để nhặt nhanh từng máu than 
rơi rớt. Cậu bé Edward Bok này chỉ có sáu năm cắp sách đến 
trường, thế mà lớn lên lại trở thành một trong những nhà xuất 
bản báo chí thành công nhất trong lịch sử báo chí châu Mỹ. 


Cau đã làm điều đó như thế nào? Roi khỏi trường học khi 
mới mười ba tuổi, làm người giúp việc văn phòng cho Western 
Union”, nhưng chưa bao giờ cậu từ bỏ quyết tâm hoàn thiện 
ban than. Cậu bat dau tự học một mình. Cậu tiết kiệm tiền vé 
xe và nhịn ăn trưa cho đến khi có đủ tiền mua một quyển bách 
khoa Tiểu sử Danh nhân Mỹ. Cậu viết thư cho những danh 
nhân này và hỏi thêm thông tin về tuổi trẻ của họ. Đỏng thời, 
câu cũng viết thư cho tướng James A. Garfield, người lúc bấy giờ 
đang vận động tranh cử tổng thống, và hỏi có phải hỏi nhỏ ông 
đã từng làm nghề dắt thuyền trên một con kênh hay không. 


(14) Western Union: Một trong những hang xe lửa lớn nhất, lâu đời nhất nước My. 


133 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Garfield đã phúc đáp lá thư của cậu. Cậu cũng viết thư cho 
tướng Grant để hỏi vë một trận đánh, Grant đã dua cả bản đỏ 
cho cậu xem rôi còn mời cậu bé 14 tuổi nay ăn trưa, ngồi nói 
chuyện suốt buổi chiêu. 

Chẳng bao lâu, cậu bé chạy việc vặt của Western Union đã 
thư từ qua lại với nhiều nhân vật nổi tiếng nhất của đất nước: 
Ralph Waldo Emerson, Oliver Wendell Holmes, Longfellow, Phu 
nhân Abraham Lincoln, Louisa May Alcott, Tướng Sherman уа 
Jefferson Davis. Mỗi khi có được kỳ nghi, cậu lại đi thăm ho, 
bao giờ cậu cũng được tiếp đãi nóng hậu. Những nhân vật vĩ 
đại nay đã truyền cho cau một niềm tin vô giá, một quan điểm 
mới về cuộc sống và một khát vọng tự xây dựng đời mình. 


Isaac F. Marcosson, một nhà báo đã phỏng vấn hàng trăm 
nhân vật lừng danh đã nhận xét rằng nhiều người không tạo 
được ấn tượng thuận lợi ban dau bởi vì họ không biết lang 
nghe: “Họ quá quan tâm tới điều họ sắp nói đến nỗi không để tai lắng 
nghe người đối điện... Nhiều nhân vat kiệt xuất đã bảo tôi rằng ho 
thích nguoi nghe giỏi hơn người nói giỏi, nhưng khả năng lắng nghe 
xem та hiếm có hon moi đúc tính tốt khác”. 

Không chỉ các nhân vật quan trọng mới mong muốn có 
người chịu lắng nghe mình mà những người bình thường cũng 
thế; như có người từng viết trên tờ Reader's Digest rằng: “Nhiều 
nguoi mòi bác sĩ đến chi để nghe minh nói”. 

Trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc nội chiến, 
Lincoln viết thư mời một người bạn cũ ở Springfield, Illinois 


DALE CARNEGIE 134 


DAC NHÂN TÂM 


đến Washington để thảo luận vài vấn dë. Người bạn đến Nhà 
Trắng và Lincoln nói liên tục hàng giờ vẻ bài phát biểu tuyên bố 
giải phóng nô lệ. Lincoln trình bày mọi lập luận bênh vực và 
chống đối chính sách giải phóng nô lệ, rồi sau đó đọc những 
bức thư và những bài báo, một vài bài chỉ trích ông đã không 
giải phóng nô lệ, những bài khác lên án ông vì giải phóng nô 
lệ. Sau khi chấm dứt buổi diễn thuyết, Lincoln bắt tay người 
bạn, chúc ngủ ngon, cho người đưa bạn trở về Ilinois mà không 
hề hỏi ý kiến gi cả. Thực ra Lincoln không can lời khuyên. Ông 
chỉ cần một người biết lắng nghe dày thiện chí để ông có thể 
đốc hết tâm sự mà thôi. Đây là điều mọi người chúng ta đều 
mong muốn khi gặp khó khăn. Mọi khách hàng bực mình, mọi 
nhân viên bất mãn hay mọi người bị xúc phạm cũng đều muốn 
được lắng nghe như thế. 


Nhà phân tâm học lỗi lạc Sigmund Freud gây ấn tượng với 
người khác qua thái độ chăm chú lắng nghe. Một người đã nói 
vë thái độ của ông khi lắng nghe người khác như sau: “Ông ta tao 
cho tôi ấn tượng manh mẽ đến noi tôi chắc chắn sẽ không bao giờ 
quên ông. Ong có những phẩm chất mà tôi chưa hè thấy ở bất kỳ 
người nào khác. Thái độ tập trung lắng nghe hết тис. Một tam hon 
sáng suốt thể hiện qua cái nhìn sâu sắc. Đôi mát diu dang va tinh 
anh. Giọng nói khẽ và thân ái. Rất ít cử chỉ. Sự chú ý тай ông dành 
cho tôi, tiệc ông trân trọng, đánh giá cao những điều tôi nói, ngay dù 
cho tôi nói có sai di nữa, tất cả quả thật phi thường”. 

Nếu như bạn muốn người khác lần tránh mình, chê cười 
sau lưng, hay thất vọng vẻ mình thì cứ hành động như thế này: 


135 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Đừng bao giờ lắng nghe ai cả, cứ nói liên tục và liên tục về mình. 
Khi chợt nảy ra ý gì thì bạn cứ việc cắt ngang lời người ta, cứ 
mặc kệ mọi người đang nói. 


Thực chất, những người chỉ nghĩ về mình đêu là những 
người thiếu giáo dục cho dù có học cao đến mấy. 

Muốn có tài ăn nói thì phải biết chăm chú lắng nghe. 
Muốn được người khác quan tâm, bạn nên quan tâm đến người 
khác: hỏi những câu mà họ thích trả lời, khuyến khích họ nói 
уе chính họ và thành tích của họ. Bởi vì sự cảm thông chia sẻ 
mạnh hơn lời nói, và niềm vui cùng với sự chân thành sẽ thật 
sự bën vững khi bạn biết quan tâm đến người khác như đã từng 
quan tâm đến bản thân mình. 


Xin hãy nhớ rằng, những người bạn đang trò chuyện đều 
quan tâm đến chính họ, ước muốn của họ, những vấn đề của họ 
gấp trăm lần việc quan tâm đến ban và những vấn dé của bạn. 
Hãy nhớ điều đó mỗi khi bắt đầu một cuộc trò chuyện. Chúng 
ta được sinh ra chỉ với một cái miệng, nhưng miệng là một vũ 
khí sắc bén. Miệng có thể làm tổn thương, làm đau lòng hay 
thậm chí có thể giết chết người khác. Xin bạn hãy ghi nhớ câu 
này: “Nói it, nhìn va lắng nghe nhiều” va môt nguyên tắc nói tiếng 
trong quản ly con người: “Mọi người thường khong quan tâm đến bạn 
hay công viéc của bạn cho đến khi họ biết bạn quan tâm thực sự đến 
những uấn dë của ho”. 


DALE CARNEGIE 136 


DAC NHÂN ТАМ 


* Su im lang du duong hon bất cú ban nhac nào. 
- Christina Rossetti 


* Cang trong tinh lang, càng nghe duoc nhiêu. 


- Baba Ram Dass 


NGUYEN ТАС 7: 
BIET LANG NGHE VA KHUYEN 


KHÍCH NGƯỜI KHAC NÓI VE VAN DE 
CUA HO. 


137 DALE CARNEGIE 


° 


THU HỨT SỰ QUAN 
TAM CUA NGUOI KHÁC 


Ba ky ai từng có dip tiếp xúc với Tổng thống Theodore 
Roosevelt cũng đều ngạc nhiên trước vốn kiến thức uyên bac 
của ông. Dù đó là một cậu bé chăn bò Texas hay một chính 
khách New York, một người huấn luyện ngựa hay một nhà 
ngoại giao, Roosevelt đều biết cách làm cho câu chuyện trở nên 
cực kỳ thú vị. Và đây là bí quyết của ông: Mỗi khi hẹn gặp ai, 
đêm hôm trước ông thức rất khuya để tìm hiểu thật kỹ những 
vấn đẻ mà ông biết rằng người khách ấy sẽ đặc biệt quan tâm. 


139 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Roosevelt cũng như tất cả các nhà lãnh đạo kiệt xuất trên 
thế giới đều biết rằng, con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim 
một người là bàn luận vë những điều người ấy quan tâm nhất. 


Trong tiểu luận Bản chất Con người (Human Nature), William 
Lyon Phelps, giáo sư văn học của Đại học Yale, đã viết: “Khi lên 
tám, vào cuối tuân tôi thường đi thăm di Libby Linsley ở Stratford. 
Một tối nọ, có người dàn ông đứng tuổi đến nha. Sau khi trao đối 
công viéc voi di, ông quay sang trò chuyện cùng tôi. Lúc bấy giờ, tôi 
dang say тё tàu thủy va ông ấy da bàn luận voi tôi biết bao điều hấp 
dan ъё tàu thủy. Sau khi ông ra vè, tôi ca ngợi ông hết lời. Một con 
người thật đặc biệt! Di tôi cho biết ông là một luật su ở New York va 
ông chang quan tâm gi đến tau thủy cả. Tôi hỏi: “Nhung tại sao suốt 
buổi ông ấy chỉ nói ъё tàu thủy ?”. Di tôi đáp: “Bởi vi ông là một 
người lịch sự. Ông thấy cháu quan tâm đến tàu thủy nên ông nói vé 
tàu thủy để cháu vui”. Tôi sẽ không bao gió quên điều đó”. 


Phải chăng đây cũng là một biện pháp rất hữu ích trong 
kinh doanh? Dưới đây là một minh chứng khác. 


Ông Duvernoy đang tìm cách bán bánh mì cho một khách 
sạn ở New York. Trong suốt bốn năm liền, mỗi tuần ông đều 
đến thăm người chủ khách sạn đó. Ông cũng tham gia các công 
tác xã hội mà người ấy quan tâm. Thậm chí, ông còn thuê phòng 
ngay trong khách sạn đó để dë tiếp cận đối tượng. Nhưng thất 
bại vẫn hoàn thất bại. 


Ông Duvernoy kể lại câu chuyện như sau: “Sau khi nghiên 
cứu các méi quan hệ giữa người voi 'isười, tôi quyết định thay đối 


DALE CARNEGIE 140 


DAC NHÂN ТАМ 


chiến thuật. Tôi cố tim hiếu điều mà con người ấy ưa thích, say mê. 
Tôi phát hiện ông là hội uiên của Hiệp hội Các nhà kinh doanh khách 
sạn hiếu khách Hoa Kỳ (The Hotel Greeters of America). Không chỉ 
thé, do tính cách sôi nổi, tích cực, ông còn được bau làm chủ tịch 
Hiệp hội này. О đâu có hoạt động của hội, ở đó có mat ông. Thế là 
hôm sau đến thăm ông, tôi bắt đầu nói đến hoạt động của Hiệp hội. 
Ong hào húng trò chuyện voi tôi suốt пиа giờ đồng hó vè hội. Tôi có 
thể thấy rõ ràng rằng hội này không những là điều ông ua thích, mà 
nó con là khát vong của đời ông. Trước khi tôi rời khởi van phòng, ông 
đã cho phép tôi trở thành một thành uiên của tổ chúc này. Trong suốt 
cuộc tiếp xúc, tôi khong nói mot lời nào uë bánh mi. Nhung vai ngay 
sau, 11ёп quản lý khách san do goi điện thoại trời tôi mang các mau 
bánh mi va bang giá đến. 

“Không biết ông da làm gi mà ông ấy cú nhắc ông mai, ông ấy 
quý ông lắm”, vién quan ly noi voi tôi như thế. Thế day! Bốn năm trời 
chạy đôn chạy đáo quảng cáo sản phẩm không bằng nua giờ bàn luận 
vè chủ dë yêu thích của đối tác”. 


141 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


* Một lời nói bát can, thiếu suy nghi có thé lam mát thién 
cam, gay ra bất hoa. Một lời độc йс có thé lam tón thuong mot 
tám hon. Một lời dung lúc có thể mang lai binh an. Một lời yêu 
thuong có thé dem lai hanh phúc that sự. Và có 00 U12 lời noi có 
thé сии duoc mot con nguoi. 


NGUYEN TAC 8: 


NOI VE DIEU NGUOI KHAC QUAN TAM. 


DALE CARNEGIE 142 


9 


DÉ NGƯỜI KHÁC 
YEU THÍCH BAN NGAY 
LAP TỨC 


Mz lần, khi dang xếp hang chờ gửi thu bao dam ở bưu 
điện, tôi nhận thấy một nhân viên đứng sau quảy phục vụ khách 
hàng trông rất chán nản. Tôi thử nghĩ về các công việc thường 
ngày của anh: cân các phong bì, dán những con tem, thối lại tiền 
lẻ và trao biên lai cho khách. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại đơn điệu 
hết năm này sang năm khác thì làm sao anh ta không chán ngán 
cho được. Thế là tôi tự nhủ: “Mình sẽ thử làm cho anh chàng này 
vui lên xem sao”. Dé làm điều đó, tôi cần nói một điều gì đó thật 


143 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


thú vị, di nhiên không phải vë tôi mà vẻ anh ta. Tôi quan sát và 
một ý tưởng hiện ra. Khi anh đang cân phong thư tôi gửi, tôi nói: 
“Ước gi tôi có mdi tóc đẹp nhu tóc của anh”. Anh ta ngang lên, hơi 
ngạc nhiên, gương mặt bỗng dãn ra với nụ cười rộng mở và trả 
lời khiêm tốn: “Cảm ơn ông, hôm nay nó không được đẹp như mợi 
ngay!”. Tôi cam đoan rằng mái tóc của anh ta rất dep, nó tạo cho 
anh ta một nét nam tính thật đặc biệt và anh ta đã rất vui. Chúng 
tôi tiếp tục cuộc trò chuyện, cuối cùng anh ta tiết lộ một cách vui 
ve: “Có nhiều nguoi khen tóc tôi roi day 


J” 


. Tôi chắc rằng hôm đó 
chàng thanh niên nay di ăn trưa với dau ngang cao day tự hào và 
hẳn là khi về nhà anh ta sẽ kể với vợ mình điều đó trong bữa 
cơm tối. Chắc rằng anh chàng sẽ nhìn vào gương và tự hào nói 
với chính mình: “Quả là minh có mái tóc thật phong do 


р" 


Tôi đã kể câu chuyện này một lần trước công chúng, và sau 
đó một người hỏi tôi: “Ông muốn duoc gi ở người ấy?”. 

Tôi muốn được gì ở người ấy khi làm điều đó ư? Nếu như 
chúng ta ích kỷ một cách đáng khinh bỉ đến nỗi không thể chia 
sẻ được một ít hạnh phúc và tặng một lời khen ngợi thành thực 
mà không mưu cau lợi ích cho riêng mình, nếu như tam hon 
chúng ta không lớn hơn những mục đích, vụ lợi, thì chắc chắn 
chúng ta sẽ thất bại và rất đáng bị thất bại. 


Thật lòng, tôi cũng muốn đạt được một điều từ việc này. 
Tôi muốn một điều vô giá. Và, tôi đã có được nó. Đó là cảm giác 
cao quý rằng mình đã làm được một điều có ích cho người khác 
mà không can phải được đèn đáp. Khi cho đi bang tất ca tấm 
lòng, tôi cảm thấy mình đã nhận lại nhiều hơn thế. 


DALE CARNEGIE 144 


DAC NHÂN ТАМ 


Có một quy tắc hết sức quan trọng trong việc đối nhân xử 
thế. Nếu chịu tuân thủ quy tắc này thì hầu như chúng ta sẽ 
không bao giờ gặp rắc rối trong giao tiếp, sẽ có vô số bạn bè và 
sẽ luôn hạnh phúc. Còn ngược lại, vi phạm quy tắc này, bạn sẽ 
gặp khó khăn triền miên. Quy tắc ấy là: “Luôn luôn làm cho người 
khác cảm thấy ho quan trong”. William James nói: “Nguyên tắc sâu 
xa nhất trong bản chất cơn người là su them khát được khen ngoi.” 
Đây chính là điều khiến con người trở nên khác biệt với muôn 
loài và thúc đẩy nền văn minh nhân loại phát triển. 

Những cuộc nghiên cứu của các triết gia trong nhiều thập 
kỷ qua về quan hệ giữa người với người đều dẫn đến một 
nguyên tắc ứng xử quan trọng. Zoroaster đã dạy nguyên tắc này 
cho các môn đệ của mình ở Iran cách đây hai mươi lăm thế kỷ. 
Khoảng một thế kỷ sau đó, cũng nguyên tắc ấy, Lão Tử rồi 
Khong Tử đã truyền giảng ở Trung Quốc. Đức Phat đã thuyết 
giảng chân lý đó bên bờ sông Hằng năm trăm năm trước Công 
nguyên. Kinh sách Ấn Độ giáo dë cập tư tưởng này một ngàn 
năm trước đó. Và cách đây hai mươi thế kỷ, trên những ngọn 
đôi ở Do Thái, Chúa Jesus cũng truyền giảng chính điều ấy. 
Nguyên tắc có lẽ quan trọng nhất ấy của nhân gian có thể được 
tóm gọn như sau: “Hay đối xử voi nguoi khác theo cách minh muon 
được đối xử”. 

Ai cũng muốn được tán thành, được thừa nhận giá trị của 
bản thân. Ai cũng muốn có cảm giác mình thật quan trọng trong 
thế giới chật hẹp này. Ai cũng muốn được người thân, bạn bè 
hay các đối tác “khen ngoi chân thành và thật lòng” chứ không 


145 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


muốn nghe những lời ninh hót, giả dối. Tất cả moi người chúng 
ta đều muốn thế. 


Vậy chúng ta hãy tuân theo nguyên tắc vàng nêu trên, và 
cho đi điều chúng ta muốn nhận từ người khác. 

Vậy nên làm điều đó ở đâu? Vào lúc nào? Câu trả lời là: Bất 
cứ đâu, bất cứ lúc nào. 

David С. Smith ở Eau Claire, Wisconsin, nói chuyện trước 
lớp chúng tôi cách ông xử lý một tình huống tế nhị khi người ta 
yêu cầu ông đảm nhiệm việc phục vụ ăn uống tại một buổi hòa 
nhạc từ thiện. 


“Vào đêm hòa nhạc, khi tới noi, tôi thấy hai ba đứng tuổi voi 
ué mát rat khó chịu đang đứng cạnh quay giải khát. Trong khi tôi 
dang suy nghi xem niên làm gà, một người thuộc ban tài trợ xuất hiện, 
trao cho tôi một hộp tiền va cảm on tôi dà nhận nhiệm vu này. Bà giới 
thiệu tôi voi Rose va Jane - chính là hai người phụ trữ cau có ma tôi 
đã nhàn thấy - sẽ hỗ trợ tôi. Nói xong bà vôi bước di để lại ba con 
nguoi voi mot bau khong khí im lang năng në. Biết rang siữ tiền là 
một công viéc thể hiện hình thúc quyền luc nên tôi trao cái hộp cho 
Rose va giải thích rang tôi không thé giü tiền lúc này, toi nghi nếu bà 
giữ thì sẽ tốt hơn. Rồi tôi dé nghị Jane rang, bà nên hướng dan cho 
hai cô gái da từng làm viéc ở quây giải khát kia cách sử dụng chiếc 
máy làm soda ъй tôi nhờ bà chịu trách nhiệm giúp phân này luôn. Tối 
hôm ấy Rose thích thú tính tiền, Jane tu hào chỉ huy các cô phục vu 
còn tôi an nhàn thưởng thúc hòa nhac.” 


Bạn không phải đợi cho đến khi mình là đại sứ Pháp hay 


DALE CARNEGIE 14ó 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


chủ tịch hội đồng quản trị mới sử dụng cách xử thế đơn giản 
này. Bạn có thể làm nên những chuyện phi thường mỗi ngày 
với triết lý ấy. 

Nếu như cô phục vụ mang đến món ot trái trong khi ban 
đã yêu cau ớt xay thì nên nói: “Tôi rất tiếc đã làm phiền cô, nhưng 
tôi thích ớt xay hơn”. Chắc hẳn cô ấy sẽ tra lời: “Không sao dau а” 
và vui vẻ đổi ngay cho bạn bởi vì cô cảm thấy được tôn trọng. 


“Tôi rất ngại làm phiền ông. Ông chịu khó làm giúp... ?“, “Ông 
có thể vui lòng...?”, “Ông có phiền không néu...?”, “Cảm ơn.”, 
những lời nói lịch sự sẽ đánh tan sự đơn điệu của cuộc sống 
hàng ngày. Ngoài ra, đó còn là biểu hiện của người lịch sự và có 
văn hóa. 


Ta hãy lấy một minh họa khác từ câu chuyện của nhà văn 
Hall Caine, tác giả những tiểu thuyết như The Christian, The 
Deemster, The Manxman, những tác phẩm bán chạy nhất trong 
nửa dau thé kỷ 20. Hàng triệu người da đọc tiểu thuyết của ông. 
Ông là con một người thợ rèn, học chưa hết lớp tám, nhưng cho 
đến khi mất, ông vẫn là nhà văn giàu có nhất trong các nhà văn 
đương thời. 

Câu chuyện như sau: Hall Caine thích sonnet) va БаПаай 


cho nên ông đọc ngấu nghiến toàn bộ thơ của Dante Gabriel 
Rossetti”. Tham chí, ông còn viết một bài ca ngợi Rossetti và gửi 


(15) Sonnet: Loại thơ 14 câu ra đời từ thế kỷ 13, có lối gieo vản theo một cấu trúc rất chặt ché. 
(16) Ballad: Loại thơ được trình bày như nhạc, thường là một câu chuyện được kể lại qua 
một bài hát. 

(17) Dante Gabriel Rossetti (1828 — 1882): Nhà thơ, nhà danh họa, dịch giả người Anh. 


147 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


một bản cho chính Rossetti. Rossetti rất cảm kích và nghĩ: “Chàng 
trai nào cam nhận tài năng minh tinh tế như váy hẳn phải thông minh 
lắm đây”. Thế là Rossetti mời chàng trai ấy đến Luân Đôn làm thư 
ký cho ông. Đó là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Hall 
Caine. Ở vị trí mới, ông được gặp gỡ rất nhiều văn nghệ sĩ nổi 
tiếng thời bấy giờ. Họ đã chỉ dẫn và khuyến khích ông bước vào 
con đường văn chương, đưa tên tuổi ông lên đỉnh cao của vinh 
quang. Lâu đài Greeba Castle của Hall Caine trên đảo Man sau đó 
trở thành một nơi được mệnh danh là “ТҺапһ địa Mecca của châu 
Âu” thu hút du khách từ những đất nước xa xôi trên khắp thế giới 
đến viếng thăm. Ông để lại một tài san trị giá vài triệu do-la. Ai biết 
được ông có thể đã chết lặng lẽ trong nghèo khó nếu như không 
biểu lộ sự thán phục một nhân vật nổi tiếng bằng bài viết đó. 


Sức mạnh, cái sức mạnh phi thường của việc đánh giá chân 
thành và thực lòng là như thế. Rossetti tự xem mình là người 
quan trọng. Điều nay không có gi lạ, vì hau hết mọi người đều 
như thế. 


Cuộc đời của nhiều người có thể đã thay đổi nếu như có 
một ai đó làm cho người ấy cảm thấy mình quan trọng. 
Ronald J. Rowland, vốn là một giám thị của chúng tôi hỏi học 
ở California, cũng là một giáo viên dạy hội họa và thủ công. 
Ông kể với tôi về một học sinh tên Chris ở lớp thủ công căn 
bản của ông: 

“Chris là một cậu bé rat nhút nhát, lăng lẽ, thiếu tự tin, thuộc 
nhóm học sinh khong gây duoc sự chú ý của giáo viên đứng lớp. Nhưng 
tôi cảm thấy trong con nguoi cậu ấy có một ngon lửa dang nung nấu. Một 


DALE CARNEGIE 148 


DAC NHÂN ТАМ 


ngay nọ, Chris dang chăm chú vào công viéc của minh tại bàn học, tôi 
đến gan, hoi Chris xem cậu có muon học ở lớp cao cấp không. Tôi muén 
nắm được mot dấu hiệu nào đó trên guong mát của Chris, tôi thấy câu 
bé mudi bốn tudi ấy dang cố tìm cách ngăn những giọt trước mát. 


“Ai а? Em и? Em и? Thay Rowland? Em làm được sao?” 


là 


“Chris, đúng thế, em đủ súc làm được 


Đến đây, tôi cũng phải ngừng lại vi chuc trào trước mát xúc 
động. Khi Chris bước ra khỏi lớp ngày hôm ấy, câu có vé cao hơn cả 
tác. Cau ấy nhìn tôi bang doi mắt long lanh va noi giong ró ràng: 
“Em cảm ơn thay, thay Rowland”. 


Chris đã dạy cho tôi một bài học mà tôi không bao giờ quên. 
Đó là lòng ước muón sâu xa được cảm thấy mình quan trong. Tôi đặt 
một tấm bang trước cua lớp ghi hang chữ “Ban là người quan trọng” 
để moi người có thể thấy và để nhắc nhở chính tôi rằng, moi học 


sinh tôi gap đều quan trọng như nhau”. 


Một sự thật rõ ràng là hau hết mọi người bạn gặp đều cam 
thấy họ hơn bạn ở một điểm nào đó. Cách chắc chắn để chiếm 
được cảm tình của họ là khiến họ nhàn thấy, bằng một cách tế 
nhị, rằng bạn thành that thừa nhận tam quan trọng của họ. 


Triết gia Emerson từng nói: “Moi nguodi tôi gap trong đời đều 
hơn tôi ở một diém nao đấy va tôi hoc được điểm ấy của anh ta”. 
Nhưng khổ nói, những con người tam thường lại hay kiêu ngạo, 
tự mãn và khoa trương âm i nên chẳng muốn học hỏi ở ai điều 
gì cả. Như đại văn hào Shakespeare đã viết: 


149 DALE CARNEGIE 


How To WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


“... Ôi con nguoi, con người kiêu ngao, 

Có được chút uy quyền, 

... Đã voi điễn trò ngóng cuong trước mat Dang Hóa công 

Dé các tị thiên sứ phải rơi lê.” 

Những doanh nhân trong các lớp của tôi hướng dẫn đã 
ứng dụng những nguyên tắc này và thu được những kết quả rất 
my mãn. 

Đây là trường hợp của một luật sư ở Connecticut. Ngay 
sau khóa học, ông R. cùng vợ đến Long Island thăm họ hàng 
bên vợ. Khi bị vợ bỏ đứng một mình với một bà cô của cô ấy, 
anh ấy đã không bỏ lỡ một dip tốt để thực hành bài học vë khen 
ngợi. Thế là anh nhìn quanh ngôi nhà tìm ra một điều gì đó để 
khen ngợi nhằm thể hiện sự quan tâm của mình. Anh hỏi: 

- Cô a, ngôi nhà nay được xây vao khoảng năm 1890 phải 
khong? 

- Phải roi cháu, đúng là nam do. 

- Nó làm cháu nhớ đến ngôi nhà nơi cháu đã sinh ra. Dep, rong 
rai va chắc chan. Thời nay nguoi ta không còn xây những ngôi nha 
như vay nữa. 

- Ta nghi cháu noi đúng đấy, - người cô tán thành. - Tui trẻ 
thời nay có them biết gi đến thé nào là dep đâu! Người ta cần mot căn 
phòng xinh xắn để ngu, con chúng thì cứ lang thang suốt ngày sáng 
đêm trên xe hơi. 


DALE CARNEGIE 150 


DAC NHÂN ТАМ 


- Nó là ngôi nhà то ước của gia đình ta, bà nói, giọng mơ 
màng như đang trở vë mièn ky ức dịu dàng. - Biết bao năm cô va 
duong ước mong, tính toán đủ moi thứ mói có thể xây niên nó. Cháu 
biết không, cô duong đâu có tiền thuê kiến trúc su mà tự thiết kế cả đấy! 


Rdi ba chỉ cho ông R. xem từng thứ trong nhà. Ông thực 
lòng biểu lộ sự thán phục bộ sưu tập quý báu mà bà đã thu thập 
trong những chuyến du lịch nước ngoài va nang niu gìn giữ ca 
đời. Đây là một bộ đỏ trà cổ của Anh, bằng sứ Wedgwood, kia 
là những chiếc giường và ghế kiểu Pháp, những bức tranh của Ý 
và những tấm màn lụa có xuất xứ từ một lâu đài cổ ở Pháp... 


Sau đó, bà dẫn ông R. ra nhà để xe. Ở đấy, một chiếc ô tô 
Packard, hãy còn mới nguyên, được đặt ngay ngắn trên những 
khối gõ. 

- Duong mua chiếc xe này cho cô không lâu trước khi duong qua 
đời. - Bà dịu dàng nói. - Từ khi duong mát, cô khong co dip dùng nó 
nữa... Cháu biết thưởng thúc cái dep, cô tăng cháu chiếc xe do. 

- Ó không, cô a! Cô làm cháu sửng sốt quá. Dĩ nhiên cháu rất 
quý tấm lòng của cô nhưng cháu không thể nào nhận được. Xe của 
cháu con moi. Cô còn nhiều ho hang thân thuộc, họ sẽ thích có duoc 
chiếc Packard nay. 

- Thân thuộc a? - Bà thot lên trong noi giận dt trào dâng - 
Phải, nhiều người trong bọn họ chỉ mong cô chết di để chiếm chiếc xe 


nay. Con lâu cô moi để cho họ. 


- Vậy cô có thé bán nó di. 


151 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


- Bán и? Cháu tưởng cô có thể bán chiếc xe này sao? Làm sao 
cô có thể đành long nhìn những người xa la lái chiếc xe mà duong da 
dành dum mua tăng cô vao những năm thang ky niệm do? Cô sé 
khong bao giờ bán nó. Cô тибп tang cho cháu bởi vi cháu là người 
biết quý trong những ky vat... 


Ông không dám từ chối nữa vì sợ làm tổn thương tình 
cảm của người cô. 

Người đàn bà này sống cô độc, hiu quạnh trong một ngôi 
nhà lớn với những thứ đỏ cổ, những kỷ vật gợi nhớ một thời 
vàng son, tươi trẻ, vinh dự và tràn đây hạnh phúc. Bà thèm khát 
được chia sẻ cảm xúc, muốn được quan tâm và trân trọng, được 
người ta nhắc đến những ký ức, quá khứ ngọt ngào của mình 
nhưng từ lâu lắm roi, bà không hè có được chút ấm áp của tinh 
người ấy. Sự trân trọng của người cháu rể đối với bà như một 
dòng suối mát mơn man chảy giữa một sa mạc rộng lớn, khô 
cằn. Lòng biết ơn của bà mạnh đến nỗi bà quyết định tặng 
người cháu rể chiếc xe Packard yêu quý, kỷ niệm một thời hạnh 
phúc của mình. 


George Eastman, nổi tiếng với sản phẩm phim Kodak, 
người đã phát minh ra phim nhựa dùng cho điện ảnh, tạo nên 
tài sản hàng tỷ đô-la và trở thành một trong những nhà kinh 
doanh nổi tiếng nhất trên thế giới. Cho dù thành tích phi thường 
như vậy, ông vẫn khao khát được khen tặng hệt như bạn và tôi. 


Khi Eastman đang xây dựng Trường âm nhạc Eastman, 
cũng như nhà hát Kilbourn ở Rochester, James Adamson lúc 


DALE CARNEGIE 152 


DAC NHÂN ТАМ 


đó là chủ tịch công ty sản xuất ghế cao cấp ở New York muốn 
giành đơn đặt hàng cung cấp ghế ngôi cho hai công trình này. 
Adamson xin gặp Eastman ở Rochester. Khi vừa đến nơi, 
Adamson được dặn dò: “Nếu chiếm hơn năm phút nói chuyện voi 
George Eastman thi ong chang còn cơ hội nao dau. Ông ấy là một 
người Tất kỷ luật va cực ky bận ron. Xin ông hãy trình bày thật 
nhanh roi ra nhé”. Và Adamson đã chuẩn bị để trình bày chi 
trong đúng năm phút. 


Khi được đưa vào văn phòng, ông thấy Eastman đang cúi 
mình trên một chóng giấy tờ ở bàn viết. Lát sau, Eastman 
ngước mắt lên, cất kính và bước vẻ phía người kiến trúc sư và 
Adamson, nói: “Chào hai ông, tôi có thể giúp gi cho hai ông?”. 
Người kiến trúc sư giới thiệu và sau đó Adamson nói: “Thưa 
ông, trong lúc chờ đợi, tôi пойт nhìn van phòng của ông. Không sờ 
lại có môt van phòng như thế này. Tôi là người kinh doanh đồ gô nói 
thất chuyên nghiệp nhưng cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy một 
van phòng nao đẹp đến thế”. 


George Eastman đáp: “Ong nhắc tôi nhớ tới điều mà suýt nữa 
toi da quên. Qua là nó dep thật đúng khong? Hoi moi xây, tôi thích 
lắm. Nhung gio hang đống cong viéc sập dau đến noi có khi cả tuần 
tôi chẳng con tâm trạng ngó qua nó duoc một lan”. Adamson bước 
đến sờ vào một tấm van: “Đây có phải là gó soi Anh không? Nó hoi 
khác so voi gó 501 Y”. “Đúng thé,” Eastman đáp lại, “gỗ sồi này nhập 
từ Anh, do chính tay một người bạn chuyên gia vè gô quý hồi đó da 
chọn cho tôi”. 


153 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Sau đó Eastman giới thiệu toàn bộ văn phòng, bàn luận ve 
các tỷ lệ, màu sắc, cách chạm trổ và các hiệu quả khác mà ông 
đã sử dụng trong thiết kế và xây dựng. 


Trong khi trò chuyện miên man về căn phòng, khen ngợi 
những vật dụng bằng gỗ xinh xắn, họ dừng lại bên một cửa số. 
Van lối nói khiêm tốn, nhẹ nhàng thường ngày, George Eastman 
giới thiệu một vài công trình mà ông đã thực hiện để giúp đỡ 
cộng đỏng: Trường Đại học Rochester, Bệnh viện đa khoa, Ngôi 
nhà Hữu nghị, Bệnh viện cho trẻ em... Adamson thật lòng bay to 
sự cảm kích trước việc Eastman dùng tài sản của mình để chia sẻ 
đau khổ với những người xung quanh. Sau đó, George Eastman 
mở khóa một tủ kính và lấy ra chiếc máy ảnh đâu tiên mà ông 
được sở hữu - phát minh của một người Anh. Adamson hỏi ông 
đôi điều về những khó khăn buổi đầu dựng nghiệp. Eastman xúc 
động kể về thời tuổi thơ nghèo khó của mình, về người mẹ góa 
phải nấu cơm cho nhà trọ trong khi ông làm nhân viên trong một 
công ty bảo hiểm. Cảnh nghèo khổ đã ám ảnh ông. Điều đó thôi 
thúc ông quyết chí kiếm tiền giúp mẹ khỏi phải làm việc cực 
nhọc. Adamson còn khơi gợi Eastman nói kinh nghiệm của mình 
về phim âm bản. Và Eastman kể lại thời gian ông đã làm việc vất 
vả như thế nào trong một phòng thí nghiệm và đôi khi ở lại suốt 
đêm. Ông chỉ chợp mắt vài phút ngắn ngủi trong khi chờ đợi các 
chất hóa học phản ứng với nhau. 


James Adamson đã được báo trước rằng mình không thể 
chiếm của Eastman trên năm phút nhưng một giờ rỏi hai giờ 
trôi qua mà hai người vẫn cứ mải mê trò chuyện. Cuối cùng 


DALE CARNEGIE 154 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


George Eastman quay vè phía Adamson: “Có lan sang Nhật tôi da 
mua vai chiếc ghế, để ở ngoài hành lang nhà tôi. Nhung nắng đã 
làm tróc sơn, cho nên hôm no tôi di mua một ít sơn rôi tự sơn lại. Ong 
muon xem khong? Thôi, đến nhà tôi ăn trưa di, tôi sẽ cho ông хет”. 


Sau bữa trưa, Eastman cho Adamson thấy những chiếc ghế 
mà ông đã mua ở Nhật. Chúng chỉ có giá vài đô-la, nhưng 
George Eastman, giờ đây là một tỷ phú, lại tự hào vë chúng bởi 
vì chính ông đã sơn lại từng chiếc ghế. 


Sau cuộc gặp gỡ, Eastman đặt Adamson một đơn hàng lên 
đến 90.000 đô-la. Ai có thể ngờ James Adamson có được đơn đặt 
hàng này. Eastman và James Adamson đã trở thành hai người 
bạn thân từ lúc gặp nhau lân dau cho đến khi Eastman qua đời,. 


Claude Marais, chủ một khách sạn ở thành phố Rouen của 
Pháp đã theo nguyên tắc này mà giữ được một nhân viên chủ 
chốt của mình. Người nữ nhân viên ấy đã làm việc cho ông được 
năm năm, cô là cầu nối giữa Marais và toàn bộ 21 nhân viên 
của ông. Một buổi sáng nọ ông vô cùng sửng sốt khi nhận được 
bức thu xin nghỉ việc của cô. Ong nói: “Tôi hết sức ngạc nhiên bởi 
11 tôi cứ tưởng rằng tôi ván chu đáo và hiểu ró các mong muón của 
cô ấy. Có lẽ do cô ấy уйа là bạn dong thời cũng là nhân viên nên tôi 
đã quá yên tâm ъё cô, thậm chí còn yêu cau ở cô nhiều hơn những 
nhân viên khác. Dĩ nhiên tôi không thé nào chấp nhân lá don này ma 
khong yêu cau giải thích. Tôi hẹn gặp riêng cô va nói: “Paulette nay, 
cô phải hiếu rang tôi không thể nào chấp nhận don xin nghỉ viéc của 
cô. Cô có ý nghia rất lớn đối voi tôi cũng nhu đối voi khách sạn này”. 


155 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Tôi da nhắc lại điều đó trước mat toàn bộ các nhân viên và chính 
thúc mời cô ở lại, đồng thời khẳng định lòng tin tưởng của tôi vào cô 
trước sự có mat của cả gia đình toi. Paulette rút don xin nghi viéc, tôi 
tin cậy ở cô còn hơn cả trước đây. Bên cạnh đó, tôi thường biếu lô sự 
trân trong của minh vè công việc của cô và luôn khẳng định rằng cô 
quan trong như thế nào đối voi toi cũng như đối voi khách sạn”. 


Nguyên tắc này có thể dùng trong gia đình không? Bà 
Dorothy Dix, chuyên gia tâm lý nổi tiếng phát biểu: “Khi bạn 
chưa học nghé thuật khen ngợi thì bạn đừng nên lập gia đình”. Da 
bao lâu rồi bạn quên khen người vợ đảm đang của mình? Bao 
lâu roi bạn quên cảm ơn người chong tận tụy của mình? Lan 
cuối cùng bạn khen ngợi, nhìn nhận nỗ lực đóng góp của nhân 
viên mình là khi nào? Nếu bạn bảo là vợ hoặc chóng không có 
gi đáng để khen, thế thì ngày xưa các bạn lấy lý do gi để đến với 
nhau. Nếu bạn bảo nhân viên mình không сап khen ngợi cũng 
làm việc tốt thì họ chỉ làm đúng công việc được giao mà thôi. 
Thực sự, với những lời khen ngợi và biết ơn chân thành, bạn sẽ 
chẳng mất gì để trở thành một người đáng yêu trong mắt vợ 
hoặc chỏng mình; tương tự, là một cấp trên biết trân trọng và 
quan tâm đến nhân viên của mình. 


DALE CARNEGIE 156 


ĐÁC NHÂN TÂM 


* Người có giá tri thất la nguoi giúp cho dong logi minh 
được пріёи nhat. Lam cho nguoi khác cam thấy ho quan trong là 
mot trong nhing cách thúc ии ích nhat để giúp ho sóng va lam 
viéc tốt hon. 


* Long ham muon duoc to ra minh quan trong la mot su 
thoi thúc manh më thất trong ban chat con nguoi. 


- John Dewey 


NGUYEN TAC 9: 


THAT LONG LAM CHO NGUOI KHAC 
THAY RANG HO QUAN TRONG. 


157 DALE CARNEGIE 


ТӨМ ТАТ 
SÁU CÁCH TAO THIỆN САМ 


NGUYÊN ТАС 4: 
Thật lòng quan tâm đến người khác. 


NGUYÊN TÁC 5: 


Hãy mỉm cười! 


NGUYÊN TÁC 6: 


Luôn nhớ rằng tên của một người là âm thanh êm đêm, 
thân thương và quan trong nhất đối với ho. 


DALE CARNEGIE 158 


NGUYÊN TÁC 7: 


Biết lang nghe và khuyến khích người khác nói về 
vấn đề của ho. 


NGUYÊN TÁC 8: 
Nói về điêu người khác quan tâm. 


NGUYÊN TÁC 9: 
That long làm cho nguoi khác thấy rang ho quan trọng. 


159 DALE CARNEGIE 


PHẢN ВА 


12 CÁCH 
HƯỚNG 
NGƯỜI KHÁC 
SUY NGHĨ 
THEO BẠN 


10 


KHÔNG TRANH CAI! 


T. còn nhớ một bài học vô cùng quy giá đã hoc duoc 
trong một buổi tiệc ở Luân Đôn. Đó là tiệc mừng ông Ross 
Smith, một phi công xuất sắc trong Thế chiến thứ nhất, được 
Nhà vua Anh quốc phong tước Hiệp sĩ, được Chính phủ Ức tặng 
một phan thưởng lớn va được cả nước Mỹ kính trọng. 

Lần đó, người ngỏi bên cạnh tôi kể một câu chuyện hài 
hước minh chứng cho câu trích dẫn thế này: “Có một vi than sắp 
đặt số mệnh chúng ta, Ngài muốn sao thì ta phải chịu váy”. Ong ấy 
cho rằng câu đó trong Kinh thánh. Tôi biết rõ là ông ấy đã nhằm. 


163 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Và, để tỏ ra mình quan trong và muốn khoe khoang kiến thức, 
tôi nói rằng ông đã sai. Ông ấy nói: “Anh bảo sao? Shakespeare и? 
Không thể nào! Phi lý! Câu trích dàn này là ở Kinh thánh. Tôi chắc 
chắn như thế”. Ngôi bên trái tôi là người bạn cũ Frank Gammond, 
anh là một chuyên gia nghiên cứu vẻ Shakespeare. Thế là chúng 
tôi dong ý giao vấn dé nay cho Gammond làm “trọng tài”. Gam- 
топа lắng nghe, đá vào chân tôi dưới gầm bàn và nói: “Dale, 
anh sai rôi. Ong ấy nói đúng. Câu ấy ở Kinh thánh”. Đêm ấy, trên 
đường vẻ, tôi bực tức hỏi Gammond: “Frank, câu biết câu trích 
dan này là của Shakespeare cơ mà”. 


“Đúng thế, di nhiên là thế! Trong “Hamlet”, hoi năm, cảnh 
hai. Nhưng này anh bạn! Chúng ta là khách trong một бибі tiệc. Tại 
sao phải chứng minh ông ấy sai? Điều đó có khiến ong ấy quý тёп 
cậu khong? Sao không để cho người ấy giữ thể điện. Ong ấy không hoi 
ý kiến của cau. Vậy cậu tranh cãi voi ông ấy lam gi? Điều đó chẳng 
có lợi gi cho câu cả. 


Không những tôi đã khiến cho người kể chuyện khó chịu 
mà còn đẩy anh bạn của tôi vào một tình huống khó xử. “Đừng 


Ị” 


cố tranh cãi chi để giành phân thang!”. Người ban day tôi câu này 
giờ đã qua đời, nhưng lời khuyên đó vẫn còn giúp tôi cho đến 
tận bây gio. 

Đây là một bài học hết sức giá trị bởi vì tôi vốn là một tay 
cãi lý cố chấp bất trị. Khi còn nhỏ, tôi thường cãi lý với anh tôi 
về mọi chuyện trên trời dưới biển. Khi đến trường trung học, 
được học logic và cách lý luận, tôi lại tham gia mọi cuộc tranh 


DALE CARNEGIE 164 


DAC NHÂN ТАМ 


luận. Sau đó, tôi học vè cách tranh luận và cách lập luận ở New 
York nên lại càng thích tranh luận hơn. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy 
thật xấu hó vì đã có lan còn định viết một quyển sách vẻ tranh 
luận nữa. 


Từ đêm đó trở đi, tôi đã biết lắng nghe, chú ý quan sát kết 
quả của hàng ngàn cuộc tranh luận. Cuối cùng tôi đã đi đến kết 
luận rằng trên đời này chỉ có một cách giải quyết tranh cãi tốt 
nhất, đó là tránh để xảy ra tranh cãi đôi co. Phải tránh nó như 
tránh rắn độc hay tránh động đất và núi lửa vậy. 


Chín trong số mười cuộc tranh cãi đều đưa đến kết quả là 
ai cũng tin chắc rằng mình đúng, thế rồi hai bên ngày càng xa 
cách nhau. 


Nhưng thật ra kết quả cuối cùng của bất cứ cuộc tranh cãi 
nào là không có ai thắng cả. Bởi vì nếu như bạn thua, thì rõ 
ràng là bạn đã thua. Còn nếu như bạn thắng, thì bạn vẫn cứ 
thua. Tại sao thế? Đơn giản là vì khi bạn thắng một người khác, 
khi bạn chứng tỏ rằng kiến thức của đối phương kém, lập luận 
của anh ta day những 16 hổng và dau óc anh ta có vấn dé... 
nghĩa là bạn đã làm cho lòng tin, lòng tự hào của người đó bị 
tón thương. Anh ta sẽ bi quan hoặc tức tối vì sự đắc thắng của 
bạn... Còn bạn, đắc chí với “thắng lợi” của mình, bạn quên 
rằng khi con người bị buộc phải chống lại ý muốn của mình, 
họ sẽ cố bám lấy ý kiến, quan điểm của họ bằng mọi giá, mọi 
góc độ, dù là bằng góc nhìn hẹp nhất. Như vậy, cuối cùng thì 
bạn cũng thua. 


165 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Cách đây nhiều năm, trong lớp của tôi có một học viên 
tên Patrick J. O'Haire, hoc vấn tương đối thấp và rất ưa cãi lý. 
Anh ta từng làm tài xế roi nhân viên bán hàng nhưng không 
mấy thành công. Anh ta cứ luôn gây gó và chống lại chính 
những người mà anh đang tìm cách bán hàng cho họ. Mỗi khi 
khách hàng nói một điều gì không hay về món hàng anh ta đang 
ban thì Pat đỏ mat tia tai như muốn độp vào mặt đối phương. 
Giai đoạn ấy, Pat thường thắng trong những cuộc tranh cãi, như 
anh kể lại: “Tôi thường bước ra khởi mét van phòng nào do voi sự đắc 
ý rang minh da day cho ga khách hàng tiềm nang nhưng ngu ngốc ấy 
một bài hoc. Rõ rang là tôi da day cho anh ta điều gi dó nhưng khong 
biết anh ta có cam nhận được gì không va rốt cục — điều quan trong 
nhất là - tôi chẳng bán được gi cho anh ta cả”. 


Tôi không dạy cho Patrick J. cách tranh cãi để thắng mà 
chỉ ra rằng anh ta không nên nói nhiều và nên tránh các cuộc 
tranh cãi. Thế rỏi, Patrick J. đã trở thành một trong những người 
bán hàng xuất sắc nhất của Công ty White Motor ở New York. 
Anh ta đã làm điều đó như thế nào? Đây là câu chuyện theo 
chính lời anh ta kể: 

“Nếu bây giờ khách hang có noi: “Cái gì? Xe tải hãng White a? 
Kém lắm! Có cho khong tôi cũng không nhận. Tôi sẽ mua xe từ hang 
Whose”, thì tôi sẽ đáp: “Vâng, xe của hãng do rat tốt. Nếu ông mua 
xe tải hãng đó, ông sẽ không sợ lầm. Công ty đó uy tín, phục uu chu 
đáo”. Lúc đó anh ta sẽ khong nói gi duoc nữa. Không có chỗ nào để 
tranh luận. Anh ta không thể nói mãi suốt buổi rang xe Whose tốt 
nhất. Lúc đó, chúng tôi rời khởi chủ dë xe tải của hang Whose va bắt 


DALE CARNEGIE 166 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


dau nói vé những điểm tốt của xe tải hang White Motor. Có một thời, 
những lời nhận xét điều mà tôi không muón nghe như thế sẽ làm tôi 
nóng mặt. Tôi muón tìm nhược điểm của loại xe đó, nhưng tôi càng 
cố tranh cãi thì khách hang lại càng bênh vuc nó và khi càng bênh vuc 
nó thì anh ta lại càng tin chắc rằng xe của hãng ấy tốt hơn xe hãng 
tôi. Cứ như thế thì làm sao tôi có thể bán được hàng? Tôi đã phí nhiều 
nam trong đời dé gây số va chống đối. Giờ đây tôi hoc được cách ứng 
xử một cách khôn ngoan. Cách này тап lại lợi ích hơn nhiều”. 


Nhà thông thái Ben Franklin thường nói: “Nếu bạn cố tranh 
cai để thắng thì đấy cũng chỉ là một chiến thắng vô nghĩa, bởi vi bạn 
sẽ không bao giờ nhân được thiện chí va sự hợp tác của đối phương”. 


Cho nên bạn phải cân nhắc. Bạn thực su muốn gi, cố gắng 
giành một chiến thang giả tạo vé mặt lý thuyết hay đạt được 
thiện chí thực sự của một con người? Bạn được gì và mất gì? Và 
rất hiếm khi người ta đạt được cả hai. 


Một tờ báo ở Boston đã trích đăng những dòng chữ từ một 
tấm bia đặc biệt như sau: 


“Đây là noi yên nghi của William Jay, 
Người da cho rằng minh luôn luôn đúng 
Nhưng dù sai hay đúng, 

Ông cũng van chết, không kém, khong hon.” 


Bạn có thể đúng, cực đúng khi nắm thế áp đảo trong một 
cuộc tranh cãi. Nhưng nếu không thể thuyết phục người khác thì 
dù bạn đúng bao nhiêu đi nữa cũng vô ích. 


167 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Frederick S. Parsons, một chuyên viên tư vấn thuế thu 
nhập cá nhân đã từng tranh cãi hàng giờ dong hó với một 
thanh tra thuế của chính phủ về một khoản doanh thu 9.000 
đô-la. Parsons cho rằng 9.000 do-la này trên thực tế là mot mon 
nợ khó đòi, có thể không bao giờ thu được và vì thế, không 
nên đánh thuế. Người thanh tra bác lại: “Tôi không can biết. Một 
khi đã khai doanh thu thì phải đóng thuế”. Parsons nghĩ: “Ông 
thanh tra này là người lạnh ling, kiêu căng va bướng binh, mình có 
ly luận, dan chứng bao nhiêu cũng vô ích... Mình càng tranh cãi thì 
ông ta càng cứng rắn hơn thói”. Thế là Parsons quyết định không 
tranh cãi nữa. 

Ong nói: “Tôi biết đây là một tiệc rất nhỏ so uới vô số những 
van dé quan trong và khó khăn đang can ông giải quyết. Tôi da 
nghiên cứu vè thuế, nhưng chi là hiểu biết qua sách vó chú không có 
được khiến thúc va kinh nghiệm thuc tế như ông. Đôi khi tôi cũng 
muốn có mot công viéc day thu thách giống như ông”. Người thanh 
tra lập tức ngòi thẳng lên, rồi ngả lưng ra sau và trò chuyện một 
hoi lâu về công việc của mình, về những trò gian абі tinh vi mà 
ông ta đã phát hiện. Giọng người thanh tra dần дап trở nên thân 
mật và sau kể đó cho Parsons nghe về gia đình mình. Khi ra về, 
người thanh tra bảo sẽ xem lại vấn dë của Parsons. Ba ngày sau, 
ông ấy thông báo rằng sẽ không thu thuế trên khoản doanh thu 
khó đòi đó. 

Người thanh tra thuế này thể hiện rõ một trong những 
nhược điểm phổ biến nhất của con người. Đó là mong muốn 
chứng tỏ sự quan trọng của mình. Khi Parsons cãi lý với ông, lẽ 


DALE CARNEGIE 168 


DAC NHÂN TÂM 


tự nhiên là ông lớn tiếng trấn áp để khẳng định uy thế của mình. 
Nhưng khi đối phương đã công nhận tâm quan trọng của ông 
thì lập tức ông tỏ ra là người dễ cảm thông và độ lượng. 


Duc Phật dạy: “Odn không bao gio điệt duoc oán, chỉ có tình 
thương yêu moi diét được oán”. Tranh cãi không giải quyết duoc 
bất hòa, chỉ có lòng khoan dung và thiện chí nhìn nhận sự việc 
bằng quan điểm của đối phương mới hòa giải được. 


Co lan Tong thống Lincoln khuyên một sĩ quan trẻ khi anh 
này tranh cãi dữ đội với một dong nghiệp: “Không ai muốn tiến 
than ma lại phi thi gió vao chuyện tranh chấp riêng tư. Việc đó chỉ 
làm hỏng tính khí của mình và làm mất di sự tự chủ. Đôi khi cũng 
phải biết nhường người khác, mac dau biết ró minh có lý. Tha nhường 
lối cho mót con chó còn hơn tranh nhau tới nó để bi nó cắn. Vì đù có 
giết được con chó sau đó thì uết cắn cũng không lành ngay được”. 


Một bài viết trong “Bits and Pieces”!8) có thé dua ra vài gợi 
ý giúp bạn tránh những bất dong và không rơi vào các cuộc 
tranh cãi không cân thiết: 


Sở? sang chip nhan viéc bất dong quan điểm: “Khi hai đối 
tác bao giờ cũng nhất tri voi nhau, thi chỉ can ý cua một bên là đủ”. 
Nếu như có ý kiến bất бпр, đó là co hội để bạn kịp điều chỉnh 
trước khi phạm một lỗi làm nghiêm trọng. 


Dung tin vào cam nhận dau tiên сип ban: Phan ứng tu 
nhiên dau tiên cua chung ta trong một tình huống khó chịu là tự 


(18) Bits and Pieces: Tên mot tạp chí của My được đặt theo lối chơi chu. Bits và Pieces đều 
có nghia là mầu, mảnh, miếng. 


169 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


vệ. Hay can than. Hãy giữ bình tĩnh và thận trọng với những phản 
ứng đâu tiên của bạn. Nó có thể là tệ nhất, thay vì là tốt nhất. 


Kiém soát cam xúc của ban: Hãy nhớ rằng, người ta có thể 
đánh giá được tính tình của một con người bằng cách làm cho 
người ấy nổi giận. 

Lang nghe trước: Hãy nhường cho đối thủ của bạn một co 
hội chia sẻ. Hãy để cho họ nói hết, đừng ngắt lời, tranh cãi hay 
tự vệ, vì như thế chỉ dựng lên những hàng rào chia cắt. Hãy tìm 
cách xây nên những nhịp саи chia sẻ, cảm thông. 


Tim nhing điểm chung: Khi nghe đối phương trình bày, 
trước tiên hãy chú ý đến những điểm mà bạn tán thành. 


Trung thuc nhan lõi: Hãy nhìn nhận những sai lam của 
mình và xin lỗi. Điều này sẽ khiến cho đối thủ mất vũ khí và sẽ 
giảm bớt thái độ chống đối. 

Hú xem xét lại cẩn than ý biến của đối phuong: Нау nhớ 
rằng, đối phương có thể đúng. Việc tán thành ý kiến của họ ở 
giai đoạn này sẽ dé dàng hơn nhiều so với việc chịu đựng cảnh 
ho võ tay nói: “Chúng tôi đã tim cách dạy bảo ông, nhưng ông không 
chịu nghe” khi khả năng thất bại xảy ra vì bạn cứ khăng khăng 
theo ý mình. 


Thanh that cam on đối thú vè sự quan tam cua bọ: Bất cú 
ai mất thi giờ tranh cãi với ban cũng đều quan tam tới những 
chuyện bạn đang quan tâm. Hãy nghĩ đến họ như những người 
thực sự muốn giúp đỡ bạn, như thế bạn có thể biến các đối thủ 
của mình thành bạn bè. 


DALE CARNEGIE 170 


DAC NHÂN ТАМ 


Dung hành dong voi để ca hai bên có thi дід suy nghi thin 
đáo vän đề: Hay gợi ý rang ca hai cần gap lại nhau vào hom khác, 
khi đã thu thap đủ dữ kiện dé đưa ra bàn luận. Trong khi chuẩn 
bị cho cuộc họp ấy, hãy tự hỏi mình vài câu hỏi khó trả lời: 

Đối tác của mình có lý không? Có lý chỗ nào? Phải chăng 
lẽ phải hay ưu thế thuộc về lập trường hay lập luận của họ? Cách 
phản ứng của mình có giải quyết được vấn đẻ hay chỉ giúp mình 
khỏi bị tổn thương? Nó sẽ дау các đối tác đi xa hay kéo họ lại 
gan mình hơn? Cách phản ứng của mình có được những người 
tốt đánh giá cao hay không? Mình sẽ thắng hay sẽ thua? Phải trả 
giá nào nếu như mình thắng? Nếu mình im lặng thì có hết mâu 
thuẫn không? Tình huống khó khăn này có phải là một cơ hội 
cho mình hay không? 


171 DALE CARNEGIE 


How To WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


* Khi thay đối phuong bat dau noi chu thi ban hay kêt thúc 


cuộc tranh luan bang mot chu noi vui nào йб. 
- Ph. Chesterfield 


* Khi tranh luận voi mot nguoi, ban can dinh bướng để 


sau cuộc tranh cai ban sẽ có thêm mot nguoi ban. 
- Diodore 


* Ding bao дід cố tranh cai voi nguoi ở cấp спо hon, ma 
hay trinh bày rõ ý biến của minh bang sự khiém ton. 
- George Washington 


* Tranh cai la mot tro choi cua hai nguoi hay hai nhom 


nguoi nhung tro choi nay thuong khong có bên nào thang cuộc сй. 
- Benjamin Franklin 


NGUYEN TAC 10: 


CACH GIAI QUYET TRANH CAI TOT 
NHAT LA DUNG DE NO XAY RA. 


DALE CARNEGIE 172 


1] 


TON TRONG Y KIEN 
NGƯỜI KHÁC 


К Theodore Roosevelt còn đương chức Tổng thống 
Hoa Kỳ, ông thú nhận rằng khả năng quyết định đúng của ông 
cao nhất cũng chỉ ở mức 75%. Khả năng xét đoán của một trong 
những người lỗi lạc nhất thế kỷ 20 chỉ như thế, còn chúng ta 
thì sao? Nếu bạn dám chắc rằng mình quyết định đúng được 
55% trong mọi vấn đè, bạn có thể đến Wall Street, trung tâm tài 
chính Mỹ уа kiếm một triệu đô-la mỗi ngày. Nếu ban có thu 
nhập ít hơn thế, có nghĩa là quyết định bạn đưa ra chưa đúng 


173 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


đến 55%. Nếu bạn không đúng đến 55% thì không nên cho 
rằng người khác sai. 


Nếu bạn muốn vạch ra lỗi lầm của người khác bằng lời 
nói, cái nhìn hay cử chỉ thì bạn có thể khiến họ tôn trọng bạn 
không? Tất nhiên là không bao giờ, bởi vì bạn đã nện một quả 
đấm nặng në vào trí tuệ, khả năng phán đoán, niềm tự hào và 
lòng tự trọng của họ. Dĩ nhiên là họ muốn nën lại bạn và sẽ bảo 
vệ ý kiến của họ đến cùng. Bạn có thể dùng tất cả lý luận logic 
của các triết gia đông tây kim cổ, nhưng sẽ không có một lý luận 
nào hợp lý đối với một con tim đang bị tổn thương. 


Xin bạn đừng bao giờ bắt đầu bằng câu nói: “Tôi sẽ chứng 
minh cho anh thấy là anh da sai”. Nó cũng dong nghĩa với cau: 
“Tôi thông minh hon anh. Dé tôi nói cho anh hiểu ra mà thay đối cái 
ý định пди ngốc đó!”. Đây thực ra là một thách thức. Nó gây ra sự 
chống đối và khiến người nghe muốn phản bác bạn ngay trước 
khi ban bat dau. Có điều luôn đúng trong thực tế là trong hai 
người đang cãi nhau, người tự nhận mình có lỗi là người thông 
minh hơn. 


Làm thay đổi ý kiến của người khác là rất khó, ngay cả 
trong những điều kiện thuận lợi nhất, và lời khuyên cứng rắn 
không có kết quả sẽ trở thành nhát búa nảy ngược trở lại chúng 
ta. Thế thì tại sao chúng ta lại chọn con đường gay go như thế? 

Nếu bạn muốn chứng minh một điều gì đó thì nên thực 
hiện một cách tế nhị, khéo léo để không ai cảm thấy nó. 


Alexander Pope đã trình bày điều này tóm tắt như sau: 


DALE CARNEGIE 174 


DAC NHÂN ТАМ 


“Dạy người, phải khéo léo như khong day gi cả, giáng điều chưa biết 
mà cú nhu nhắc lại chuyện đã quên. Bởi một điều don siản là đối voi 
người hiếu biết thì chỉ can nửa lời cũng du cho họ nắm rõ mọi điều 
chúng ta тидп nói”. 


Cách dây trên ba trăm năm, nhà thiên văn học Galileo đã 
nói: “Bạn không thể day ai bất kỳ điều gi, ban chỉ có thể giúp anh ta 


Asn 


tìm thấy điều đó ở bản thân anh ta mà thôi”. 


Và, Chesterfield từng dạy con trai rằng: “Hãy khôn hơn 
người khác nếu nhu соп có thể nhưng đừng cho họ biết con khôn 
ngoan hơn họ”. 


Nhà hiên triết Socrates thì lặp đi lặp lại với các học trò của 
mình: “Tôi chỉ biết có một điều, đó là tôi không biết gì cả”. 

Nếu có người đưa ra một nhận xét mà bạn nghĩ là sai thì 
có lẽ bạn nên trả lời: “Tôi có suy nghi khác ưới ông, nhưng có thể là 
toi sai. Риос roi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xét nó. Tôi van thường 
sai lầm, va tiếu nhu tôi sai, tôi rất muốn chúng ta cùng điều chỉnh nó”. 


Cau nói “Rất có thể toi dà sai” chứa đựng một thông điệp 
rất nhiệm màu. Không có câu nói nào dë được thông cảm và 
chấp nhận bang cách nói thang thắn và chân thành rằng: “Tôi đã 
sai rôi”. Không ai sống trên đời này lại phan đối hay không đánh 
giá cao sự nhận lỗi một cách thành thật và khiêm nhường đó. 


Một trong những học viên của lớp chúng tôi vẫn thường sử 
dụng cách ứng xử này là Harold Reinke, một người bán xe 
Dodge ở Billings, Montana. Trước kia, vì áp lực của ngành kinh 


175 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


doanh ó tó nên nhiều khi ông tỏ ra sắt đá và nhẫn tâm đối với 
những khách hàng đến khiếu nại. Khi nhận ra cách giải quyết 
này chỉ mang đến sự đối kháng, tức giận và sau cùng là làm 
hỏng việc, ông đã thay đổi cách tiếp cận. Ông kể: “Tôi thường nói 
như sau: “Chúng tôi có thể sai lam trong trường hợp của ông. Xin ông 
noi cho tôi biết ý ông nhu thế nao?’. Cách tiếp cận này thường lam 
cho rieười ta không muón chống đối nia. Khi cơn giận da được giải 
tỏa, khách hàng thường nói năng phải chăng hơn và thực sự mong 
giải quyết van dé mot cách nhẹ nhàng. Thực vay, nhiều khách hàng 
đã cảm ơn tôi khi tôi có thái độ thông cam voi họ. Tham chi vài khách 
hang còn giới thiệu ban bè đến cua hang chúng tôi mua xe. Chúng ta 
rat can những khách hàng như thé. Tôi nghĩ rằng biếu 10 lòng tôn 
trong moi ý kiến của khách hàng va đối xu voi ho một cách lịch sự va 
chân thành sẽ giúp ta chiến tháng trong thương trường cạnh tranh 
khốc liệt”. 

Bạn sẽ hiếm khi gặp rắc rối nếu chấp nhân rằng bạn có thể 
sai làm. Điều này sẽ chấm dứt mọi tranh cãi và khiến đối 
phương cũng lịch sự, cởi mở và rộng lượng như bạn vậy. Đặc 
biệt nó sẽ khiến họ cũng muốn chấp nhận rằng chính mình 
cũng có thể sai lầm. 


Nếu bạn biết chắc rằng một người nao đó sai lam và ban 
xẵng giọng bảo người ấy là họ sai làm thì điều g) sẽ xảy ra? Ông 
S., một luật sư trẻ tuổi ở New York có lần đã bào chữa một vụ 
kiện khá quan trọng trước Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Vụ kiện 
này liên quan đến một số tiền lớn và một vấn đẻ quan trọng 
của luật pháp. Trong phản tranh luận trước tòa, một trong 


DALE CARNEGIE 176 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


những thẩm phán tòa án Tối cao đã hỏi ông: “Điêu khoản hạn 
chế trong luật Hai quân là sáu năm, đúng không ?”. 


Ông S. dừng lại, trố mắt nhìn quan tòa và xẵng giọng: 
“Thưa ngài, luật Hải quân không có điều khoản hạn chế”. 


“Cả tòa án bóng lang ngat, bau không khí dường như bi dong 
băng”, ông S. kể lại kinh nghiệm của minh. “Tôi nói đúng. Người 
cam cân nảy muc này da sai lam tà tôi phải bảo ông điều đó. Tôi van 
con tin rằng pháp luật bênh vuc tôi. Hôm ấy tôi da thể hiện vai trò 
luật su của tôi môt cách xuất than hơn bao gio hết. Thế mà cuối cùng 
tôi đã không thuyết phục duoc ông ta. Tôi đã phạm mot sai lam lớn 
là bảo môt nguoi rat thông thái va nói tiếng rang ông đã sai lam trước 
đám dong cu toa, va tệ hon nữa là ngay noi xu án của ông.” 


Ít người suy nghĩ theo logic. Hau hết chúng ta đều có 
thành kiến và thiên vị. Hầu hết chúng ta déu bị lam lẫn bởi 
những thành kiến, ghen tuông, ngờ vực, sợ hãi, ham muốn và 
kiêu ngạo. Hau hết mọi người đều không muốn thay đối bất kể 
đó là quan điểm chính trị, tôn giáo hay kiểu tóc hoặc lòng hâm 
mộ đối với một ngôi sao điện ảnh. Cho nên nếu như bạn có 
khuynh hướng chỉ trích các sai lầm hay quan điểm của người 
khác, mỗi buổi sáng trước khi điểm tâm, bạn hãy đọc đoạn trích 
này của James Harvey Robinson trong tác phẩm Rèn luyện tinh 
thân (The Mind їп the Making): 

“Đôi khi chúng ta dé dang thay doi ý kiến ma không hê có chút 
tâm lý phan khang hay cảm xúc nào. Nhưng nếu như ai do bảo rằng 
ý kiến của ta sai, lập túc ta có khuynh hướng phản kháng, đổ lỗi cho 


177 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


người khác và đóng ngay cánh cửa trái tim lại. Chúng ta hết súc thờ 
o voi quá trình hình thành niềm tin của minh, nhưng lại luôn mong 
muon môt cách vô lý bảo vë những niềm tin ấy khi có người bác bỏ 
chúng. Không phải vi ban thân các niém tin ấy có gid trị thiêng liêng 
gi voi ta mà chỉ bởi vi long tự tôn của ta bi đe doa... “Cua tôi” chính 
là khái niệm quan trong nhất trong quan hệ giữa người voi người; 
néu biết luu tâm đến khái niém nay là ta da có cách khởi dau rat 
khôn ngoan. Dù là ý tưởng “của tôi”, người yêu “của tôi” hay cái nhà 
“của tôi”, hoặc cha “tôi”, nước “tôi”, Chúa “của tôi”, tất cả đều là bất 
khả xâm phạm. Ta không chỉ khó chịu khi ai dó chê bai dong ho của 
ta chạy sai, hay chiếc ô-tô của ta cổ lỗ sỉ mà kë cả khi nguoi ta động 
chạm đến quan niệm cua ta vè sao Hỏa sao Кіт, vè cách phát âm một 
từ khó, vë giá trị y học của mot loại thuốc hay ъё thời điểm ra đời một 
công trình cũng thé. Ching ta quen thoi tin vào những điều chúng ta 
đã quen tin, chấp nhận là đúng và cảm thấy khó chịu khi có ai ngờ 
vuc bất kỳ niềm tin nào của chúng ta. Rot cuộc, phan lớn cái gọi là lý 
luận chỉ là do chúng ta cố đặt ra để bảo vé niềm tin của minh.” 


Có lần tôi đã thuê một chuyên viên trang trí nội thất đến 
trang trí lại ngôi nhà của tôi. Khi tờ hóa đơn được đưa đến, tôi 
giât mình khi thấy con số cuối cùng. Vài ngày sau, một người 
bạn đến nhà và xem qua các vật liệu trang trí. Sau khi nghe đến 
giá cả, ba thốt lên với vẻ đắc thắng: “Cái gi? Khiếp quá. Tôi e rang 
anh da bị lừa roi”. Đúng thế, ba ấy nói khong sai. Nhưng соп 
người ta đâu dễ gì chấp nhận sự thật do kẻ khác vạch ra rằng 
mình sai lầm. Cho nên tôi liền tìm cách bênh vực mình. Tôi nói 
rằng tiền nào cua ấy, không thể đánh dong chất lượng và thị 


DALE CARNEGIE 178 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


hiếu nghệ thuật qua giá cả, v.v. Hôm sau, một người bạn khác 
đến thăm, ngắm nghía những vật trang trí trong nhà và hào 
hứng biểu lộ lòng mong muốn có được những vật tuyệt diệu 
như thế cho ngôi nhà của mình. Phản ứng của tôi lại khác hẳn. 
Tôi nói: “Thực ra tôi da trả hó giá. Tôi rat tiếc da mua ching”. 

Chúng ta có thể tự nhận sai với chính mình và cũng có thể 
nhận sai trước người biết tôn trọng mình, đối xử tử tế với mình. 
Khi ấy ta còn tự hào rằng mình đã thành thực và cởi mở. Nhưng 
nếu như có kẻ bất nhã ném thẳng cái lỗi làm của ta vào mặt ta 
thì mọi việc lại khác. 


Horace Greeley, người đứng đầu một nhà xuất bản nổi 
tiếng nhất ở Mỹ trong thời kỳ nội chiến, đã rất bất bình với 
chính sách của Tổng thống Lincoln. Ông ta tiến hành các chiến 
dịch tranh luận, chỉ trích, bôi nhọ, mia mai cay độc hết tháng 
này sang tháng khác, hết năm nọ sang năm kia, nhằm làm cho 
Tong thống phải thay đối ý kiến và dong ý với mình - nhưng 
hoàn toàn phí công vô ích. 

Nếu như bạn muốn có được vài gợi ý tuyệt vời vë việc đối 
xử với người khác và tự kiềm chế mình, cũng như cải thiện nhân 
cách thì hãy đọc tự truyện của Benjamin Franklin - một trong 
những tiểu sử lý thú nhất, đã trở thành tác phẩm kinh điển của 
văn học Mỹ. Trong đó, Franklin - vốn được xem là một trong 
những người tế nhị, khôn ngoan và lôi cuốn nhất trong lịch sử 
nước Mỹ - kể lại việc ông đã thắng được thói quen chủ quan 
trong lap luận va đã tự thay đổi mình như thế nào. Khi Franklin 


179 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


còn là một thanh niên nói nang bất cẩn, có làn một người bạn 
lớn tuổi đã thẳng thắn phê bình ông rằng: “Ben, cậu quá quát 
lắm. Hë ai không đồng ý voi câu là у như rằng câu nói như tát trước 
vào mặt ngudi ta, đến nỗi chẳng ai muốn tiếp xúc voi cậu nữa. Нё có 
mặt cậu là moi nguoi cảm thấy không thoải mái. Cau phải biết rang, 
như thé thì sẽ khong ai muốn gop у, chi bảo gi cho câu пӣа vi tính khí 
cậu nhu vay có nói cũng uó ích. Thế thì cái mó kiến thức hạn hẹp của 
cậu sẽ chẳng có cơ may nào để mở mang та được”. Rất tuyệt vời là 
Franklin lại chấp nhận lời chê trách nặng në này. Cậu đã đủ 
khôn ngoan để hiểu rằng điều đó là đúng và biết rằng mình 
đang lao đầu vào thất bại và tai họa có thể xảy ra với cách xử sự 
như vậy. Thế là ngay lập tức cậu quyết định phải thay đổi han 
lối hành xử của mình. 

“Tôi đưa ra một quy tắc”, Franklin nói, “bỏ hẳn lối nói thẳng 
thừng sây tốn thương tình cảm người khác và mọi lời kháng định cuc 
đoan bảo ъё ý kiến của mình. Thâm chi, tôi cấm minh khong duoc sử 
dung bất kỳ từ ngữ nào chúa đựng một định kiến, kiểu như “chắc 
chắn”, “tôi không thể nào sai duoc”... mà thay thế bằng những từ 
“theo tôi suy nghĩ là”, “toi cảm thấy”... Khi người khác nói sai điều 
gi, tôi kiềm chế thoi hang hái bác bo lại ngay lập túc, mà luôn suy xét 
va lựa lời nói rằng, ý kiến ấy đúng trong trường hợp hay hoàn cảnh 
nào đó nhưng trong trường hợp hiện tại, có thể hơi khác, v.v. Chang 
bao lâu, tôi dà thấy ró những ích lợi của sự thay đổi này. Những cuộc 
trò chuyện đã trở nên cởi то, thú uị hơn. Những ý kiến được đưa та 
một cách khiêm tốn của tôi khiến nguoi khác dé chấp nhận hon va ít 
gay tranh cãi hơn. Và tôi bớt xấu hó mỗi khi mắc sai lam. Lúc dau 


DALE CARNEGIE 180 


DAC NHÂN ТАМ 


tôi theo phương thúc nay khá uất va vi nó trái nguoc voi thiên hướng 
tự nhiên của minh. Nhưng ъё lâu vè dai, nó trở nên dé dang va quen 
thuộc, đến nói trong suốt 50 nam nay chưa bao giờ ai nghe một lời 
giáo điều nào từ miéng tôi”. 

Ong nói năng không lưu loát, lý luận khong hùng hon, 
ngôn từ không chuẩn xác, nhưng chính nhờ thói quen này kết 
hợp cùng tính cách chính trực mà những chính sách, thể chế 
mới do ông đưa ra đều được dân chúng ủng hộ. Từ đó ông đã 
gặt hái được nhiều thành công và mang lại nhiều lợi ích cho 
người dân. 

Chúng ta thử nghĩ xem các phương pháp của Ben Franklin 
có thể ứng dụng như thế nào trong kinh doanh? 


Katherine R. Alfred, sống ở Bắc Carolina, là giám sát kỹ 
thuật của một xí nghiệp chế biến sợi. Bà có trách nhiệm thiết 
lập và duy trì hệ thống tiêu chuẩn vận hành máy móc cùng các 
hoạt động nhằm nâng cao năng suất. Trước đây, xí nghiệp của 
bà rất thành công với một số mặt hàng sợi. Nhưng гап đây, xí 
nghiệp mở rộng hạng mục và đâu tư kỹ thuật để sản xuất đến 
trên mười hai loại sợi khác nhau. Hệ thống quản lý hiện tại đã 
không còn thích hợp vì hạn chế mức lương của người điều 
khiển máy và di nhiên cũng không đủ yếu tố kích thích gia tăng 
sản xuất. Bà đã nghĩ ra một hệ thống quản lý mới cho phép trả 
lương công nhân dựa trên số lượng sản phẩm họ làm ra. 


Bà kể: “Tay cam kế hoạch mới của minh, tôi bước vao phòng 
hop va chúng minh voi tất cả moi người rằng cách quản lý của tôi là 


181 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


cách tiếp cận đúng nhất. Tôi chứng minh chi tiết cho họ thấy rằng họ 
đã sai va sai ở đâu. Tôi cũng da có moi câu trả lời họ can. Nhưng kết 
quả lại là một thất bại thảm hại! Tôi quá tap trung lo bảo vê lập 
trường cho hệ thống moi của minh đến nói dà bỏ qua tiệc quan trong 
nhất là dat được su dong tinh của họ, thuyết phục để họ uui vé nhận 
ra уй khắc phục những sai sót trong cách làm cũ. 


Sau khi du lớp học, tôi dà hiếu rõ minh phạm sai lam ở đâu. 
Trong cuộc họp sau đó, tôi dë nghi moi người phát biểu quan điểm của 
họ vè những van dé của xí nghiệp. Chúng tôi bàn bac từng điểm va 
trưng cau ý kiến mọi nguoi để xem đâu là điểm can phải giải quyết 
ngay và giải quyết như thế nào. Với một vai goi ý bình dang, tôi để 
tự họ phát triển hệ thống của tôi. Vào cuối cuộc họp, khi tôi thực sự 
trình bày hệ thống cua minh, họ đều vui vé chấp nhận nó. Giờ đây, 
tôi tin chắc rằng không thể làm được điều gi ra hon mà thậm chí còn 
có thể gây nhiều tổn hại nếu như ta thang thùng bảo một người nào 
đó rằng người ấy đã sai”. 


Còn đây là một trường hợp điển hình cho hàng ngàn trải 
nghiệm khác từ rất nhiều người. R. V. Crowley là người bán hàng 
cho một công ty gỗ ở New York. Crowley thừa nhận rằng ông đã 
từng là một trong những kiểm định viên cứng rắn, và đã từng 
thắng trong hau hết các cuộc tranh luận. Nhưng điều đó không 
dem lại điều gì tốt đẹp cả. Ong Crowley nhận thấy dù ông có 
thắng trong các cuộc tranh luận thì hãng của ông cũng sẽ mất 
hàng ngàn đô-la. Thế nên ông quyết định thay đổi chiến thuật 
và từ bỏ tranh cãi. Kết quả như thế nào? Đây là câu chuyện theo 
lời ông kể lại: 


DALE CARNEGIE 182 


DAC NHÂN ТАМ 


“Một hôm có khách hàng soi điện thoại đến công ty tôi quát nạt 
bảo rằng số sô mà chúng tôi vita chở đến hoàn toàn không đủ tiêu 
chuẩn. Nhà máy ông ta đã ngung viéc dỡ hang và yêu cầu chúng tôi 
thu xếp để dua xe hàng kém chất lượng này ra khỏi sân bãi của ông 
ta ngay lập túc. 


Trên đường đến nha тау của ông, tôi mién man nghi cách xu 
ly tốt nhất tình huống này. Thường trong những trường hợp như thế, 
toi hay viên dan các quy tắc phân loại gỗ va kinh nghiệm của tôi voi 
tu cách là chuyên gia kiếm định gó, để thuyết phục tay kiểm định 
phía bên kia rằng số gỗ đó thực sự đúng tiêu chuẩn, rằng ông ta đã 
sai sót ở chỗ nào đấy. Nhưng tôi không làm nhu thế nữa, tôi quyết 
định sẽ ung dụng những nguyên tắc vita học duoc trong khóa huấn 
luyện nay. 

Đến nhà máy, tôi thấy nhân viên của tôi va tay kiếm định kia 
dang bắt dau tranh cãi to tiếng. Tôi bảo ông ta cú làm tiệc tự nhiên, 
trong lúc dỡ hàng, hãy loại những khúc gó kém chất lượng ra. Nhìn ông 
ta làm viéc một lát, tôi dà hiểu ra uấn dé. Ong ta quá sắt sao và đã hiểu 
sai các quy tắc kiểm định. Rõ ràng là ông ta không thành thạo ъё loại 
Số thông trắng đặc biệt này, trong khi dó lại là điểm manh cua tôi. Thế 
là tôi dan dan dua ra những câu hỏi tại sao mot vai khúc gó lại không 
đáp ứng được yêu cau. Tôi không hè тау тау goi у rằng ông đã kiếm 
định sai mà chỉ nhấn manh rằng lý do duy nhất khiến tôi hỏi là để có 
thể đánh giá đúng tiêu chuẩn họ mong muón cho các chuyến hàng sau. 


Bằng cách đưa та những câu hởi thân mật, theo tỉnh thân hợp 
tác và luôn luôn nhấn manh rang ho có quyền loại ra những khúc gô 


183 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


không thỏa man tiêu chuẩn của họ, tôi da khiến ông ấy thay đổi thái 
độ. Vẻ căng thang diu айп tôi biến mất. Vài nhận xét đúng chỗ mà 
tôi nêu ra có vé làm ông ta hoang mang, khong còn tự tin ở sự đánh 
giá của minh va bat dau lưỡng lu khi quyết định phan loại go. 


Cuối cùng, ông ta nhìn nhận rằng minh không thành thạo vë 
loại gỗ thông trắng và bắt dau hỏi tôi vè từng khúc gỗ khi nó được 
khiéng ra khởi xe. Tôi giải thích tại sao một khúc gó nao đấy lại phù 
hop voi tiêu chuẩn được néu lên nhưng van tiếp tục nhấn manh rằng 
chung tôi không muón ông chấp nhận nó néu nhu nó khong thích 
hợp voi тис đích cua nhà máy. Roi ông cam thấy có lỗi mỗi khi vút 
một khúc gó vào đống gő loại ra. Kết quả cuối cùng là ông chấp nhận 
toàn bộ số lượng gó đó và chúng toi nhận duoc mot tờ séc tron ven.” 


Tướng Robert E. Lee trong cuộc nội chiến có lan đã khen 
ngợi nông nhiệt trước Tổng thống của Liên minh miền Nam là 
Jefferson Davis về một sĩ quan dưới quyên ông ta. Một sĩ quan 
hau cận của ông ngạc nhiên hỏi: “Thua tướng quân! Ngai quên 
rang con nguoi đó chính là một trong những kẻ thù không đội trời 
chung của ngài sao? Chính người do da không bỏ lỡ cơ hội nào để ha 
nhục ngai!”. Tướng Lee đáp: “Đúng thé! Nhung Tổng thống hoi ý 
kiến của tôi uë ông ấy chứ không hỏi ý kiến của ông ấy vë tôi”. 

2.200 năm trước khi Chúa Jesus ra đời, vua Akhtoi ở Ai 
Cập đã khuyên con trai mình một lời khuyên khôn ngoan mà 
đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị: “Hay cư xử khéo léo. Nó sé 
giúp con giành duoc điều con muốn”. Nói cách khác, đừng Бао giờ 
tranh cãi với khách hàng hoặc vợ, chóng bạn hay những người 


DALE CARNEGIE 184 


DAC NHÂN TÂM 


chống đối bạn. Đừng bao giờ bảo rằng họ đã sai. Đừng chọc 
giân họ. Hãy cư xử với họ một cách tế nhị, lịch thiệp và chân 
tình nhất. 


* Tai nang quý hiém nhat là tai nang cua mot nguoi biét 
nhin nhận nguoi khác có tai nàng. 
- Ernest Hemingway 


NGUYEN TAC 11: 
TON TRONG Y KIEN CUA NGUOI 


KHAC. DUNG BAO GIO NOI RANG: 
“ANH/ CHI SAI ROI”. 


185 DALE CARNEGIE 


12 


THANG THAN ` 
THUA NHAN SAI LAM 
CUA MINH 


a nha tôi khoảng vai phút di bộ là khu rừng nguyên 
sinh mà người ta quen gọi là Công viên Rừng. Ở đấy có các bụi 
mâm xôi hoa nở trắng xóa vào mùa xuân, là nơi những chú sóc 
dë thương làm tổ và nuôi con. Tôi thường đến đấy cùng với Rex, 
chú chó nhỏ bulldog“) giống Boston của tôi. Vi công viên vắng 
người nên tôi không xích cổ và khớp mõm Rex mà để nó được 
thoải mái. 


(19) Bulldog: Một giống chó có đầu to, rất khỏe. 


187 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Một hôm chúng tôi gặp một viên cảnh sát đi ngựa trong 
công viên. Ông xẵng giọng với tôi: “Này, sao ông lại để chó đi rong 
trong công viên mà không xích cổ va khớp mom nó? Ông không biết 


xe n 


thế la vi phạm sao?”. “Vang! Tôi biết ”, tôi đáp nhẹ nhàng, “nhưng 


tôi nghi nó không thể gây phương hại gi cho ai ở đây”. “Ông nghĩ! 
Hù, pháp luật không can biết điều ông nghi. Con chó này có thể giết 
một con sóc hay cắn тдї đứa bé. Lan nay tôi cho qua, nhưng nếu tôi 
bắt gặp nó như vay lan nữa thì ông sẽ phải trả lời điều đó trước toa.” 
Tôi nhẹ nhàng hứa sẽ tuân thủ đúng quy định. 


Thực tế tôi đã chấp hành được vài tuần lê. Rex không thích 
cái bit mom và tôi cũng không muốn nó như thế. Thế la chúng 
tôi bỏ nó ra. Mọi việc yên бп trong một thời gian, nhưng quả là 
đi đêm có ngày gặp ma. Buổi chiều nọ, khi Rex và tôi đang 
thong dong đi lên một ngọn đỏi, bỗng từ sau bụi cây ngay phía 
trước chúng tôi hiện ra người đại diện pháp luật hôm nọ đang 
chem chệ trên lưng ngựa. Tôi biết mình có lỗi. Cho nên khong 
đợi viên cảnh sát lên tiếng, tôi nói trước: 

- Thưa ông sĩ quan, chúng tôi da sai. Tôi có lỗi. Toi không nói 
quanh co, không bào chữa. Cách đây vài tuần, ông dà cảnh cáo rằng 
пёи nhu tôi mang соп chó này đến đây lan nữa mà không bit mom 
thì ông sẽ phạt tôi. 


- Đúng thế. - Viên cảnh sát dịu giọng. - Tuy nhiên tôi cũng 
hiểu, ai lại không muốn để cho chú chó cưng thoải mái một chút ở 
một noi vang vé nhu thế nay. 


- Vâng, ai cũng muón, nhung điều đó trái pháp luật. - Tôi đáp. 


DALE CARNEGIE 188 


DAC NHÂN ТАМ 


- Một con chó nhỏ như thế này thì sây hại gì cho ai. - Viên 
cảnh sát nói. 
- Không gây hai, nhưng nó có thể siết những con sóc. - Tôi nói. 


- Được roi, tôi nghi rang ông quá nghiêm túc day. - Anh ta bảo 
tôi. - Tôi sẽ bày cách cho ông. Ông cú để nó chạy lên đồi và xem như 
tôi không nhìn thấy nó - va chúng ta quên chuyện nay di. 


Viên cảnh sát muốn tỏ ra quan trọng. Khi tôi bat dau tự kết 
án mình, phong cách bẻ trên mà ông muốn biểu lộ chỉ còn là 
thái độ rộng lượng và tha thứ. 


Thay vì cãi nhau với viên cảnh sát, tôi nhanh chóng chấp 
nhận, công khai và nhiệt tình, rằng ông ấy hoàn toàn đúng, còn 
tôi hoàn toàn sai. Câu chuyện chấm dứt ở chó thật thú vị là tôi 
theo quan điểm của ông ấy và ông ấy lại theo quan điểm của tôi. 
Trong khi chỉ mới cách đây vài tuần, chính con người này đã 
định sử dụng pháp luật với tôi. 


Tự phê phán mình chẳng phải là dé dang hơn nhiều so 
với việc nghe lời phê phán từ miệng người khác sao? 

Nếu chúng ta chịu nhìn nhận những điều sai trái của mình 
trước khi người khác có dịp nói ra, chúng ta sẽ có 99% cơ hội 
được đối xử bằng thái độ hào hiệp, tha thứ và những lỗi làm sẽ 
được giảm bớt. 


Ferdinand E. Warren, một chuyên gia trong ngành quảng 
cáo đã sử dụng kỹ thuật này để giành được thiện chí của một 
khách hàng khó chịu, có tính hay chỉ trích. Ông kể: 


189 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


“Trong tiệc uë quảng cáo và xuất bản, điều quan trong là phải 
chính xác va ti mi. Một vai nhà xuất bản yêu cau don dat hang của 
họ phải được thực hiện ngay. Trong những trường hợp như thé, rất dé 
xảy ra vai sơ suất nhỏ. Đặc biệt có tay giám đốc my thuật của một 
trong số những nha xuất bản này rất ua uạch lá tim sâu. Gan đây, tôi 
gói cho ông ấy môt tác phẩm vita hoàn thành gấp. Ngay sau đó, ông 
điện thoại sợi tôi đến ngay. Quả đúng như tôi dự đoán, ông ấy đắc 
chí tim được dip vach ra lỗi lam của tôi, va hung hang hỏi tại sao tôi 
lại làm thé này thế no. Toi lập túc nhận ra cơ hội ung dụng lối tự phê 
bình ийа học được và nói: 


- Thưa ông... , nếu đúng nhu ông nói thì tôi thật có lỗi và hoàn 
toàn không có cách nào bào chữa được. Từng thiết kë cho ông lâu như 
vay lẽ ra chúng tôi phải hiếu ý ông hơn. Tôi cam thấy rất xấu hổ. 

Gan như ngay lập túc ông ấy bắt dau che chở cho tôi: 


- Anh noi phải, nhưng dau sao, cũng không phải là sai lam 
nghiêm trọng. Đây chỉ là... 


Tôi ngắt lời ông: 
- Moi sai lam đều phải trả giá. 
Ông ta định nói nhưng tôi không để cho ông kip xen vào: 


- Lë та, tôi phải cẩn thận hơn, ông da cho tôi nhiêu cơ hội va 
ông xứng đáng duoc đáp lại môt cách công bằng, thế nên tôi can phải 
16 lại. 


Ông tội can: 


DALE CARNEGIE 190 


ĐÁC NHÂN TÂM 


- Ó, không! Tôi không nghĩ đến chuyện gay rắc tối như thế. 


Rồi ông khen cong viéc của tôi, cam đoan tới tôi rang ông chi 
muốn sửa lại đôi chút. Mà cái lỗi vat vanh nhu thế cũng chang ton 
hại gi, đừng bận tâm đến no nữa. 


Thái độ tích cực nhân lỗi của tôi làm ông ấy khong có lý do di 
xa hơn. Ông kết thúc bằng cách mời tôi ăn trưa. Trước khi chia tay, 
ông trao cho tôi môt tờ séc va đặt thêm một don hàng moi.” 

Bất kỳ một kẻ ngốc nào cũng cố bào chữa lỗi lâm và hầu 
hết mọi kẻ ngốc đều làm thế. Việc tự nhận lỗi sẽ giúp cho chúng 
ta khác biệt với số đông tầm thường va cho chúng ta một cam 
giác tự hào cùng niềm vui cao thượng. Nhưng đó phải là sự tự 
nhận lỗi một cách thành thực chứ không phải giả vờ theo kiểu 
“cho qua chuyện” hay cố tình nhận lỗi để tỏ vẻ bë trên, theo 
kiểu “ta đây không chấp”. 

Một trong những câu chuyện đẹp nhất mà lịch sử ghi lại về 
Tướng Robert E. Lee là việc ông đã tự kết án mình vë thất bại của 
Tướng Pickett trong trận tấn công ở Gettysburg. 


Tướng George E. Pickett để tóc dài, đội nón lệch, cưỡi ngựa 
đi trước. Phía sau ông, hàng hàng quân sĩ cờ xí phấp phới, lưỡi 
lê sáng ngời. Họ dũng mãnh xông lên bất chấp mưa bom bão 
đạn của đối phương. Có lúc họ đã chiếm lĩnh được trận địa. 
Nhưng cuộc tấn công manh liệt và hào hùng ấy chỉ là khúc dạo 
đầu của sự thảm bại. Đoàn quân của Pickett bị đánh tan tác 
không còn manh giáp. 


Trận Gettysburg là sai lầm nghiêm trọng nhất, gây tổn thất 


191 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


lớn nhất trong cuộc đời cảm quân oanh liệt của Tướng Lee. Thất 
bại này đánh dấu sự kết thúc vai trò lịch sử của quân miền Nam. 
Lee gửi don xin từ chức và yêu cau Jefferson Davis, Tong thống 
Liên minh mièn Nam, bổ nhiệm “một người trẻ và có nang lực 
hơn”. Nếu như Lee muốn gán thất bại tệ hại đó cho một người 
nào khác thì ông đã có thể tìm được hàng chục lời bào chữa cho 
mình: một vài chỉ huy sư đoàn đã không mang quân đến chi viện 
cho ông. Ky binh đã không đến kịp thời để hỗ trợ cho bộ binh... 


Nhung Lee quá cao thượng nên không đổ lõi cho bất kỳ ai. 
Khi đoàn quân bại trận của Pickett trở về phòng tuyến, người 
dày máu me, Robert E. Lee một mình cưỡi ngựa ra gặp binh sĩ và 
chân thành nói với họ lời kết án chính mình: “Tất cả viéc này là 
do lõi của ta. Ta, va chi minh ta dà khiến cho trận chiến này dai bại”. 

Trong lịch sử chiến tranh thế giới, hiếm thấy vị tướng nào 
có lòng dũng cảm và tinh than lãnh đạo kiệt xuất như thé. 


Elbert Hubbard là một trong những tác giả độc đáo nhất 
từ xưa đến nay, có khả năng khuấy động cả một đất nước. 
Những câu nói châm chọc của ông nhiều khi gây nên những 
phản ứng rất dữ dội. Nhưng Hubbard, với tài năng hiếm có 
trong việc đối nhân xử thế, nhiều khi lại biến những kẻ thù của 
mình thành bè bạn. Khi một bạn đọc bực tức viết thư đến tòa 
soạn để phản đối Hubbard thì ông thường trả lời như sau: “Bay 
giờ nhin lại, chính tôi cũng không hoàn toàn dong ý voi những gi tôi 
đã viét. Không phải mọi điều tôi viết hom qua đều con lý thú đối voi 
toi hom nay. Tôi vui sướng biết rằng bạn da quan tâm viéc này. Lan 


DALE CARNEGIE 192 


DAC NHÂN ТАМ 


sau, néu có dip qua đây, xin bạn nhớ đến thăm tôi, chúng ta sẽ bàn 
thêm chuyện này. Thân mến”. 

Chúng ta có thể nói gì với người đối xử với ta như thế? 

Sau mỗi khóa huấn luyện, học viên của chúng tôi phải qua 
một kỳ kiểm tra. Mỗi người sẽ được bạn học nhận xét về mình, 
những điểm mạnh và những điểm cân hoàn thiện. Những lời 
nhận xét này được viết trên giấy và không ký tên. Sau kỳ kiểm 
tra đó, có một học viên đến gặp tôi với tâm trạng rất thất vọng. 
Mọi người trong lớp đã chỉ trích anh ta không tiếc lời, nào là 
kiêu ngạo, hach dịch, ích kỷ, xấu bụng, đáng phải tay chay va 
tống ra khỏi lớp. Tôi đã khuyên anh ta ứng dụng nguyên tắc 
trong chương này. Buổi học kế tiếp, con người “đây tội lỗi” đó 
đứng trước lớp, nhìn tháng vào mọi người và nói: “Các bạn thân 
mến, tôi biết rang tôi khong dë thương chút nào hết. Quả thực tôi da 
phạm rat nhiêu lỗi lam tệ hai trong úng xử voi moi nguoi. Doc những 
lời nhận xét của các bạn, tôi tất buôn nhưng phải thành thật nhìn 
nhận rang no rat có ích cho tôi. Day là môt bài học nhớ đời va tôi xin 
chân thành tiếp thu. Tôi cũng chỉ là một con người binh thường va 
cüng can được thương yêu như moi người khác. Các bạn có thể giúp 
toi thêm một lần nữa duoc không? Chiều nay, xin các bạn vui long 
viét thêm cho tôi vai dòng пӣа chỉ bảo tôi cách sửa minh nhu thế nào. 
Tôi xin hia sẽ thay đổi thuc sự”. 

Lời tâm sự chân tình này đã làm xúc động cả lớp. Những 
người mới tuần trước đây chỉ muốn đem anh ta ra “hành hình” 
thì bây giờ lại nhiệt tình khen ngợi sự khiêm tốn và chân thành 


193 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


của anh. Sau đó họ đã thật su giúp anh tu sửa minh và động 
viên anh vượt qua giai đoạn điều chỉnh dày khó khăn ấy. 


* Nếu ban da sai làm thi khong gi bay bang thang thin 
nói rang: “Toi đã sai”. Nhuong bộ khong phai ha minh, nbón loi 
khong la nhuc nha. 


- Fenelon 


* Trong quan bệ voi con nguoi, hay luôn nho rang chung 
ta dang gino tiếp voi nhung sinh vat khong nhing có ly tri ma 
con có cam xúc, ho rat dé bi ton thuong boi dinh biến nhung ибт. 
có động lực khi có niêm tu hao va long kiêu hanh. 

— Dale Carnegie 


NGUYEN TAC 12: 


NEU BAN SAI, HAY NHANH CHONG VA 
THANG THAN THUA NHAN DIEU DO. 


DALE CARNEGIE 194. 


15 


МАТ NGỢT TRONG 
GIAO TIẾP 


K. đang trong cơn giận dữ mà ta có thể trút mọi bực 
tức vào kẻ đã gây ra nó thì chắc chắn chúng ta sẽ hả hê rất nhiều! 
Nhưng đối phương thì sao? Họ sẽ chẳng thể nào chấp nhận 
giọng điệu gay gắt và thái độ hằn học của ta. Sự cảm thông, tình 
thương yêu và lòng trắc ап chính là phương cách tốt nhất giúp 
bạn nhận được sự dong tình của mọi người. 

Woodrow Wilson”) nói: “Nếu ban dua hai quả đấm та tới tôi 
thi tôi lập túc giuong hai quả đấm đáp lại bạn. Nhưng nếu bạn đến 
gap tôi va nói: Chúng ta hãy ngoi xuống nói chuyện. Nếu nhu ý kiến 


(20) Thomas Woodrow Wilson (1856 -1924): Tổng thống thu 28 của nước My. 


195 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


chúng ta khác nhau thì khác như thế nào tà tại sao, đấy chính là 
những điểm can thảo luận, lúc do bạn sẽ thấy chúng ta không quá 
cách xa nhau nhu йа tưởng. Những điểm bất dong tất ít, còn những 
điểm đông thuận lại rất nhiều. Chỉ cần kiên nhân ъй chân thành một 
chút, chúng ta sẽ dë dang di đến cho hòa hợp”. 


Có lẽ không ai cảm nhận được chân lý trong lời tuyên bố 
của Woodrow một cách sâu sắc hơn John D. Rockefeller2Đ, Nam 
1915, Rockefeller là người bị oán ghét nhất ở Colorado. Những 
người thợ mỏ thuộc công ty Sắt và Nhiên liệu ở Colorado do 
Rockefeller phụ trách đã phát động một cuộc đình công đòi tăng 
lương. Đó là một trong những cuộc đình công đẫm máu nhất 
trong lịch sử công nghiệp Mỹ, gây chấn động toàn liên bang. Suốt 
hai năm, tài sản và nhà máy bị phá hủy, những người tham gia 
đình công bị quân đội trấn áp, nhiều người đã ngã xuống, máu 
đổ rất nhiều. 

Trong lúc bau không khí cam thù đang ngùn ngụt như thé, 
Rockefeller vẫn có thể hòa giải thành công với những người 
đình công. Ông đã làm điều đó bằng cách nào? 


Sau nhiều tuân vận động nhằm mở ra con đường hòa giải, 
Rockefeller đã có bài phát biểu rất chân thành với đại điện những 
người đình công. Bài nói này xứng đáng là một kiệt tác vì đã thu 
được một kết quả thật đáng kinh ngạc. Nó đã làm cho làn sóng 
căm thù và sự hung hăng đe dọa lắng dịu, đồng thời mở đường 
cho nhiều người đứng vẻ phía ông. Rockefeller đã trình bày một 


(21) John Davison Rockefeller (1839 - 1937): nhà công nghiệp dầu mỏ nồi tiếng người My. 
Ông là người sáng lập công ty Standard Oil và từng có thời là người giàu nhất thế giới. 


DALE CARNEGIE 196 


DAC NHÂN ТАМ 


cách khiêm tốn và chân thành đến mức những người đình công 
quay trở lại làm việc ma không nói một lời vẻ việc tăng lương - 
lý do khiến họ đấu tranh quyết liệt bấy lâu nay. 

Rockefeller nói chuyện với những người vừa mới đòi treo 
cổ mình mà lại ân cần, thân mật hơn bao giờ hết. Bài nói 
chuyện của ông xuất hiện nhiều câu như: Tôi tự hào được ở đây, 
sau khi đã di thăm nha cua các bạn, sau khi đã gap vo соп của các 
bạn. Chúng ta gap nhau khong phải nhu những người xa la mà nhu 
những người ban... trong tinh than than ái, vi quyền lợi chung của 
chung ta. Chính nhờ long tử tế cua các ban ma tôi được ở đây... 


Hãy nghe Rockefeller bắt đầu: “Đây là một ngày vui trong 
đời tôi. Lan dau tiên tôi được may mắn gap toàn bộ đại biếu của 
những người dang làm viéc trong công ty lớn này, nhân vién, quản 
ly va các vi lãnh dao. Tôi thật sự rất xúc động khi được ở đây, tôi sẽ 
ghi nhớ cuộc gap gó này suốt đời. Ví thử cuộc gặp này xảy ra cách 
đây hai tuần thì tôi da đứng ở đây như mot người xa lạ đối voi hau 
hết các bạn, tôi chỉ có thể nhận ra môt vai sương mat. Nhưng tuân 
trước, tôi may man được đi thăm tất cả các trại trong vùng than 
phía Nam, thăm gia đình va nói chuyện riéng voi moi người, gap 
nhiều người thân, uợ соп các bạn, nên gió chúng ta sặp nhau trong 
tình thân hữu. Và chính nhờ sự thân ái đó ma tôi vui mitng duoc 
thảo luận voi các bạn v quyền lợi chung của cả đôi bên. Tôi hiện 
điện noi đây, trong cuộc hop của các thành viên cong ty va đại điện 
công nhân, chính là nhờ lòng tử tế cua các ban. Tôi khong có cái 
may thắn được thuộc vào nhóm nào kë trên, nhưng tôi muón được 
liên kết mật thiết cùng các ban, bởi theo một nghia nào đó, tôi vita 


197 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


đại điện cho ban lãnh dao vita đại điện cho những lợi ích của tất cả 
các bạn... ”. 


Chẳng phải đây là một minh chứng tuyệt vời cho nghệ 
thuật biến thù thành bạn hay sao? Giả sử Rockefeller theo một 
cách tiếp cận khác, tranh luận gay gắt với các thợ mỏ, chỉ rõ việc 
làm sai trái của họ, hẳn lòng căm thù và xung đột càng tăng 
thêm nữa. 

Nếu trái tim một người nhức nhối vì bất bình hay ác cảm 
với bạn thì dù bạn có viện mọi thứ lý lẽ đúng đắn nhất trên đời 
cũng không thể nào khiến người ấy nghe theo. Những ông bố 
hay la гау, những ông chủ hay quát tháo cũng như những ông 
chóng bà vợ hay day nghiến déu can hiểu rõ điều này. 

Và đây là những lời Lincoln đã nói trên một trăm năm 
trước: “Có một câu châm ngôn cổ viết rằng “Một giọt mát ngot 
bắt được nhiều ruổi hơn một thùng nước dang’. Nếu muốn người 
nào đó thuận theo ý mình thì trước hết bạn phải chứng tỏ rằng 
bạn là người bạn chân thành của anh ta. Mật ngọt trong tình 
cảm sẽ chiếm được trái tim và là con đường thênh thang dẫn 
đến lý trí con người”. 


Khi 2.500 nhân viên công ty White Motor đình công đòi 
tăng lương, Robert E. Black, lúc đó là chủ tịch công ty, không hè 
mất bình tĩnh. Ông không kết án hay đe dọa, ngược lại còn khen 
họ về việc “đấu tranh ôn hòa” trên các báo chí ở Cleveland. Thấy 
những người đình công không có việc gì làm, ông mua cho họ 
hai tá gậy đánh bóng chày và găng tay để họ chơi bóng trên 


DALE CARNEGIE 198 


DAC NHÂN ТАМ 


những khoảnh đất trống, ông cũng dành một khu cho những 
người thích chơi bowling. 


Thái độ thân thiện này của ông Black đã lan truyền sang 
những người đình công. Họ tìm các dụng cụ rồi bắt đầu làm vệ 
sinh xung quanh nhà máy. Bạn hãy tưởng tượng cảnh những 
người đình công dọn đẹp sân bãi nhà máy sạch sẽ trong khi vẫn 
đấu tranh đòi tăng lương. Quả là một sự kiện chưa từng thấy 
trong lịch sử dày bão tố của những cuộc tranh chấp lao động ở 
Mỹ. Cuộc đình công này kết thúc sau một tuần lễ trong thỏa 
thuận ôn hòa, không gây ác cảm hay khó chịu lớn nào cho cả 
đôi bên. 

Có thể bạn chưa bao giờ bị gọi đến để giải quyết một vụ 
đình công hay nói chuyện với một hội dong. Nhưng nếu ban 
muốn được giảm tiên thuê nhà thì thai độ tiếp cận thân mật có 
thể giúp được bạn không? 


O. L. Straub, một kỹ sư, muốn được giảm tiền thuê nhà 
dầu anh cũng biết rằng chủ nhà là một người rất cứng rắn. 
Straub kể với lớp học: “Tôi tiết thư cho ông ta, báo rằng tôi sẽ trả 
phòng ngay khi hết hạn hợp dong. Sự thực là tôi muon ở lại néu như 
tiền thuê được giảm. Nhưng tình hình xem ra tuyệt vong. Những 
nguoi thuê nhà khác đều đã thử nhưng đều thất bại. Tôi nghĩ, minh 
dang hoc иё cách đối nhân xử thế, sao lại không thử voi ông ta xem 
sao. Ông ta và người thư ký riêng đến gap tôi ngay khi уйа nhận được 
thư. Tôi đón ông ta từ ngoài của voi lời chao than mật va thái độ day 
thiện chí. Tôi bắt đầu bằng cách khen ngoi căn phòng của ông, khen 


199 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


ông khéo bảo quản ngôi nhà. Điều đó hoàn toàn là thực long. Và tôi 
tỏ ý tiếc ré vi còn muon ở lại môt năm nia, nhưng lại khong du kha 
năng. Rõ ràng ông ta chưa bao gió duoc môt nguoi thuê nhà tiếp don 
như uậy. Ông không biết trả lời như thế nào. Sau đó, ông bắt đầu kể 
cho tôi nghe uë những khó khăn của minh. Những người thuê nhà 
than phiền. Một người đã tiết cho ông mudi bốn lá thu. Vài người da 
chỉ trích ông rất nàng nè. Một người khác đòi hủy hợp dong nếu như 
ông không cấm được người thuê ở tang trên ngáy như sấm khi ngủ. 
“Thực là dé chịu khi có duoc một nguoi thuê nhà hài lòng như ông”. 
Và sau đó, khong doi tôi yêu cau, ông dé nghị giam bớt tiền thuê một 
ít. Tôi muón giảm hơn nita nên nêu lên số tiền mà tôi có thể trả va 
ông vui vé chấp nhận. Lúc bước ra, ông còn quay lại hỏi: “Ông có 
can tôi cho trang trí lai căn phòng không?”. 


Nếu tôi hành động như những người khác thì chắc chắn tôi 
cũng da thất bại như họ. Chính cách tiếp cận thân thiện đã giúp tôi 
đạt được kết quả cờn hơn cả những gà tôi mong đợi”. 


Một học viên khác là Gerald H. Winn thuộc bang New 
Hampshire cũng đã đạt được một thỏa thuận tốt đẹp khi sử 
dụng lối tiếp cận này. Ngôi nhà ông mới vừa xây bị nước mưa 
làm ngập chân móng, gây nứt nên, hỏng lò sưởi, v.v. Chi phí 
sửa chữa phải hơn hai ngàn đô-la. Lỗi là do chủ khu đất không 
lắp đặt hệ thống thoát nước mưa. 


Thế là Winn đến thăm ông chủ đất, không hề giận dữ, 
trách móc hay than phiên gì. Winn bắt đầu hỏi thăm về chuyến 
đi nghỉ gan đây của ông chủ đất ở mién Tây Ấn. Cuối cùng, đến 


DALE CARNEGIE 200 


DAC NHÂN ТАМ 


lúc thuận lợi, ông mới nói về sự cố “nhỏ” của mình. Ông chủ 
đất hứa ngay sẽ đóng góp phân nào phí tón. Nhưng vài ngày 
sau, khi xuống tận khu đất nhà Winn xem xét, ông ta nhận đèn 
bù mọi thiệt hại và cho lắp đặt hệ thống thoát nước. Nếu Winn 
không mở dau bang thái độ than mật thì chắc gì người chủ đất 
đã chịu hết trách nhiệm mặc dù đó là lỗi của ông ta. 


Cách đây nhiều năm, khi còn là một cậu bé đi chân đất 
xuyên qua các cánh rừng để đến một trường học nông thôn 
miên tây bắc Missouri, tôi đã được đọc một truyện ngụ ngôn ve 
mặt trời và gió. Hai bên tranh cãi nhau xem bên nào mạnh hơn. 
Gió nói: “Tôi sẽ chứng minh tôi manh hơn. Ông có thấy cụ già đằng 
kia không? Tôi đánh cuộc sẽ lam ong cụ coi áo khoác của minh ra 
nhanh hơn ông”. Mặt trời ап mình sau một đám mây để gió 
chứng tỏ uy quyên của mình. Gió đã thói mạnh gan như thành 
một cơn bão. Nhưng gió càng thổi mạnh bao nhiêu thì cụ già lại 
càng giữ chặt chiếc áo khoác của mình bấy nhiêu. Cuối cùng, gió 
lặng đi và chịu thua. Khi đó mat trời rời khỏi những dam may, 
dịu dàng tỏa những tia nắng óng ánh xuống mặt đất. Bỗng chốc 
trán cụ gia lam tấm mỏ hôi, rôi cụ chau may và cởi áo khoác ra. 
Mat trời đã cho gió một bài học, rằng đề nghị nhẹ nhàng bao giờ 
cũng mang lại hiệu quả cao hơn sự ép buộc bằng vũ lực. 


Aesop, một nô lệ Hy Lạp sống dưới triều đại Croesus, đã 
viết ra những câu chuyện ngụ ngôn bất tử sáu trăm năm trước 
Công nguyên. Nhưng cho đến ngày nay, những gì ông đã trải 
nghiệm và giảng giải về ban chất con người vẫn mai là chân lý. 
Mặt trời có thể khiến cho bạn cởi chiếc áo khoác của mình 


201 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


nhanh chóng hon gió. Thái dó diu dàng, thân thiện và những lời 
khen ngợi chân thành có thể khiến người ta thay đối ý kiến dễ 
dàng hơn là gây căng thẳng, khó chịu. 

Một lan nữa, ban hãy ghi nhớ câu nói của Lincoln: “Một 
giot mat ngot bat duoc nhiều тиді hon là mot thùng trước đắng”. 


* Long nhn ai va loi ting xu nhe nhàng là biếu biện cua 
một tam hon cao thuong. 
- R. Tagore 


* Su chin chan bat dau khi ban biết quan tam đến nguoi 


khác nhiéu hon quan tam đến ban than minh. 
- John MacNoughton 


NGUYEN TAC 13: 


LUON BAT ĐẦU BANG MOT THÁI DO 
THAN THIEN. 


DALE CARNEGIE 202 


14 


BÍ QUYẾT CUA 
SOCRATES 


К nói chuyện với mọi người, ban không nên bat dau 
bằng những điểm khác biệt. Ngược lại, chúng ta có thể bắt đầu 
bằng cách nhấn mạnh những điểm mà hai bên đều đỏng ý. Nếu 
như có thể, bạn sẽ tiếp tục nhấn mạnh rằng cả hai đều phấn đấu 
cho cùng một mục đích, sự khác nhau duy nhất giữa hai người 
chi là về mặt phương pháp mà thôi. Cau trả lời “Dong ý“ ngay 
từ dau sẽ tốt hơn rất nhiều. 


Theo giáo sư Overstreet, tiếng “Không” là một trở ngại khó 
vượt qua. Khi ban đã nói “Khong” thì tất ca niềm kiêu hanh cá 


203 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


nhân đòi hỏi bạn phải nhất trí với chính mình. Sau đó, dù có 
nhận ra câu trả lời “Khong” là bất ón thi lòng kiêu hanh vốn có 
của bạn cũng không cho phép bạn thay đổi. Một khi đã nói điều 
gi, bạn cam thấy mình có bổn phận phải bám lấy điều đó và 
bảo vệ nó bằng được. Do đó, сап phải để cho người ta đồng ý 
với bạn ngay từ đầu. Dó là điều hết sức quan trọng. 

Câu trả lời “Dong у” ngay từ đầu của một người sẽ khiến 
cho quá trình suy nghĩ và quyết định của người ấy đi theo hướng 
đồng tình. Nó cũng giống như sự vận động của một hòn bi. Khi 
bị đẩy đi theo một hướng, nó сап một lực tác động đủ mạnh 
mới có thể đổi hướng, và phải cần một lực lớn hơn nhiều để nó 
lăn theo chiều ngược lại. Khi một người đã thực sự nói “Không” 
thì toàn bộ các giác quan, hệ thân kinh, cơ bắp của người ấy đều 
tập trung trong tâm thế từ chối. Trái lại, khi một người nói “Có” 
thì từng tế bào trong cơ thể người đó giãn ra trong trạng thái sẵn 
sàng tiếp nhận. Do đó, nếu ngay từ đầu chúng ta tranh thủ được 
nhiều tiếng “Có” là ta đã mở rộng con đường cho việc tiếp nhận 
dë nghị sau cùng - mục đích của chúng ta. 


Bí quyết khai thác lời đáp “Đông y” đã giúp cho James Eberson, 
một nhân viên tín dụng, giữ được cho ngân hàng Greenwich Sav- 
ings ở New York một khách hàng rất có tiềm năng. Anh kể: 

“Người khách ấy bước uào để mở một tài khoản. Tôi đã chỉ cho 
anh ta cách thúc điền một số thông tin cá nhân uào các giấy tờ. 
Nhung anh ta lại từ chối trả lời vai câu hỏi. Nếu nhu trước day thi 
toi da bảo anh ta rang, nếu anh không chịu cung cấp thong tin day 


DALE CARNEGIE 204 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


đủ thi tôi khong thể nhận tiền của anh. Thật xấu hồ vi tôi da từng lam 
quá nhiều viéc như thế. Tôi lại con cam thấy khoan khoái vi da chứng 
tỏ cho người ta thấy ai là chủ, không thể coi thường những quy định 
của ngân hàng. Lë ra tôi phải hiểu khách hang moi là người có quyền 
doi hoi duoc tôn trong va duoc đón tiếp niềm nở. Nhưng sáng hôm do, 
sau khi da học những nguyên tắc vàng trong đối nhân xử thế cua Dale 
Carnegte, tôi quyết định phải cư xử khôn ngoan hơn. Tôi tự dặn mình 
khong nói v điều ngân hàng muon mà nói vè điều người khách 
muon. Quan trong hơn hết, tôi phải khiến anh ta noi “Vang” ngay từ 
dau. Thế là tôi bảo anh ta rằng, thông tin ma anh khong chịu cung 
cấp cũng không can thiết lắm. 


Tuy nhiên, tôi nói thêm rằng: “Giả như chẳng may ông có bề 
gi, ông có muón ngân hàng trao số tiền trên tài khoản của ông cho 
người thừa kế của mình theo pháp luật không? ”. 


“Vâng, đĩ nhiên là có.” - Anh ta đáp. 


“Vậy ông nghĩ có nên cho chúng tôi biết tên của người ho hang 
sân nhất để trong trường hợp đó chúng tôi có thể thực hiện những 
nguyên vong của ông mà không lam lan va cham trễ không?” 

Anh ta lại nói: “Vâng”. 

Thái độ của người khách diu дї và bắt đầu thay đổi khi hiểu 
rang chúng tôi yêu cau thong tin này không phải vi lợi ích của chúng 
tôi mà là phục vu lợi ích cho anh ta. Thế là người khách hang trẻ tuổi 
ấy không những cho tôi toàn bộ thong tin vè chính minh mà con mó 
một tài khoản ủy thác cho me minh đứng tên thụ hưởng va vui ve trả 
lời tất cả moi câu hỏi liên quan đến người me yêu quý của anh.” 


205 DALE CARNEGIE 


How To WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Joseph Allison, một đại diện bán hàng cho Công ty Điện 
Westinghouse, kể lại câu chuyện sau: 


“Công ty của chúng tôi rất muón bán hàng qua một kỹ sư 
trưởng của một công ty trong khu vuc. Suốt mudi năm, người tiền 
nhiệm của tôi đã liên tục đến nhà ông nhưng không thu được kết 
quả nào. Khi chịu trách nhiệm khu vuc này, tôi lại mát ba năm 
thường xuyên đến nha ong ta nhưng van không tim được một don 
đặt hàng. Cuối cùng, sau тиді ba năm thăm viếng, chúng tôi moi 
bán được cho ông vai cái тау. Nếu nhu moi việc tốt dep thì tiếp 
theo sẽ là don đặt hàng mấy trăm cái nữa. Tôi biết тау của chúng 
tôi rất tốt nên ba tuần sau tôi đến gap ông voi thái độ rất hứng khởi 
va tự tin. 

Ông ky sư trưởng đón tôi voi lời chào hỏi khó chịu: “Ong Allison, 
tôi không thể mua máy của ông nữa”. 

Tôi ngac nhiên hoi: “Thưa ông, ông có thể cho toi biết nguyén 
nhân tại sao không ạ?”. Ông ky sư trả lời: “Máy của ông quá nóng. 
Khong thé đặt tay vao được”. 

Tôi biết cãi lý khong ăn thua gi. Tôi đã thử cách lam nay quá lâu 
roi. Cho nên toi nghi đến việc tim câu trả lời “Vâng, uâns”. 

Tôi nói: “Đúng roi, ông Smith. Tôi hoàn toàn dong ý voi ông. 
Nếu như máy chạy quá nóng thì không nên mua. Ông can loại máy 
hoạt động không được sinh nhiệt quá tiêu chuẩn cho phép của Hiệp 
hội Chế tạo Thiết bị điện Quốc gia phải không?”. 


Dĩ nhiên là tôi da có được tiếng “Vâng” dau tiên. 


DALE CARNEGIE 206 


DAC NHÂN TÂM 


“Có phải Hoi quy định máy không được sinh nhiệt cao hơn 
nhiệt độ phòng quá 34 độ?” 

“Đúng”, ông ta dong ý va nói thêm: “Điều đó hoàn toàn đúng. 
Nhung các máy của ông lại nóng hơn nhiều”. 

Tôi không cãi ly voi ong ta. Tôi chỉ nói: “Thưa ông, nhiệt độ cua 
phòng máy là bao nhiêu? ”. 

“Khoảng 35 độ. 


“Vậy, пёи nhiệt độ phòng máy là 35, công thêm 34 độ nữa thì 
sẽ thành 69 độ. Tay ông dat vào noi trước nóng 69 độ thì có phải là 
sân nhu bị bỏng không?” 


Ông lại phải nói “Vâng”. 

“Nếu vay ông đừng dat tay lên máy nua có phải tốt hơn không?” 

Ông ta chấp nhận: “Phải, ông nói phải”. Chúng tôi tiếp tục trò 
chuyện một lát. Sau đó ông goi thu ký vào để ghi cho tôi môt don đặt 
hàng 35.000 ảô-la cho tháng tới. 

Tôi đã mất nhiều năm trời va phí tón hàng ngàn đô-la để hiểu 
ra rang, cãi co chang ích gi. Nhìn sự viéc theo quan điểm người khác 
va khiến cho họ noi “Vâng, dong ý” sẽ có lợi hơn nhiều. ” 


Socrates là một trong những nhà triết học vĩ đại nhất thế 
giới. Ông đã làm được một điều mà nhân loại chẳng mấy người 
làm được: đó là thay đối hoàn toàn lối suy nghĩ của con người. 
Cho đến ngày nay, hai mươi bốn thế kỷ sau khi ông mất, ông 
vẫn được tôn vinh là một trong những nhà hùng biện khôn 
ngoan nhất từng ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn thế giới. 


207 DALE CARNEGIE 


How To WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Phương pháp cua ông như thế nào? Toàn bo ky nang của 
ông, ngày nay gọi là “Phương pháp Socrates”, chỉ là dựa vào việc 
khai thác câu trả lời “Vâng, vâng”. Ông thường hỏi những câu 
mà người đối diện buộc phải tán thành. Roi ông tiếp tục dẫn dắt 
họ đi từ thừa nhận này đến thừa nhận khác, cho đến khi cuối 
cùng họ “tự nguyện đỏng y” theo ý kiến mà họ đã bác bỏ kịch 
liệt trước đó vài phút. 

Lan sau, nếu chúng ta có ý định bảo ai đó là sai, hãy nhớ 
đến Socrates va hãy lựa chọn để mở dau bằng một câu hỏi nhẹ 
nhàng có thể đem đến câu trả lời “Vâng”. Người Trung Hoa có 
một câu nói rất khôn ngoan lưu truyền từ bao đời nay ở phương 
Đông: “Ат bước nhẹ nhàng thì sẽ đi được xa”. 


* Chia khóa quý nbát la chiếc chia khóa có thé mo long 
nguot. Hay luôn thú rang: sự diu dang va thin ái có súc manh 
hon vu luc va gian йй. 


NGUYEN TAC 14: 


HOI NHUNG CAU KHIEN NGUOI 
KHAC DAP “VANG” TUC THI. 


DALE CARNEGIE 208 


15 


КНОМ МСОАМ KHI САР 
DOI DAU 


N ói quá nhiều vè mình là thói quen của hau hết moi 
người khi tìm cách thuyết phục người khác theo cách suy nghĩ 
của mình. Bạn nên để người khác được dịp trình bày quan điểm 
của họ. Phan lớn họ biết nhiều về công việc và vấn dé của ho 
hơn bạn. Bạn chỉ nên hỏi và lắng nghe những câu trả lời của 
họ. Người ta tin bạn không phải vì bạn nói nhiều mà vì bạn biết 
lắng nghe. Và, sự chín chắn bat dau khi bạn biết quan tâm đến 
những vấn đề của người khác hơn là quan tâm đến những rắc 
rối của bản thân mình. 


209 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Nếu không tán thành ai đó thì có thể bạn lại có khuynh 
hướng ngắt lời họ. Bạn cũng đừng nên làm thế. Không ai chú ý 
đến bạn khi họ hãy còn nhiều điều cần phải nói. Bạn nên kiên 
nhàn lắng nghe với một thái độ quan tâm và khuyến khích họ 
chia sẻ hết mọi suy nghĩ của mình. Những người có khả năng 
hùng biện không có nhiều nhưng hiếm hơn nữa là những ai 
biết im lặng đúng lúc và hiếm hoi vô cùng là những người biết 
nhường lời cho người khác. Điều quan trọng nhất của mọi cuộc 
trò chuyện là để người khác bộc lộ mình. Sau khi bày tỏ những 
quan tâm của mình, người đối thoại sẽ hai lòng vè bản thân và 
kiến thức của họ, và tự nhiên họ sẽ lắng nghe chúng ta. 


Phương cách này có lợi trong kinh doanh không? Tôi tin 
chắc là có và thực tế đã chứng minh niềm tin của tôi là có cơ sở. 
Ví dụ như câu chuyện của một đại diện công ty sản xuất dưới đây: 

Một trong những nhà sản xuất xe hơi lớn nhất nước Mỹ 
đang chọn nhà cung cấp nệm ghế xe trong một năm. Ba hãng 
lớn đã đưa hàng mẫu tới. Ngoài việc tự xem xét cần thận số hàng 
mẫu, hội dóng thẩm định của công ty còn mời đại diện mỗi nhà 
cung cấp đến thuyết minh về sản phẩm của mình. Đó là cơ hội 
cuối cùng quyết định ai sẽ giành được hop dong. Đại diện của 
một hãng sản xuất được mời đến trình bày sản phẩm nhưng 
không may đang bị viêm thanh quản nặng. Ông kể: “Đến lượt 
mình, tôi được đưa vào một phòng rong, ở đó có ky sư dệt, chuyên 
viên giám định, giám đốc kinh doanh va chủ tịch hội dong quản trị 
công ty. Tất cả ngôi quanh một cái bàn lớn. Tôi đứng lên cố gang hết 
súc để nói nhưng khong thể phát ra duoc tiếng gi ngoài âm thanh 


DALE CARNEGIE 210 


DAC NHÂN ТАМ 


khan đặc. Tôi đành phải viét trên một tờ giấy: “Thưa các vi! Tôi rất 
xin lỗi. Hôm nay tôi bị mát giong. Tôi không thé nói duoc”. 

Ông chủ tịch nói: “Vậy thì tôi sẽ nói hộ ong”. Rồi ông trình bày 
các hàng máu của tôi và khen những điểm tốt của chúng. Một cuộc 
thảo luận ъё các uu điểm của những тди hang пд та sôi nói giữa các 
thành viên trong cuộc hop ma chính vi chủ tịch đóng vai đại điện 
công ty chúng tôi. Tôi chỉ mim cười, gat dau va làm một vai cử chỉ 
đơn giản. 

Kết quả của cuộc hội nghị hiếm có này là tôi nhận một hợp 
đông lên đến 1.600.000 đô-la. Can nhấn manh rằng đây là don dat 
hàng lớn nhất từ xưa đến nay mà tôi có được. Lë ra tôi đã mát hợp 
dong này niếu nhu tôi không mất giong, bởi vi tôi hoàn toàn lam lan 
vè cách thúc giới thiệu hàng. Thế là ngẫu nhiên tôi phát hiện rang, 
đôi khi để nsười khác nói lại có lợi hơn nhiều”. 

Đối với gia đình, quy tắc này cũng có những tác dụng 
tương tự. 


Quan hệ của bà Barbara Wilson và cô con gái Laurie ngày 
một tệ đi nhanh chóng. Laurie trước đây vốn là một cô bé điềm 
đạm, ân can, nay bỗng dưng trở nên ngõ nghịch, lì lom va hay 
chống đối. Bà Wilson đã dùng mọi phương cách thuyết phục, đe 
doa và trừng phạt cô nhưng đều không có kết quả. Bà kể lại 
trong một buổi học của chúng tôi: 


“Một hôm Laurie di thăm cô bạn của minh bất chấp sự ngăn 
cấm của tôi. Khi nó quay vè, tôi định mang nó nhu hàng trăm lan 
trước, nhưng tôi không con hơi súc để làm thế nữa. Tôi chỉ nhìn nó 


211 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


va buon bá noi: “Laurie nay, tại sao, tại sao соп lại làm thé hả соп?". 
Laurie nhận ra tình cảm của tôi và điềm nhiên hỏi lại: “Thưa mẹ, có 
thực sự là me muon biết khong?”. Tôi gat dau va Laurie bắt dau tam 
su voi tôi. Lúc dau, cơn bé con ngàn ngai nhưng sau đó nó noi hết 
những suy nghi cua minh. Tôi chưa bao giờ thục su lang nghe cháu. 
Lúc nào tôi cũng bao nó phải làm cái này hay không được làm cái kia. 
Khi cháu muón kể tôi nghe uë những suy nghi, tình cảm của mình thì 
tôi lại ngắt lời nó bằng những mệnh lệnh khác. Tôi thục sự không 
hiểu rằng con cái can duoc động viên khích lệ hơn là ra ménh lệnh 
va bắt chúng phải tuân theo. Lắng nghe cháu noi, tôi bắt đầu hiếu ra 
rang cháu rất can đến tôi, nhưng không phải như một bà me luôn to 
ué quyền uy trước giờ, mà như mét người bạn để nó có thể tâm tình, 
một nơi để thổ lộ tất cả những suy nghi của tuổi mói lớn. Thế mà tôi 
chỉ nói va nói liên tục trong khi lẽ ra phải lắng nghe. Từ ngày ấy, tôi 
để cháu nói moi chuyện nó тибп. Nó kể tôi nghe những điều no dang 
trăn trở, những chuyện dang dién ra trong tâm tu của nó. Sự đồng 
cam, chia sẻ thực sự xuất hiện va moi quan hệ của chúng tôi đã tốt 
hơn hẳn. Laurie trở lại là cô bé dễ thương của tôi ngày nào”. 


Một quảng cáo lớn xuất hiện trên trang tài chính của một 
tờ báo ở New York: Cân người có khả năng và kinh nghiệm tài 
chính. Charles Т. Cubellis nộp đơn ứng tuyển. Vài ngày sau, có 
thư mời anh đến phỏng vấn. Trước khi đến, Charles T. Cubellis 
bỏ ra nhiều giờ để tìm kiếm moi thông tin vè người da dựng lên 
cơ nghiệp đó. 

Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với ông chủ ấy, anh nói: 
“Tôi sẽ rat vinh du néu duoc hợp tác voi mot tổ chúc có những người 


DALE CARNEGIE 212 


ĐÁC NHÂN TÂM 


như ong. Tôi rất nsưỡng mó khi được biết rang cách đây hai muoi tám 
năm ong da bat dau sự nghiệp khi không có gi hết ngoài môt van 
phòng nhỏ va mot nguoi thu ky. Có phải thế khong thưa ông?”. 


Hàu hết mọi người thành công đều muốn nhắc lại những 
ngày khởi nghiệp gian khổ trước đây của mình. Người chủ 
doanh nghiệp này cũng không ngoại lệ. Ông kể rằng mình đã 
đấu tranh để vượt qua những khó khăn và thất bại như thế nào, 
làm việc một ngày đến mười sáu giờ, kể cả chủ nhật và ngày 
nghỉ ra sao và kết quả là ông đã vượt qua mọi thử thách để giờ 
đây những nhà quản trị quan trọng nhất ở Wall Street cũng phải 
đến hỏi ý kiến ông. Ông tự hào vẻ những thành tích phi thường 
của mình và tỏ ra rất hứng khởi khi có dịp được nhắc lại. Cuối 
cùng, ông hỏi Cubellis ngắn gọn vẻ kinh nghiệm của anh, sau 
đó gọi một trong những phó giám đốc của ông vào và nói: “Tôi 
nghi rằng đây chính là người mà chúng ta dang tìm”. 

Charles T. Cubellis đã chịu khó tìm hiểu thành tích của 
ông chủ tương lai của mình và khuyến khích ông ấy bộc bạch 
chuyện đời mình. Chính vì vậy Cubellis đã tạo nên một ấn 
tượng rất hiệu quả. 

La Rochefoucauld, một triết gia Pháp, nói: “Muốn có kẻ thù thì 
hay tự dë cao minh, còn muốn có bạn thì hãy đặt mình thấp hơn ho”. 

“Thua ta thì khinh, hơn ta thì ghét”. Đố ky là một trong 
những tính xấu của con người, nó luôn tiềm ап và chực chờ sinh 
sôi nảy nở. Có lẽ, chẳng ai trong chúng ta muốn tạo môi trường 
cho nó phát triển. 


213 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


* Cac nha hùng bién bao gio cüng biếm có. Nhung hiém 
hon nia là nhing nguoi biét іт lang dung lic va càng quý hon 
la nhing ai biết nhuong lời cho ké khác. 

- M. F. Sovado 


* Kẻ nao muon lb dao moi nguoi, bày biết ding dang 


sau va phung su moi nguoi. 
- Sainimarc 


* To ra hon nguoi, nguoi sẽ thành ké thù của ta. Biết 
nhuong nguoi, nguoi sẽ tro thành ban ta. 
- La Rochefoucauld 


NGUYÊN ТАС 15: 
DE NGƯỜI KHÁC CẢM THAY HO 


LÀ NGƯỜI LAM CHU CUOC 
NOI CHUYEN. 


DALE CARNEGIE 214 


16 


DE NHẬN ĐƯỢC SU HỢP 
TÁC CAO NHẤT 


С» phải bạn tin vào sáng kiến của chính mình hơn 
những sáng kiến người khác mang đến tặng bạn? Nếu quả đúng 
như thế thì việc buộc người khác chấp nhận ý kiến của mình sẽ 
là một sai lầm nghiêm trọng của bạn. Tốt hơn là đưa ra một vài 
gợi ý và để người khác tự đưa ra quan điểm của họ. 


Adolph Selz ở Philadelphia, quản lý bán hàng tại một 
phòng trưng bày ó tô muốn khơi dậy tinh thần làm việc của các 
nhân viên đang chán пап và rệu rã, bèn triệu tập một cuộc họp 


215 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


và yêu cau họ nêu lên một cách trung thực và chính xác những 
gì họ mong đợi ở ông. Vừa lắng nghe họ, ông vừa viết những ý 
kiến ấy lên bảng. Sau đó, ông cam kết: “Tôi sẽ cố gắng đáp ứng mọi 
điều mà các bạn mong đợi ở tôi. Nhưng để đáp lại, xin hỏi tôi có thể 
mons đợi điều sì ở các bạn?”. Câu trà lời đến với ông rất nhanh: 
lòng trung thực, sự chân thành, sự sáng tạo, tinh than lạc quan, 
đông đội, biết quý thời gian, tận dụng hiệu quả tám giờ làm việc 
mỗi ngày, lòng nhiệt huyết... Cuộc họp kết thúc với một tinh 
thân mới, một cảm hứng mới. Và ngay sau đó, doanh số đã tăng 
lên không ngờ. Ông Selz nói: “Họ quyết tâm giữ đúng những gi họ 
tự nguyén cam kết, làm tiệc voi tinh than cao nhất, con tôi chỉ viéc 
lo hoàn thành trách nhiệm ъй lời húa của minh”. 


Trong chính trị, nguyên tắc này cũng rất hiệu quả. 
Theodore Roosevelt khi còn làm thống đốc bang New York đã 
ứng dụng nguyên tắc này rất linh hoạt. Mỗi khi сап đề cử một 
chính trị gia vào một vị trí quan trọng trong chính quyên của 
ông, Roosevelt thường mời lãnh đạo của các đảng phái đối lập 
đến văn phòng ông để hỏi ý kiến. Ông cho phép họ đẻ cử một 
đảng viên kỳ cựu của họ để có thêm thế lực trong chính phủ. 
Thực ra trong đầu ông đã có ý chọn người nào rói nhưng ông 
không tiết lộ. Khi họ đề cử không đúng người ấy, ông thường 
bác bỏ với lý do rằng dân chúng không ủng hộ chính trị gia đó, 
nếu dë cử là thất sách. Họ đưa ra một nhân vật khác. Ông cũng 
nhẹ nhàng tìm cách bác bỏ với lý do rằng người ấy sẽ không 
đáp ứng mong đợi của dân chúng, nên chăng mọi người sẽ tìm 
một người tài năng và đủ tư cách hơn. Lân thứ ba họ đề cử một 


DALE CARNEGIE 216 


DAC NHÂN TÂM 


người tốt hơn nhưng vẫn chưa đúng ý ông. Ông cám ơn và yêu 
câu họ cố gắng thêm một lần cuối. Và lần này họ tiến cử đúng 
người ông đã dự định từ dau. Di nhiên là ông hoàn toàn hai 
lòng rồi nói lời cảm ơn họ đã giúp ông tìm được nhân tài có ích 
cho đất nước. Lãnh đạo các đảng phái thì hoan М và rất hài lòng 
vì được Thống đốc tôn trọng ý kiến. Và, điều quan trọng nhất là 
ho sẽ không hé có ý do chống đối người mà chính ho đã đề cử. 
Một người bán xe hơi cũ cũng đã rất thành công với 
nguyên tắc này. Khi tìm được chiếc xe phù hợp với yêu cầu của 
một khách hàng nào đó, ông gọi điện đến nhà mời khách đến 
xem. Khi khách hàng đến, người bán xe nói: “Tôi biết ông rất sành 
vè xe hơi. Ông vui lòng kiểm tra chiếc xe này giùm tôi xem giá bao 
nhiêu thì mua được”. Khách hàng vui vé lái thử một vòng, tâm đắc 
với chiếc xe va trở vè tuyên bố: “Nếu người ta bán chiếc xe nay voi 
giá 5.000 4д-1а thì anh nên mua ngay. Giá đó có thể kiếm lời duoc”. 
Khi đó người bán hàng nói: “Nếu tôi mua được giá đó và để lại cho 
ông đúng giá như vay, ông có тиа khéng?”. Người khách sốt sang: 
“Được! Nếu vay thì hay quát Tôi sẽ mua”. Thế là chiếc xe đã bán 
được ngay vì chính khách hàng đã tự ra giá và chấp thuận giá. 


Trường hợp khác, Eugene Wesson đã bỏ mất hàng ngàn 
đô-la trước khi học được chân lý này. Ông Wesson chuyên vẽ 
mau thiết kế hàng dệt may. Suốt ba năm trời, mỗi tuần một lan 
mang phác thảo đến chào nhưng chưa bao giờ ông bán được gì 
cho một nhà thời trang nổi tiếng nhất New York. Sau hơn 150 
lan thất bại, ông Wesson hiểu điều dau tiên là can phải làm cho 
khách hàng hài lòng. Thế là ông bắt đầu nghiên cứu cách ảnh 


217 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


hưởng tới hành vi con người để giúp mình phát triển những 
sáng kiến mới trong giao tiếp và các mối quan hệ. 

Sau đó ông quyết định thực hiện cách tiếp cận mới. Tay 
cam sáu mau phác thao, ông đến gặp lại nhà sản xuất thời trang 
ấy: “Nếu nhu ong không phiền, xin làm ơn giúp tôi một viéc. Đây là 
vai mau phác thảo cua toi. Xin ông vui long cho ý kiến xem chúng tôi 
có thể hoàn chỉnh ching theo cách nào để ông có thể sử dung được?”. 
Ông ta nhìn các phác thảo một lát rồi nói: “Xin hãy để nó lại đây 
vai ngày roi quay lại gap tôi sau, ông Wesson”. 

Ba ngày sau Wesson quay lại, nhận được những gợi ý của 
ông ấy, mang các phác thảo về xưởng của mình và hoàn tất đúng 
theo ý kiến của người mua. Kết quả là tất cả đều được chấp nhận. 


Sau đó, nhà sản xuất thời trang còn đặt thêm hàng chục 
phác thảo khác của ông Wesson. “Khi ấy thì tôi hiếu tại sao bao 
năm trời nay toi khong thé bán hang cho ông ta duoc”, ông Wesson 
nói, “Toi da ép ông ta mua cái ma tôi cho rằng ông ta phải mua. Việc 
thay đối cách tiếp can van dé bang cách hỏi ý kiến ông ta trước khi 
hoàn tất mau thiết kế da khiến cho ông ta cảm thấy chính minh tao 
ra các thiết kế đó. Và đúng thế that! Tôi khong can phải bán cho ông 
ta. Chính ông ta muón mua nhttng-mau-phdac-thdo-cua-minh". 


Một nhân viên bán máy X-quang đã sử dụng nguyên tắc 
này để bán thiết bị cho một trong những bệnh viện lớn nhất ở 
Brooklyn. Bệnh viện này đang được mở rộng và cần được trang 
bi một máy X-quang hiện đại nhất. Bác sĩ L., người chịu trách 
nhiệm việc mua máy đã tiếp các đại diện bán máy quang tuyến 


DALE CARNEGIE 218 


DAC NHÂN ТАМ 


X và mỗi người bán đều hết lời khoe khoang vẻ chất lượng hang 
của mình. Tuy vây, có một người bán hàng khôn khéo, hiểu rõ 
bản chất con người hơn những người khác. Ông viết một bức 
thu cho bác sĩ L. như sau: “Công ty chúng tôi vita chế tạo một bộ 
thiết bị quang tuyến moi va lô hang dau tiên vita được xuất xưởng. 
Chúng tôi biết nó có thể chưa hoàn hảo nhất và rất muốn cải tiến để 
có chất lượng tối uu nên rat mong nhận được sự giúp đỡ của môt 
chuyên gia giỏi trong lĩnh vuc này như ông. Nếu như ông có thời gian 
đến xem qua va cho ý kiến can nën cải tiến những điểm gi để có thể 
phục vu tốt nhất cho chuyên ngành của ông thì chúng tôi sẽ uó cùng 
biết on. Vì biết là ông rat bận rôn nên chúng toi sẽ cho xe đến đón ông 
vào bát kỳ lúc nào ông cảm thấy thuận tiện”. 


Bác sĩ L. Кё: “Tôi ngạc nhiên khi nhận duoc Бис thư này. Vừa 
ngạc nhiên lại vra thích thú. Trước đó, chưa bao giò có một nha sản 
xuất máy quang tuyến nào hoi ý kiến của tôi. Điều đó làm cho tôi cam 
thấy minh quan trong. Tuan ấy, tối nào tôi cũng bận, nhưng toi huy 
bỏ một cuộc hẹn ăn tối dë đến xem máy. Càng nghiên cứu kỹ, tôi càng 
nhận thấy chiếc máy rất hop voi yêu cầu chan đoán hình ảnh ở bệnh 
viên của tôi. 

Chưa ai mời, nhưng tôi cảm thấy rất thích thú khi mua thiết bi 
đó cho bệnh viên, bởi vi dó là chủ ý của chính tôi.” 

Một người chủ hó câu cá ở thị trấn xinh đẹp New 
Brunswick, Canada, cũng đã sử dụng kỹ thuật này với tôi một 
cách điêu luyện. Tôi dự định đi câu cá và chèo thuyền ở New 
Brunswick nên đã liên lạc với phòng hướng dẫn du lịch để có 


219 DALE CARNEGIE 


How To WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


thông tin. Ngay lập tức, tôi bị hàng chục lá thư, sách quảng cáo 
và những bản sao giấy chứng nhận từ các hồ câu cá gửi đến quấy 
nhiều. Tôi hoang mang không biết nên chọn lựa ra sao. Vào lúc 
đó, một người chủ hỏ rất khôn ngoan đã gửi cho tôi một lá thư 
trong đó có tên và số điện thoại của nhiều người ở New York đã 
đến chỗ ông với lời gợi ý tôi gọi điện thoại cho họ để tự tìm 
hiểu vé chất lượng phục vụ ở chỗ ông. 

Tôi ngạc nhiên khi thấy có vài cái tên quen thuộc trong 
danh sách này. Tôi gọi điện thoại cho họ và đều nhận được lời 
khen vë nơi đó. Thế là tôi quyết định nhanh chóng, gọi điện 
báo với ông ta thời điểm tôi sẽ đến. 

Những người khác đã tìm cách bán cho tôi cái họ có, chỉ 
một người để tôi tự tìm mua cái tôi thích. Và cách này đã thắng. 


DALE CARNEGIE 220 


DAC NHÂN ТАМ 


* Nước suối va mua nguón sở di Йёи chảy về sóng sau bién 
lón vi sóng va bién dam chip nbón ở vi trí tấp. Thanh nbón 
muon thé biện uy duc cao hon nguoi nên dat minh dưới ho, 
muon tri nang vuot trudc thoi dai thi phai an minh ó phía sau. 
Vi vay, dù vi thé thánh nhan ó trên thién ha cüng khong ai túc 
tối, dù vuot truóc thiên ha cüng khong ai oan hon. 

- Lao Tu 


* Moi nguoi đều thích lam theo ý minh chú khong ai muon 
hành dong theo lời nguoi khác sai bảo. Ai cüng thích được hoi vê 
nhing mong muon, nguyên vong Đà suy nghi cua ho. 


- Dale Carnegie 


NGUYEN TAC 16: 
DE NGUOI KHAC TIN RANG CHINH 


HO MOI LA NGUOI DUA RA Y TUONG 
DAU TIEN. 


221 DALE CARNEGIE 


17 


ĐẶT MÌNH VÀO HOÀN 
CANH NGƯỜI KHÁC 


Ma người có thé sai hoàn toàn nhưng thường thì 
không bao giờ chấp nhận mình sai. Vì vậy, chúng ta đừng nên 
kết án họ bởi điều đó không có tác dụng! Thay vào đó, chúng 
ta có thể tìm cách hiểu họ. Chỉ những con người phi thường, 
khôn ngoan và bao dung mới có thể đi theo con đường này. 

Luôn có nguyên do khiến người ta hành động và suy nghĩ 
như cách mà họ đang sống. Nếu chịu khó tìm hiểu, bạn sẽ nắm 
được chiếc chìa khóa chi phối suy nghĩ, hành động và tính cách 
của người ấy. 


223 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Hãy thành thực tự đặt mình vào hoàn cảnh của người ấy. 
Nếu bạn tự nhủ lòng rằng: “Mình sẽ cảm thấy như thế nào, sẽ phản 
ung thế nào tiếu ở vào hoàn cảnh của người ấy lúc đó?”, ban sẽ tiết 
kiệm được thời gian và tránh được sự bực mình, bởi vì một khi 
đã hiểu được nguyên nhân, bạn sẽ không còn thắc mắc gi vé kết 
quả. Hơn nữa, bạn sẽ có thêm sức mạnh và sự khéo léo trong 
việc giải quyết các vấn dë đó. 

Kenneth M. Goode viết trong quyền Cách biến Người thành 
Vàng (Hou to Turn People Into Gold) như sau: 


“Hãy đừng lại một phút mà suy ngám xem ban quan tâm sâu sắc 
đến việc của minh va thờ o voi moi sự trên thế gian như thé nào. Lúc 
đó ban sẽ hiểu ra rằng moi người cũng đều như thé! Nhu vay là ban 
đã nắm được nën tang duy nhất chắc chắn cho những moi quan hệ xã 
hội, rằng muon thành công phải hiểu duoc quan điểm của nguoi khác.” 


Ông Sam Douglas ở Hempstead, New York, vẫn thường 
trách vợ mình đã dành quá nhiều thời gian để chăm sóc bỏn 
hoa, hết nhổ cỏ lại bón phân nhưng nó chẳng hé đẹp hơn chút 
nào dù bốn năm đã trôi qua. Dĩ nhiên, người vợ bực mình trước 
lời nhận xét này. Và cứ mỗi lần ông đưa ra những nhận xét như 
vậy, buổi tối bình yên của gia đình lại bị phá vỡ. 

Sau khi dự lớp học của chúng tôi, ông Douglas hiểu ra rằng 
mình đã giữ một thái độ thiếu sáng suốt trong bao nhiêu năm. 
Ông không bao giờ nghĩ rằng vợ mình thích làm việc ấy và bà 
thực sự mong mỏi một lời khen vì thái độ chăm chỉ của mình. 
Một ngày no, sau khi ăn trưa, người vợ muốn ra vườn nhổ cỏ và 


DALE CARNEGIE 224 


DAC NHÂN ТАМ 


rủ ông tham gia. Lúc dau ông từ chối, nhưng sau đó nghĩ lại, ông 
theo bà ra vườn và bắt đầu giúp bà nhổ cỏ. Người vợ lộ rõ vẻ vui 
thích. Hai người vừa làm vườn vừa trò chuyện rất thú vị. 


Từ đó, ông thường giúp vợ làm vườn và khen bà đã chăm 
sóc cho các bỏn hoa tươi đẹp, khen bà đã cố gắng khi làm việc 
với một khu vườn hoang sơ. Kết quả là những bông hoa hạnh 
phúc nở rộ trong khu vườn hôn nhân của họ. Chỉ đơn giản vì 
ông đã học được cách nhìn sự việc theo quan điểm của vợ - dù 
vấn đề ấy chỉ liên quan đến cỏ mà thôi. 

Trong quyển Tiếp cận Con người (Getting Through to People), 
Tiến sĩ Gerald S. Nirenberg viết: 


“Muốn dat được sự nhất trí trong giao tiếp, bạn phải xem trọng 
ý kiến cũng như tình cảm của nguoi đối thoại. Hai bên phải biết тд 
mình dang nói vé chu dé gi va sẽ dẫn đến đâu. Hay dat mình vao vi 
trí người nghe xem ban muon nghe gi thì sẽ noi uë điều do. Việc nay 
sẽ khiến cho người nghe dé dang chấp nhận ý kiến cua ban.” 


Tôi rất thích đi dạo hoặc cưỡi ngựa trong khu rừng cạnh 
nhà. Nhưng khu rừng thân thuộc này, đặc biệt là những cây sôi 
mà tôi yêu quý cứ luôn phải làm moi cho những ngọn lửa vô 
tình. Lửa này không phải do những người hút thuốc lá lơ dénh 
mà hâu hết đều do những cậu bé đi dà ngoại đã nấu nướng dưới 
tàng cây dày lá rụng. Đã có nhiều đám cháy lớn đến nói chính 
quyên phải gởi lính cứu hỏa đến trợ giúp. 

Có mot tấm biển ở bìa rừng cảnh báo rằng bất kỳ ai đốt 
lửa đều có thể bị phạt hoặc bị tù, nhưng nó lại được đặt ở nơi 


225 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


rất ít người chú ý. Người phụ trách trông coi khu rừng lại là một 
người tắc trách. Co lan, tôi chạy đến báo cho ông biết một ngọn 
lửa đang lan nhanh trong khu rừng để ông ta báo với cơ quan 
phòng chống cháy rừng, nhưng ông ta ué oai đáp lại rằng hỏa 
hoạn không phải là trách nhiệm của ông và đám cháy cũng 
không nằm trong khu vực do ông quản lý. Thế là nỗi sợ cháy 
rừng cứ ám ảnh tôi. Mỗi khi nhìn thấy bọn trẻ nhóm lửa nấu 
nướng ở đó là tôi cực kỳ lo lắng. Tôi thường chạy đến cảnh cáo, 
doa nat rằng chúng có thể bị tù. Rồi tôi lấy giọng uy quyền ra 
lệnh chúng phải dập tắt lửa. Nếu như chúng không chịu, tôi 
thường dọa bắt nhốt chúng. Tôi chỉ lo trút hết những nỗi bức 
xúc của mình mà không cản biết chúng đang nghĩ gì. 


Kết quả thế nào? Chúng hậm hực vâng lời, nhưng ngay 
sau khi tôi vừa quay đi, chúng lại đốt lửa, thậm chí còn dọa đốt 
cả khu rừng. 

Năm tháng trôi qua, tôi đã có được đôi chút hiểu biết, biết 
cách cư xử tế nhị hơn, biết cảm thông hơn để có thể nhìn sự 
việc theo quan điểm của người khác. Một hôm, khi phát hiện có 
khói từ xa, tôi liền phi ngựa đến và nói: “Các em chơi có vui 
khong? Các em dang nấu gi đấy?... Hoi nhỏ, anh cũng thích đốt lửa 
lắm, mà thục ra thì đến bây gió cũng van còn thích. Nhung các em 
nên biết, đốt lửa trong rừng rất nguy hiểm. Anh biết các em có ý tú 
nhưng các cậu bé khác thì lại không cán thận như thế. Thấy các em 
đốt lửa, họ cũng đốt theo, tôi trước khi ra vè lại không dap lửa, thế là 
lửa lan ra... Nếu nhu không cẩn thận thì sẽ chẳng còn một cây xanh 
nào ở nơi đây nta. Chẳng những thế, các em còn có thể bi kiểm lâm 


DALE CARNEGIE 226 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


bắt gi tì tội đốt lửa. Anh không muốn can thiệp vào cuộc uui của các 
em. Anh rất thích nhìn các em vui đùa nhưng các em nhớ quét hết lá 
khô та xa đống lửa ngay nhé. Ngoài та, trước khi ra uë, các em đừng 
quên lấp thật nhiều đất lên đống lira. Nếu lan sau các em muón đốt 
lửa, các em niên sang phía bên kia doi, ở đó không nguy hiểm. Rất cam 
ơn các em. Chúc các em vui chơi vui vé.” 


Cách nói này tạo hiệu quả khác han! Các cậu bé không 
khó chịu, không tức giận. Các em được giữ thể diện, không bị 
ép phải nghe theo mệnh lệnh mà tự nguyện làm điều mà chúng 
đã biết là nên làm và cũng vì lợi ích của chúng. Cách này tuy 
hơi mất thời gian, nhưng bù lại, nó giúp chúng ta tránh được 
những căng thẳng, xung đột, giảm bớt kẻ thù, giúp cho cuộc 
sống của chúng ta thoải mái hơn. 


Nếu sau khi đọc quyển sách này, bạn chỉ cần nắm được duy 
nhất một điều, đó là biết suy nghĩ theo quan điểm của người 
khác, là ban đã bước lên bậc thang thành công dau tiên trên con 
đường sự nghiệp và đã xây dựng được nên tảng hạnh phúc gia 
đình. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác, nếu bạn cảm thấy 
mình bị tón thương thì người kia cũng khó chịu không kém. 


227 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


* Trong moi moi quan bệ, phải biết bo qua cai tôi cua 
minh và dong cam voi nguoi khác để suy Xét moi viéc. 


* Мис độ lon khon và truong thành thực su trong cuộc đời 
của moi con nguoi tùy thuộc vào thai dó итд xu cua bọ đối voi 
nguoi khác: diu dang voi nguoi trẻ, cam thong voi nguoi gia, 
chia sé voi nguoi bat hanh, dong viên nguoi co chi bướu, tha 
thú nguoi mac lỗi lam, bao dung với bẻ yếu va khoan hoa voi ké 
manh. Bởi lẽ, đến mot lúc nao йд trong cuộc đời cua moi con 
nguot, ho cüng sẽ lam vào nhitng cả?) ngô tuong tu. 

- George Washington Carver 


* Hai nguoi tù nhin bau trời đêm qua cua so. Một nguoi 
chi thấy song sat, con nguoi kia thay nhüng vi sao. 
- Frederick Langbridge 


NGUYEN TAC 17: 


THANH THAT NHIN NHAN VAN DE 
THEO QUAN DIEM CUA NGUOI KHAC. 


DALE CARNEGIE 228 


1б 


DIEU MỌI NGƯỜI 
MONG MUÓN 


Ba muốn có một câu thần chú có thể chấm dứt việc 
tranh cãi, loại trừ ác cảm, tạo ra thiện chí và làm cho người tiếp 
chuyện với bạn phải lắng nghe chăm chú? Chắc chắn đó là cau 
nói: “Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của bạn. Nếu ở trong hoàn 
cảnh ấy chắc chắn tôi cũng sẽ làm như vay”. 

Câu nói này sẽ khiến người thô lỗ nhất cũng phải dịu 
giọng. Bạn sẽ thấy rằng 100% ý nghĩa và hiệu quả của câu thần 
chú đó là sự thật. Giả sử bạn thừa hưởng hình dáng, tính khí và 
đầu óc như tên trùm tội phạm Al Capone, bạn cũng có môi 
trường và kinh nghiệm sống giống như anh ta. Lúc đó, bạn sẽ 
trở thành con người hệt như anh ta, cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh 


229 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


giống anh ta. Bởi vì chính những sự việc như thế, và chỉ có những 
sự việc như thế, mới làm cho anh ta trở thành một con người 
như thế. Lý do duy nhất khiến bạn không phải là một người 
khác, đó là vì cha mẹ bạn déu không phải là bố mẹ họ và bạn 
cũng không lớn lên trong môi trường mà họ được nuôi dưỡng. 


Nếu xét theo cách nhìn nhận này thì những kẻ саи kinh, 
mù quáng, phi lý nhất cũng không có gì đáng khinh ghét. Bạn 
nên thương xót và thông cảm cho những con người tội nghiệp 
đó. Ba phần tư những người bạn gặp gỡ trong cuộc sống đều 
khao khát yêu thương và được thương yêu. Nếu bạn cũng mong 
muốn được thương yêu, xin hãy dành cho mọi người tình yêu 
thương của bạn. 


Co lan tôi phát biểu trên đài phát thanh về Louisa May Alcott, 
tác giả cuốn Những người phụ nữ nhỏ bé (Littte Women). Di nhiên 
tôi biết bà đã sống và viết những tác phẩm bất tử của mình ở 
Concord thuộc bang Massachusetts, nhưng đôi khi than khẩu 
hai xác phàm, tôi lại nói mình đến thăm ngôi nhà cũ của bà ở 
Concord, New Hampshire. Giá tôi chỉ nói đến New Hampshire 
một lần thôi thì người ta có thể đã tha thứ cho tôi. Nhưng than ôi, 
tôi lại nói đến hai lần. Và thế là một cơn lũ thư từ và điện tín tràn 
đến, những thông điệp gay gắt tấn công tôi như một đàn ong vò 
vẽ. Một bà nào đó từng sống ở Concord, Massachusetts đã trút cả 
cơn phan uất vào bức thu gửi cho tôi như thể tôi đã tố cáo nhà văn 
Alcott là kẻ ăn thịt người khong bang. Đọc bức thư của bà ấy, tôi 
không khỏi tự nhủ: “Lay Chúa, may mà minh không cưới phải con 
nguoi này!”. Tôi rất muốn viết một lá thư phúc đáp, rằng đành là 


DALE CARNEGIE 230 


DAC NHÂN ТАМ 


tôi đã phạm một sai lầm vë địa lý nhưng bà ấy còn phạm một sai 
làm lớn hơn nhiều vë phép lịch sự thông thường và tôi sẽ bảo 
cho bà ấy biết tôi thực sự đang nghĩ gì vè bà. Nhưng sau khi suy 
nghị, tôi đã không làm thế. Bởi vì tôi biết mọi kẻ ngốc nóng đầu 
đều có thể làm thế, mà tôi không muốn trở thành một tên ngốc 
như vây. 


Hơn nữa, tôi thâm nhủ: “Giả nhu minh là bà ấy, chắc han 
mình cũng sẽ phản ứng hệt như thế”. Cho nên, tôi quyết định thử 
hóa giải mối ác cảm này. Sau đó, khi có dịp đến Philadelphia, 
tôi đã gọi điện thoại cho bà ấy. Câu chuyện trao đối diễn ra 
như sau: 

Toi: 

- Thưa ba, bà đã viết cho tôi một bức thu cach đây vài tuân 
và tôi muốn cảm ơn bà về việc đó. 

Bà ay:(Giong nói тд rang là có van hóa va giáo duc tốt) 

- Xin lỗi. Không biết tôi đang được hân hạnh nói chuyện 
với ai? 

Toi: 

- Tôi là một người xa la đối với ba. Tên tôi la Dale 
Carnegie. Bà đã nghe tôi nói về Louisa May Alcott trên đài phát 
thanh cách đây vài tuần, và tôi đã phạm một sai làm không thể 
tha thứ khi nói rằng Concord thuộc New Hampshire. Đó là một 
lam lẫn ngu xuân và tôi muốn xin lỗi về điều đó. Bà thực có 
lòng tốt khi đã chịu khó viết thư cho tôi. 


231 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Bà ấy: 

- О! Tôi rất lấy làm tiếc, ông Carnegie a, tôi hối hận vì da 
viết như thế. Lúc đó tôi đã mất bình tĩnh. Tôi xin lỗi ông mới phải. 

Tôi: 

- Không! Không! Bà không phải là người phải xin lõi. 
Chính tôi mới là người có lỗi. Mọi đứa trẻ đi học đều phải biết 
rõ điều đó vậy mà tôi lại sai làm. Tôi đã xin lỗi trên đài buổi 
phát thanh Chủ nhật sau đó, nhưng tôi muốn xin lỗi riêng với 
bà hôm nay. 

Bà ấy: 

- Tôi sinh ở Concord, bang Massachusetts. Gia đình tôi nổi 
tiếng ở Massachusetts đã hai thế kỷ nay, tôi rất tự hào về xứ sở 
quê hương của tôi. Tôi rất bực bội khi nghe ông nói rằng nhà 
văn Alcott đã sống ở Concord, New Hampshire, nhưng tôi thực 
sự xấu hổ vë bức thư ấy. 

Tôi: 

- Thú thật với bà, tôi còn khổ tam gấp mười lan bà. Sai 
làm của tôi không làm tổn hại gì đến Massachusetts nhưng lại 
gây tốn hại cho tôi. Tôi thực sự rất cảm kích bà bởi vì ít người 
có địa vị và văn hóa như bà lại chịu khó mất thời gian viết cho 
những người phát biểu trên đài phát thanh. Tôi thực lòng hy 
vọng rằng nếu bà phát hiện thấy sai lầm nào trong các bài nói 
chuyện của tôi thì bà sẽ viết thêm cho tôi những bức thư góp 
ý nữa. 


DALE CARNEGIE 232 


DAC NHÂN ТАМ 


Bà ấy: 

- Ông biết không, tôi rất thích cách ông chấp nhận lời phê 
phán của tôi. Ông hẳn phải là một con người rất thú vị. Tôi rất 
muốn được làm quen với ông. 

Vì tôi đã xin lỗi và có thiện cảm với quan điểm của bà ấy 
nên bà cũng bat dau xin lỗi và có thiện cảm với quan điểm của 
tôi. Tôi hài lòng vì đã làm chủ được thái độ của mình và cũng hài 
lòng vì đã lấy lịch sự đáp lại một việc bất lịch sự. Việc khiến bà 
ấy quý mến tôi thú vị hơn nhiều so với việc bảo bà chết đi cho 
rảnh по! 

Trong quyển sách Đạo đúc trong phục vu (Ethics in Seruice), 
Tong thống Taft?» đã đưa ra một minh họa khá lý thú về cách 
ông vô hiệu hóa lòng căm giận của một bà mẹ đây tham vọng. 
Ông viết: 

“Một bà ở Washington, mà chồng bà cũng có một ít ảnh hưởng 
chính trị, đã tranh thu tôi suốt sáu tuần dé xin cho câu cơn trai duoc 
bổ nhiệm vao mot vi trí trong Chính phủ. Chúc vu này doi hỏi chuyên 
môn rat cao, va theo dë nghi của Chánh Văn phòng Nha Trắng, tôi 
đã bó nhiệm một người khác. Sau đó, bà uiết thư chỉ trích tôi là người 
tệ bac, bởi vi tôi da gat bỏ niém hạnh phúc của ba, điều mà bà cho 
ràng tôi chỉ cần váy tay một cái là xong ngay. Bà kể lễ rằng bà đã uất 
va voi đoàn đại biếu bang của bà như thế nào moi tranh thủ duoc moi 
lá phiếu cho cuộc uận động tranh cử уйа qua của tôi, để rói gió đây 
tôi lại đền ơn bà như thế. 


(22) William Howard Taft (1857 -1930): Tổng thống thứ 27 của Mỹ. 


233 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Khi nhận được một Бис thu như vay, điều dau tiên ngudi ta 
thường lam là suy nghi xem nên xử sự nghiêm khắc thé nao đối voi 
con nisười da tô ra xác xược, dám xúc pham minh nhu thế. Sau do sẽ 
viét thu trả lời. Nếu là nguoi điềm tinh, có lẽ ban sẽ bỏ Бис thư vào 
ngàn kéo roi khóa nó lại. Khoảng hai ngày sau, khi da du bình tĩnh, 
bạn lấy nó ra xem va thấy rang thật may là minh da không gui no di. 
Tôi da nghĩ vay va поді xuống viet cho bà một bic thư voi lời lẽ hết 
súc nhẹ nhàng, rằng tôi tất hiểu sự thất vong của môt người me trong 
hoàn cảnh như thế, nhưng tiệc bó nhiệm nay không tùy vào ý riêng 
của tôi mà tùy vào công viéc... Tôi hy vong rằng cậu con của bà chẳng 
bao lâu trữa sẽ hoàn thành được tâm nguyện của bà bằng cách đạt 
được một tị trí triển uong hơn hẳn. Lá thư này đã xoa diu được bà và 
bà đã viết cho tôi môt búc thư bay to sự hối tiếc vi lá thu trước. 


Thế nhưng, viéc bó nhiệm này chưa được xác nhận ngay nên sau 
một thời gian ngán, tôi nhận được mot Бис thu đúng tên cua chong ba, 
тас dau nét chữ van hệt nhu các Бис thư trước, báo tin rang do than 
hinh suy kiệt vi thất vong, ba da ngã bệnh va chứng dau da day đã trở 
nên nghiêm trong. Phải chăng tôi có trách nhiệm lam cho bà khỏe manh 
lai bằng cách rút tên của nguoi da được bổ nhiệm để thay vao bằng tên 
của con bà? Thế là tôi lại viét mot Бис thư khác, gui cho người chong noi 
rang tôi hy vong uiệc chan đoán ấy không chính xác, tôi thông cảm tới 
noi buôn của ông vè bệnh tat nghiêm trong cua vo ông nhung tôi không 
thể nào rút lại tên người da duoc bổ nhiệm. Roi viéc bổ nhiệm được xác 
nhận hai ngày sau đó, chúng tôi tổ chúc тдї buối nhạc kịch tại Nhà 
Trang. Và, đến chào tôi có hai uo chóng bà ấy, тас dau gan đây bà dang 
“trong tình trạng nguy kịch”. 


DALE CARNEGIE 234 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


Jay Mangum là đại diện một công ty lắp đặt thang máy ở 
Tulsa, Oklahoma. Công ty này có hop dong bảo trì thang may 
tại một trong những khách sạn hang dau ở Tulsa. Việc bảo tri 
phải mất ít nhất tám giờ và cần có thợ máy đặc biệt giỏi mới có 
thể hoàn thành đúng hạn. Nhưng người quản lý khách sạn 
không muốn khóa thang máy quá hai giờ vì e rằng sẽ gây khó 
khăn cho khách. Thay vì cãi lý, Mangum di tìm người thợ máy 
giỏi nhất rồi nói với vị quản lý khách sạn như sau: 

“Ông Rick kính mến! Tôi biết rằng khách sạn của ông cực kỳ đắt 
khách, ông tất тибп giảm thời gian khóa thang máy tối thiếu nhằm 
tạo thuận lợi tối da cho khách hang. Tôi hoàn toàn hiểu sự lo ngai của 
ông. Tất nhiên là chúng toi cũng muon phục vu khách sạn bang tất cả 
khả nang của minh. Tuy nhiên, viéc khảo sát tình hình cho thấy rang 
пёи bây gid chúng ta không hoàn tất công tiệc, thang máy cua ông sẽ 
bị hư hại nghiêm trong hơn. Điều đó sẽ dan tới một hệ quả là thang 
máy phải ngung hoạt động lâu hon nia để tiến hành sửa chữa. Toi biết 
ông không muon gay phiền hà cho khách của ông trong mot thời gian 
đài như vay. Đây cũng là điều chúng tôi hoàn toàn không mong 
muốn”. Ong quản lý bắt buộc phải đồng ý với việc khóa thang 
máy trong tám giờ còn hơn phải khóa trong nhiều ngày. 


Bà Joyce Norris, giáo viên dạy dương cam ở St. Louis, 
Missouri, kể lại cách bà xử lý một vấn dë mà các thày dạy 
dương cảm thường gặp với các cô gái dưới tuổi hai mươi. 
Chuyên là bà có cô hoc trò tên Babette để móng tay rất dài. Đó 
là một cản trở lớn đối với bất kỳ ai muốn phát triển kỹ năng 
luyện ngón đàn dương cam. Bà Norris kể: 


235 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


“Lúc cô bé bắt dau hoc choi dan, toi không hè nhắc gi đến những 
móng tay cua cô. Tôi không muon cô thất vong trong viéc học va tôi 
cüng biết cô không muon cắt bỏ “nim tự hào của mình”. Sau bài hoc 
dau tiên, cảm thấy da đến lúc, tôi bảo: “Babette nay, ban tay em rất 
đẹp, em lại rất thong minh và nhanh nhạy. Nếu em тибп chơi dương 
cam thật tốt thì chắc chắn em sẽ thực hiện dë dang va nhanh chóng 
đến nỗi chính em cũng phải ngạc nhiên. Quá trình này có thể còn 
nhanh hơn rất nhiều nếu em chịu khó hy sinh một chút nét xinh xắn 
của những mong tay bang cách tia chúng ngắn bót một chút. Bởi vi 
một điều don giản la móng tay đài sẽ rat khó chơi đàn hay, em а!” 


Cô gái biểu lộ vé khó chịu. Tôi cũng nói voi me cô vè viéc này 
va nhắc rằng mong tay cua cô dáng yêu та sao. Lại một phan ứng bất 
mãn. Rõ ràng là những móng tay xinh đẹp được gìn giữ cẩn thận của 
con gái cũng quan trong đối ưới bà me. 


Tuan sau, Babette quay lại du bài học thú hai. Tôi vô cùng ngạc 
nhiên khi thấy móng tay cô đã được cắt tia gon sàng. Tôi khen ngơi 
cô đã chấp nhận một hy sinh to lớn như uậy. Tôi cũng cảm ơn bà те 
đã giúp động uiên Babette cắt móng tay. Bà trả lời rằng: “Tôi chẳng 
lam gi trong chuyện đó. Babette tự ý quyết định. Đây là lần dau tiên 
cháu nó cắt mong tay vi một người lạ”. 


Bà Norris sau cùng đã đạt được sự dong thuận của cô hoc 
trò mà không cần phải đe dọa, chê trách hay dài dòng giảng giải 
đạo lý. Bà chỉ khẳng định sự hy sinh to lớn của cô vì mục đích 
lâu dài tốt đẹp. 


Su thông cảm, dong tình của người khác với ước muốn của 


DALE CARNEGIE 236 


DAC NHÂN TÂM 


mình là điều con người khao khát nhất. Nhiều đứa bé thích khoe 
vết thương hay thậm chí còn tự gây thương tích để được người 
lớn chú ý và bày tỏ tình thương. Người lớn thì thường kể lé về 
những tai nạn, bệnh tật của mình, nhất là những chỉ tiết về các 
vụ mó xẻ, đôi lúc còn thêm thắt, cốt là để được người khác quan 
tâm chú ý, thương cảm, hay thậm chí chỉ là thương hai. 


237 DALE CARNEGIE 


How To WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


* Dung dé тд? ai chang nhận duoc gi sau khi roi ban тйс 
dù ban biết rang có thé ban sé khong bao giò gap lai ho. Doi khi 
chi mot anh mat thiện cam dành cho nguoi khác cüng là mot 
mon qua lón lao trong đời. 

- Ngan ngữ Pháp 


* Chi can mot cái ôm that chat, mot sự im lang cam thong, 
môt cai cham tay than thiện, mot đôi? tai biét lang nghe la ban 
có thé chia sé voi tất cñ moi nguoi. 


* Diéu dang quý nhat trong cuộc đời của moi nguoi chính 
la nhing nghia cu tốt dep đối voi nguoi khác - nhung nghia cu 
nho bé, khong tên ma chinh nguoi do йй quên ği. 

* Long tốt, su quan tam chia sẻ, dong cam la ngôn ngúü đặc 


biệt ma bất cú ai cüng có thé сіт nhan duoc. 


* Ba phan tu nhing nguoi ching ta gap ngày mai luôn “đói 
khát” su dong cam va chia sẻ. Hay cho ho điêu đó và ho sẽ yêu 
тёп ban. 

- Dale Carnegie 


NGUYEN TAC 18: 


DONG CAM VOI MONG MUON CUA 
NGUOI KHAC. 


DALE CARNEGIE 238 


19 


KHOI GOI SỰ 
CAO THUONG 


J Pierpont Morgan nhận xét rằng con người thường có 
hai lý do để hành động: một lý do thật mà người ta không nhận 
ra hoặc cố tình che giấu, và một lý do tốt đẹp được tuyên bố 
trước mọi người. 

Dù bạn có chỉ trích thế nào thì người ta vẫn chỉ hành động 
theo “lý do thật”, trong khi luôn muốn bạn tin vào “lý do tốt 
đẹp”. Vay sao bạn không tán thành tam lý đó? Hãy khen ngợi lý 
do tốt đẹp của họ dù bạn biết lý do thật đằng sau đó là gì đi nữa. 


239 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Ông Hamilton J. Farrell ở Glenolden, bang Pennsylvania, 
là chủ một khu nhà trọ. Một khách trọ đòi ra đi bất chấp hợp 
dong còn những bốn tháng nữa. “Những người này đã sống trong 
ngôi nhà của tôi suốt cả mùa đông, thời kỳ đắt khách nhất trong 
năm”, ông Farrell kể trước lớp học, “và tôi biết sẽ khó tim duoc 
nisười thuê căn phòng này trước mùa thu. Có thể thấy khoản thu nhập 
bị mát di này là rất lớn, quả là túc điên lên được. Theo lẽ thường, 
đáng ly tôi phải xông vào va bảo anh ta doc ky hợp dong môt lần nüa 
để thấy rằng, ай ra di ngay bây giờ thì anh ta cũng phải trả toàn bộ 
tiền thuê nhà của bốn tháng con lại như da được ký kết. Tuy nhiên, 
cuối cùng toi đã quyết định dùng một chiến lược khác. Toi nói: “Ông 
Doe, tôi nghe nói ông định ra di, nhưng tôi không tin. Tôi cũng hiếu 
được đôi chút vè bản chất con người, va ngay từ lúc moi gap tôi da tin 
chắc ông là người rất trọng chữ tín. Tôi dám đánh cuộc như thế đấy. 
Vậy tôi xin đè nghi thế này. Ông hãy suy nghĩ lại trong vài ngày nhé. 
Tới dau tháng, lúc đến trả tiền thuê nhà, nếu ông van bảo rang ông 
muốn ra di thì tôi sẽ đồng ý voi quyết định của ông. Tôi sẽ vui ué để 
ông ra di và thừa nhận rằng suy nghi cua toi vë ông là sai lam. Nhung 
dit sao, tôi van tin ông là người trong chữ tín, ông sẽ giù lời cam kết”. 
Thế tôi, đến dau tháng, người nay tới trả tiền thuê nha va báo rang 
vo chong anh đã bàn ky điều này va quyết định ở lại. Но biết không 
có cách nào bảo toàn danh аи khác hơn là ở lại cho đến hết hợp đồng”. 

Có lan, Hau tước Northcliffe không hài lòng khi thấy một 
tờ báo đăng bức ảnh của mình mà không báo trước, ông đã viết 
cho tòa soạn nay một bức thư. Nhưng thay vì viết: “Xin uui long 
không đăng ảnh của tôi, tôi không thích điều đó”, ông lại sử dụng 


DALE CARNEGIE 240 


DAC NHÂN TÂM 


một lý do cao quý hơn khi nhắc đến lòng tôn kính và tình yêu 
của mọi người dành cho người mẹ. Ông viết: “Xin vui long đừng 
công bố ảnh của tôi. Ме tôi không hè thích điều đó và tôi hoàn toàn 
không muón làm mẹ tôi buôn”. 

Khi Theodore Roosevelt không muốn báo chí đăng hình 
ảnh các con của ông, ông cũng dùng đến những lý do cao quý 
để khơi gợi sự cao thượng trong họ. Ông nhắc đến một nguyên 
tắc ăn sâu trong mọi người chúng ta: không gây tổn hại đến trẻ 
con. Ông nói: “Các ông biết bon trẻ như thế nào tôi. Một vai người 
trong các ông cũng có con cái. Và các ông cũng biết đăng ảnh bọn trẻ 
nhiều sẽ không tốt cho chúng”. 


Cyrus Curtis, chủ hai tờ báo Тїп túc chiều thứ Bảy (The 
Saturday Evening Post) va Tập san Phụ nù & Gia đình (Ladies’ 
Home Journal), với gia san hàng triệu do-la, xuất thân là một 
cậu bé nghèo khổ ở Maine. Budi đầu khởi nghiệp, ong không 
thể trả tiền nhuận bút cho các cộng tác viên bằng với các tạp chí 
khác. Để có được các bài viết của những cây bút hàng đầu trong 
ngành báo, ông đã kêu gọi những động cơ cao thượng của họ. 
Chang han, ông thuyết phục ba Louisa Alcott, tác giả của quyển 
sách bất tử “Những người phụ nữ nhỏ bé”(Little Women), viết cho 
ông khi bà đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp bằng cách ký tờ séc 
một trăm đô-la, để nhân danh bà trao cho một tổ chức từ thiện, 
công việc mà bà yêu thích. 

Không thể có một chìa khóa vạn năng đối với mọi loại б 
khóa, cũng không có một nguyên tắc nào có thể ứng dụng 


241 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


chung cho tất cả mọi người. Nếu các bạn đã hài lòng với những 
kết quả đạt được, thì tôi nghĩ rằng các bạn không nên thay đổi. 
Còn nếu như ngược lại, các bạn có thể thử nghiệm cách thức 
mới. Cũng chẳng mất gì cả. 


Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích đọc câu chuyện có thực sau đây 
của James L. Thomas, một học viên trước đây của tôi: 


Có sáu khách hàng của một công ty xe hơi không chịu trả 
tiền sửa xe. Họ không phủ định toàn bộ hóa đơn nhưng mỗi 
người lại cho rằng hóa đơn tính sai một vài chó. Công ty biết rõ 
các hóa đơn không sai và những khách hàng này cũng dëu ký 
tên vào hop dong sửa chữa trước khi công việc được tiến hành. 
Nhung công ty đã mac một sai lầm dau tiên là nói ra điều ấy. 

Và sau đây là vài biện pháp mà những nhân viên ở bộ 
phận tài chính vẫn làm để thu những hóa đơn đã quá hạn. Các 
bạn có cho rằng họ thành công không? 


1. Họ đến nhà từng người và xăng giọng nói rằng họ đến 
thu tiền nợ đã hết hạn từ lâu. 


2. Họ trình bay đơn giản rằng công ty tuyệt đối đúng và như 
vậy khách hàng hoàn toàn lầm lẫn, rõ ràng không thể chối 
cãi được. 


3. Ho bảo rằng công ty biết rõ về xe hơi hơn khách hang, cho 
nên không сап phải tranh luận gì cả. 


4. Ho tranh cãi với khách hàng. 


Khi người phụ trách tài chính sắp sửa sử dụng luật pháp 


DALE CARNEGIE 242 


DAC NHÂN ТАМ 


với khách hàng thì may sao vấn đẻ đến tai tong giám đốc. Ong 
xem xét lại mọi việc, thấy rằng những người khách ấy trước đây 
luôn thanh toán sòng phẳng. Như vậy việc này có gì đó không 
бп, có thể sai lâm nằm ở phương pháp thu tiền. Thế là ông giao 
cho James J. Thomas đi thu những khoản “nợ khó đòi” này. 


Thomas kể lại các bước mà ông đã thực hiện: 

1. ‘Toi đi thăm từng khách hang, hỏi xem họ không hài lòng 
công ty ở những điểm nào. 

2. Tôi nói rằng tôi phải di tìm hiểu sự việc vì công ty cũng có 
thể phạm sai lầm. 

3. Tôi bao rằng không ai hiểu rõ xe của họ hơn chính họ, 
hơn nữa họ lại có kiến thức chuyên môn về vấn đề này. 


4. Toi để họ nói, và lắng nghe với tất cả sự quan tâm và 
thiện cảm. 

5. __ Cuối cùng, khi họ đã trút hết nói lòng, trở nên bình tĩnh, 
tôi mới kêu gọi những động cơ cao thượng để họ xem xét 
lại vấn dë. 

Tôi nói: “Trước hết, tôi cảm thấy uấn đè này đã bị xử lý sai 
lam. Bộ phận tài chính da gây cho ông những phiên hà, rắc rối. Tôi 
rat buôn va voi tư cách một đại điện của công ty, tôi vô cùng xin lỗi. 
Chuyện này sẽ khong bao giờ xảy ra пӣа. Khi nghe ông trình bay, tôi 
nhận thấy rõ thái độ lịch su va kiên nhẫn của ông. Vì vay, xin ong 
giúp toi. Day là một điều ma ông có thể làm tốt hon bất ky ai vi ông 
là người biết rõ nhất. Đây là hoa don của ông, xin ông xem xét va 


243 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


chỉnh sửa lại giùm nhu vai trò chủ tịch công ty. Ông muốn sao tôi xin 
nghe theo vay”. 

Nam vị khách đều tỏ ra hai lòng với việc chỉnh sửa hoa 
đơn. Nhưng chỉ các chi tiết bị sửa đổi, còn giá trị mỗi hóa đơn 
khoảng vài trăm đô-la đều được giữ nguyên và thanh toán дау 
đủ. Chỉ một người từ chối, không trả một xu nào. Nhưng đây 
mới là điều đáng nói sau đó của toàn bộ sự việc: Trong vòng hai 
năm sau, cả sáu người này đều tiếp tục mua xe mới ở công ty 
chúng tôi. 

Ông Thomas nói thêm: “Kinh nghiệm cho tôi biết rằng, nền 
tang tốt nhất trong moi moi quan hệ là hãy luôn suy nghi rằng khách 
hàng trung thực va công bằng. Mà quả that da số khách hang đều như 
thế, họ sẵn long thanh toán song phẳng nếu họ thật sự yên tâm vé sự 
chính xác của các hóa don. Tất nhiên phải có ngoai lệ, nhưng tôi tin 
hau hết những cá nhân gian tham hay có thiên hướng gay khó khăn 
cho nguoi khác sẽ hợp tác hơn néu ban chứng tỏ cho ho thấy rang, bạn 
xem họ là người trung thục, thẳng thắn ъй lịch sự”. 


DALE CARNEGIE 244 


DAC NHÂN ТАМ 


* Nếu duoc yêu thuong, con nguoi sẽ biết yêu thuong va tro 
nén dang yêu bon. 


* Nếu ban cú chi luôn nhin Đào mat xñu của mot ai đó, 
йзёи. йб sẽ lam anh ta ngày càng trở nén toi tệ hon. Nhung néu 
khuyén khích anh ta vuon túi nhiing điều tốt, chắc chan anh ta 


sé lam duoc. 
- Johann Goethe 


NGUYEN TAC 19: 


KHOI GOI SU CAO THUONG NOI 
NGUOI KHAC. 


245 DALE CARNEGIE 


20 


TRINH BAY VAN DE 
MOT CACH SINH DONG 


` đây nhiều năm, tờ Tin nhanh Budi chiều Philadelphia 
(The Philadelphia Evening Bulletin) bị tấn công bằng một chiến dịch 
bôi nhọ uy tín. Một lời đỏn đại ác ý cho rằng tờ báo không còn 
hấp dẫn vì có quá nhiều quảng cáo nhưng chuyển tải quá ít thông 
tin. Cần phải hành động cấp bach để dap tắt ngay tin đồn này. Và 
tòa soạn đã chọn cách phân loại, sắp xếp lại những bài viết của 
mỗi kỳ phát hành bình thường hàng ngày rỏi xuất bản thành một 
quyển sách đặt tên là “Tin túc hàng ngày”. Sách dày 307 trang, in tất 
cả tin tức, hình ảnh, sự kiện trong một ngày mà giá chỉ có vài xu. 


247 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Thật ra thì nội dung tờ báo vẫn vậy nhưng cách trình bày sự kiện 
sinh động hơn, hấp dan hơn, lôi cuốn hơn rất nhiều các hình ảnh 
và bài viết suông trên các báo khác. 

Trinh bày ý tưởng đơn thuan chưa đủ sức thu hút sự chú 
ý. Ý tưởng phải được trình bày sinh động, hấp dẫn và thú vị. Đó 
là nghệ thuật của quảng cáo, điện ảnh cũng đã sử dụng, truyền 
hình cũng thế. Và bạn cũng сап sử dụng nếu bạn muốn có được 
sự chú ý của người khác. 

Những chuyên gia quảng cáo trên truyền hình có vô số 
những ý tưởng, kỹ thuật hấp dẫn để quảng cáo sản phẩm. Một 
loại kem đánh răng làm răng trắng sáng và rắn chắc ngay lập tức 
với sự xác nhận của một nha sĩ, một loại xà phòng hay thuốc 
tay tiếp xúc nơi đâu là nơi đó nở hoa, phát sáng ong ánh, 
những gương mặt sung sướng biểu lộ sự hài lòng mãn nguyện 
với một loại sản phẩm nào đó... Tất cả những hình ảnh cụ thể, 
sống động ấy kích thích người xem nhận ra ưu điểm của hàng 
hóa đang quảng cáo và thúc giục người ta mua các sản phẩm ấy. 


Jim Yeamans, người bán hang cho Công ty МСК ở Richmond, 
bang Virginia, kể lại cách ông bán hàng bằng một cuộc trình diễn 
Һар dẫn. “Tuân trước, tôi đến thăm một người bán lẻ va thấy máy 
đếm tiền của ông ta quá suc cũ ky. Tôi đến gan ông chu và bảo 
ông: “Ông đang vitt vai xu mỗi lần có khách di qua quay tính 
tiền của ông”. Nói đoạn, tôi vút môt nhúm tiền xu xuống san nhà. 
Ong ta lập túc chú у đến tôi. Những lời nói don thuần có thể 
không tạo duoc ấn tượng đối voi ông, nhung tiếng lens keng của 


DALE CARNEGIE 248 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


các dong xu khiến ông chú ý. Kết quả của lan tiếp xúc đó là tôi 
đã tác động được để ông dat hàng thay thế tất cả các máy móc cũ 
của minh”. 

Ngày xưa, các chàng trai thường quỳ xuống để сап hôn. 
Không ai yêu cau phải thế, nhưng các chàng làm vay để tạo ra 
một không khí lang mạn trước khi bày tỏ, khiến các cô gái cảm 
động và dé dong ý hơn. 

Giáo dục trẻ em cũng cần đến phương pháp này. Ông Joe 
B. Fant ở Birmingham, Alabama, không thể bắt cậu con trai năm 
tuổi và cô con gái ba tuổi thu dọn đỏ chơi chúng vứt bừa bãi 
trên sàn nhà, cho nên ông nghĩ ra trò chơi “tàu hỏa chở hàng”. 
Bao nhiêu “than đá” (đô chơi của chúng) đều được hai đứa tre 
gom lại hết, chất vào toa hàng. Roi cậu anh lái tàu chở cô em đi 
loanh quanh khắp nhà. Bằng cách này, căn phòng được dọn 
sạch mà không phải dùng đến cách giảng giải dài dòng hay đe 
dọa trừng phạt. Mà giả sử ông có đe dọa cũng chưa chắc bắt bọn 
trẻ ngăn nắp như ý ông muốn. 


Bà Mary Catherine Wolf ở Mishawaka, thuộc bang Indiana, 
đang gặp một số vấn dë khó khăn cần phải bàn với ông chủ. 
Nhung cô thu ký luôn nói ông bân suốt tuân, lịch làm việc rất 
chặt chẽ. Cuối cùng bà nghĩ ra một cách, bèn viết cho ông một 
bức thư nghiêm chỉnh. Trong thư nói rằng bà hiểu ông bận như 
thế nào nhưng bà сап trình bày với ông một vấn дё rất quan 
trọng. Bà gởi kèm một mẫu thư viết sẵn đặt trong phong bì có ghi 
địa chỉ của mình. Bức thư được viết như sau: 


249 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


“Thưa bà Wolf! Tôi có thể gặp bà vào lúc ......... giờ sáng/chiëu 
ngày ......... Tôi chỉ có thể dành cho bà ......... phút mà thoi.” 

Như vậy ông ấy hoặc cô thư ký chỉ cần điền vài thông tin 
giờ giấc vào đoạn để trống và gởi lại cho bà. Bà kể: “Tôi bỏ bức 
thư uào hộp thư của ông chủ lúc 11 giờ sáng. Vào 2 giờ chiều tôi kiếm 
tra hom thư. О đấy có cái phong bì chính tôi đề gửi cho tôi. Ong ấy 
hẹn dành cho tôi 10 phút vao chiều hôm do. Tôi da gặp ông, chúng 
toi đã trò chuyện trên một tiếng dong hồ va giải quyết được rất nhiều 
van đề của toi. Nếu không nghĩ ra cách trình bay gay chú ý nhu vay 
thì có lẽ tôi còn phải doi rất lâu”. 

James B. Boynton phải đệ trình một báo cáo đài về thị 
trường kem dưỡng đa với những số liệu thống kê dày đủ, chính 
xác và toàn diện về mức độ cạnh tranh. Nhưng lan dau gap ông 
chủ để báo cáo, anh lại để mình rơi vào cuộc thảo luận vô bổ 
vë phương pháp khảo sát thị trường, ròi đi đến tranh cãi. Rút 
kinh nghiệm, lần sau anh đã thay đổi phương pháp: 


“Tôi bước vào phòng làm tiệc của ông chủ lúc ông dang ban 
tiếp điện thoại. Trong khi chờ đợi, tôi mó một va-li va đặt ba muoi lo 
Кет duong da các loại lên mat ban làm tiệc của ông. Trên mỗi lo tôi 
đều dán một manh siấy ghi van tắt những kết quả khảo sát uë no. 


Giải quyết tiệc trên điện thoại xong, ông cam từng lọ lên doc 
thông tin ghi trên đó. Ông hoi thêm một vai câu thể hiện ró su quan 
tâm. Lúc dau ông nói chỉ dành cho tôi тиді phút để trình bày sự tiệc, 
nhưng тиді phút da trôi qua, roi hai mươi phút, bốn muoi phút, cuối 
cùng chúng tôi nói chuyện hết một tiếng dong hó. Lan này tôi trình 


DALE CARNEGIE 250 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


bày cũng những sự kiện nhu tôi da trình bày trước day. Tuy nhiên tôi 
có sử dụng những biện pháp gây chú ý, phương pháp quảng cáo trực 
quan va nó đã tao được kết quả to lớn”. 


* Một món an duoc trinh bày sinh dong sẽ lam thuc khách 
cam прёт тб chi tài сип nguoi dau bếp. Một truyện ngán duoc 
tiết sinh dong lam độc gia nhân ra kha nang su dung ngôn ng 
cua nha van. Mot ý biến được mó ta sinh dong lam nguoi nghe 
cam thận trí tué tinh té cua nguoi noi. 


NGUYEN TAC 20: 


BIET TRINH BAY VAN DE MOT CACH 
SINH DONG. 


251 DALE CARNEGIE 


2] 


KHOI GOI TINH THAN 
VUOT LEN THU THACH 


Ma lần, người quan đốc phân xưởng cua Charles 
Schwab không hoàn thành những chỉ tiêu đã дё ra. Ông hỏi 
người này: “Tại sao một người quản đốc có năng lực như anh lại 
không thể làm cho xưởng của mình đạt được chỉ tiêu?”. 

Người quản đốc trả lời: “Tôi thật sự không biết. Tôi đã cố 
làm đủ mọi cách, từ động viên, thúc giục, la mắng, thậm chí cả 
dọa đuối việc ma họ chang thay đổi gì cả. Đơn giản là công 
nhân của tôi không có năng lực làm việc”. 


253 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Cuộc nói chuyện này diễn ra vào cuối ngày, trước khi ca tối 
bắt đầu. Schwab đẻ nghị người quản đốc này đưa cho ông một 
viên phấn, roi quay sang một công nhân gan nhất, ông hỏi: “Ca 
làm của anh hôm nay đã đổ được bao nhiêu mẻ nung?”. “6”. 
Không nói gì hơn, Schwab lấy phấn vẽ một con số sáu thật to 
trên sàn và bước di. 


Ca làm việc buổi tối bắt dau, mọi người đến đều thấy con 
số được ghi và hỏi ý nghĩa của nó. 

Những người ở ca làm ngày trả lời rằng Schwab, sếp to 
nhất đã đến và hỏi họ về những mẻ nung họ đã hoàn thành và 
ông đã ghi thành tích đó lên sàn. 


Sáng hôm sau khi Schwab bước vào xưởng, con số đã được 
ca làm buổi tối chính lại thành số 7 rất to. Các công nhân ca 
làm Бибі sáng nói với nhau rang ca tối nghĩ là đã làm tốt hơn 
chúng ta. Vậy thì họ sẽ chứng tỏ cho ca tối biết khả năng của 
họ. Mọi người bắt tay vào làm với nhiệt huyết rất cao. Buổi tối, 
sau khi kết thúc ca làm, con số 7 đã được xóa và thay bằng con 
số 10. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. 


Trong thời gian ngắn sau đó, xưởng sản xuất này trở thành 
nơi có hiệu quả và năng suất làm việc cao nhất nhà máy. Vậy bí 
quyết là gì? 

Theo những gì Schwab chia sẻ: “Cách tốt nhất để hoàn thành 
công viéc là khơi goi một sự thi dua lành manh trong cong ty. Dĩ nhiên 
chúng ta không nhắc đến những tránh khóe, thủ thuật để khiếm thêm 
tiền mà chúng ta khuyến khích, tao điều kiện cho những ham muon, 


DALE CARNEGIE 254 


DAC NHÂN ТАМ 


khát khao được thể hiện năng lực xuất sắc troi dây trong long moi 
người”. Đó là sự khao khát được thể hiện minh! Dua ra thách thức 
là một cách làm tuyệt vời để khuyến khích người khác thay đổi. 


Không có thách thức, có lẽ Theodore Roosevelt không bao 
giờ trở thành Tong thống Hoa kỳ. Khi ông từ Cuba quay vẻ va 
được bau làm Thống đốc bang New York, phe đối lập phát hiện ra 
ông không còn là công dân hợp pháp của bang. Lúc đó Roosevelt 
hoảng loạn và muốn rút khỏi danh sách đẻ cử. Thomas Collier 
Platt, sau này là Thượng nghị sĩ bang New York đã quay sang 
Roosevelt, thách thức ông bằng một giọng sang sảng: “Phải chăng 
người hùng của San Juan Hill cũng chẳng khác gi một ké hèn nhát?”. 
Thế là Roosevelt quyết tâm theo đuổi cuộc tranh cử và lịch sử đã 
được tạo nên khi ông trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Thử thách 
này không những đã làm thay đổi cuộc đời ông mà nó còn tạo 
ra ảnh hưởng vô cùng lớn đến tương lai của đất nước ông. 


Câu “Bất kỳ ai là con người đều có những nói lo sợ. Người can 
dam là người biết vuot qua duoc sợ hãi và bước tới trước, đôi khi là 
cái chết dang chờ trước mat, nhưng thường là họ chiến thang” là 
khẩu hiệu của những lính cận vệ của nhà vua thời Hy Lạp cổ. 
Còn thử thách nào hơn là cơ hội vươn lên và vượt qua những 
nỗi lo sợ đó. 

Frederic Herzberg là một trong những nhà khoa học rất 
nổi tiếng về hành vi con người. Ông nghiên cứu thái độ trong 
công việc của hàng ngàn công nhân và các nhà quản trị cao cấp. 
Ông đã tìm ra những yếu tố động viên quan trọng nhất đối với 


255 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


người di làm - không phải là tiền bạc, môi trường làm việc tốt, 
hay phúc lợi; mà là bản thân công việc. Nếu công việc thú vị, tạo 
điều kiện để phát triển, thể hiện năng lực, nhân viên sẽ rất gắn 
bó và luôn có động lực hoàn thành công việc thật tốt. 

Đây cũng là điều mà mọi người đều mong muốn: có cơ 
hội thử sức; cơ hội để bứt phá, thể hiện; cơ hội để chứng minh 
giá trị thực của mình, để phát triển và giành được thắng lợi. 


NGUYÊN ТАС 21: 


BIET KHOI GOI TINH THÂN VƯỢT 
LÊN THU THÁCH. 


DALE CARNEGIE 256 


TOM TAT NHUNG NGUYEN ТАС 
NHẰM ĐẠT ĐƯỢC SU SAN LONG HOP TÁC 
CUA NGƯỜI KHAC 


NGUYEN TAC 10 
Cách giải quyết tranh cai tốt nhất la đừng để nó xảy ra. 


NGUYÊN ТАС 11 
Tôn trọng ý kiến của người khác. Đừng bao giờ nói rằng: 


“Anh/Chi sai rôi!” 


NGUYÊN ТАС 12 
Nếu bạn sai, hãy nhanh chóng va thẳng than thừa nhận điều do. 


NGUYÊN ТАС 13 
Luôn bắt đâu bằng một thái độ thân thiện. 


257 DALE CARNEGIE 


NGUYÊN ТАС 14 
Hỏi những câu khiến người khác đáp “vâng” túc thì. 


NGUYÊN ТАС 15 
Để người khác cảm thấy họ là người làm chủ cuộc nói chuyên. 


NGUYÊN ТАС 16 
Để người khác tin rằng chính ho mới là người đưa ra ý tuóng 


đâu tiên. 


NGUYÊN ТАС 17 
Thành thật nhìn nhận vấn dé theo quan điểm của người khác. 


DALE CARNEGIE 258 


NGUYÊN ТАС 18 
Đồng cảm với mong muốn của người khác. 


NGUYÊN TÁC 19 
Khoi goi sự cao thượng nơi nguời khác. 


NGUYÊN ТАС 20 
Biết trinh bày vấn đê một cách sinh động. 


NGUYEN TAC 21 
Biết khơi goi tinh than vượt lên thử thách. 


259 DALE CARNEGIE 


PHẢN BÓN 


CHUYỂN HÓA 
NGƯỜI KHÁC MÀ 
KHÔNG GÂY RA SỰ 
CHỐNG ĐỐI HAY 
OÁN GIẬN 


22 


TRƯỚC KHI PHE BÌNH, 
HAY KHEN NGOI 


D... thời Tổng thống Calvin Coolidge, một người bạn 
của tôi được làm khách mời của Nha Trắng vào ngày cuối tuần. 
Khi sắp bước vào văn phòng Tổng thống, bạn tôi chợt nghe ngài 
nói với một cô thư ký: “Chiếc áo của cô đẹp quá, cô quả là mót cô 
gái rất duyên dáng”. Lời khen bất ngờ này làm cô thư ký đỏ mặt, 
lung tung. Coolidge nói tiếp: “Toi noi that lòng đấy! Cô xứng đáng 
voi lời khen đó. Tuy nhiên từ nay, xin cô can than hơn một chút vé 
cách chấm câu trong các van kiện va thư từ”. 


Cách thức của Tổng thống có vẻ hơi lộ liễu nhưng lại tuyệt 
vời vë mặt tam lý. Chắc chắn Tong thống Calvin rất hiểu rằng lời 


263 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


nói nhiều người muốn nghe nhất chính là lời khen, và khi một 
người da được nghe lời khen rồi thi họ cũng sẽ dé dàng nhận lời 
chê trách, góp ý hơn. 


Dưới day là một bức thư nổi tiếng của Tong thống Abraham 
Lincoln viết cho Tướng Joseph Hooker ngày 26 tháng 4 năm 1863, 
thời kỳ đen tối nhất của cuộc nội chiến. 

Trong suốt mười tám tháng, các viên tướng của Lincoln đã 
lãnh đạo quân Liên minh đi từ thất bại thảm hại này tới thất bại 
thảm hại khác. Dân chúng hoảng loạn, hàng ngàn binh sĩ đào 
ngũ. Ngay cả các thành viên dang Cộng hòa trong Thượng viện 
cũng muốn Lincoln từ chức. Lincoln phải tuyệt vọng than rằng: 
“Giờ đây chúng ta dang ở bên bờ của sự huy điệt. Tôi cảm thấy ngay 
cả Chúa Trời cũng chống lại chúng ta. Tôi gan như không còn піп 
thấy một tia hy vong nào”. 


Thế nhưng Lincoln viết cho người đã góp phân đẩy mình 
vào hoàn cảnh đen tối, tuyệt vọng đó bàng giọng điệu thật ôn 
hòa, tế nhị. Vậy mà có lẽ đó là bức thư gay gắt nhất mà Lincoln 
đã viết sau khi trở thành Tổng thống. 


“Tôi đã bồ nhiệm ông là tổng chỉ huy dao quân Potomac. Dĩ 
nhiên, quyết định này dua trên những cơ sở chính đáng. Tuy nhiên, 
ông cüng niên biết rang có một vai việc gan đây tôi khong hoàn toàn 
hài long vè ông. 

Tôi tin rang ông là môt quân nhân đũng cảm va tài năng, 
những phẩm chất mà tôi rất quý trọng. Tôi cũng tin rằng ông không 
pha lân chính trị vào đời binh nghiệp, như thé thì thật là quý. Ong 


DALE CARNEGIE 264 


DAC NHÂN TÁM 


tự tin uào chính mình, một phẩm chất quan trọng, пёи không nói là 
chính yếu. 


Ông là người có tham vong, đấy là một điều rất tốt trong môt chừng 
тис nào đó. Nhưng tôi nghi rang, trong thời gian Tướng Burnside cam 
quân, chính tham vong của ông da can phá công viéc của ông ấy, gây thiệt 
hại to lớn cho đất nước và cho người đồng đội đáng quý nhất. 


Gan đây, tôi có nghe lời phát biểu của ông rang са quân đội va 
chính phủ đều can một nha độc tài. Dĩ nhiên, không phải vi điều này 
mà chính vi bất chấp điều này, tôi moi trao quyền chỉ huy cho ông. 

Chỉ những vién tướng nào giành duoc thắng lợi moi có thé trở 
thành nhà độc tai. Lúc này, thang lợi quân sự moi là điều cấp bách, 
còn chuyện độc tài tôi sẽ bàn sau. 


Chính phủ sẽ ủng hộ ông hết khả năng của minh, cũng như 
trước nay đối voi moi tướng lĩnh. Nhung tôi e rang thái độ phê phán 
chỉ huy va làm suy giảm lòng tin uào lãnh dao mà ông dang gieo тйс 
trong quân đội sẽ chống lại chính bản thân ông. Tôi sẽ giúp ông trong 
một chừng тис nào đó để đẹp tan điều này. 


Dù là ông hay ngay cả Napoleon tái thế chăng nữa cũng khó mà 
chấn chỉnh một đạo quân bị tiêm nhiễm thái độ đó. Ông cần cảnh 
giác voi sự liều lĩnh của mình nhưng phải dem hết nghi luc va nhiệt 
huyết để tiến lên, mang thang lợi vè cho đất trước. ˆ 


Trong kinh doanh, nguyên tắc này được ứng dụng như 
thế nào? Trường hợp của W. P. Gaw thuộc Công ty Wark ở 
Philadelphia cho chúng ta thấy cách ứng dụng rất cụ thể. 


265 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Công ty Wark đã ký hợp dong xây dựng một tòa nhà văn 
phòng lớn ở Philadelphia. Mọi việc đang trôi chảy, công trình 
gan như đã hoàn tất thì đột nhiên người thâu phan trang tri 
bang đồng thau thông báo không thé đưa sản phẩm đến đúng 
thời hạn. Như vậy, hợp đông có thể sẽ bị trễ hạn và dĩ nhiên là 
tón thất sẽ rất lớn nếu tòa nhà không sớm đưa vào hoạt động. 


Lời qua tiếng lại rất gay gắt, căng thẳng trong những cuộc 
trao đổi điện thoại đường dài hoàn toàn vô ích! Thế là ông Gaw 
được phái đến New York để thu phục “con sư tử đồng” đó. 


Vừa chào chủ hang đỏng xong, ông Gaw уш vẻ hỏi: “Ông có 
biết rang cả Brooklyn nay không ai trùng tên voi ông không?”. Ong 
chủ hãng ngạc nhiên: “О, không, tôi không biết điều đó”. Ông Gaw 
tiếp tục: “Khi do tim dia chỉ của ông trong quyển niên giám điện thoại 
Brooklyn, tôi thấy ông là người duy nhất có tên nhu vay”. Ông chủ 
công ty бпр, vừa nói vừa lật quyển niên giám điện thoại một 
cách thú vị: “Vậy mà tôi không biết chứ”. Tiếp đó, giọng ông đây уе 
tự hào: “Đúng thế, tên tôi đặc biệt thật. Gia đình tôi sốc Hà Lan, sang 
định cu ở New York cách đây gan hai trăm năm”. Ông tiếp tục trò 
chuyện về gia đình và tổ tiên mình trong vài phút. Khi ông dứt dë 
tài đó, Gaw chuyển sang khen ngợi công ty: “Hiếm khi tôi được 
thấy một xưởng đồng to lớn va khang trang thế này”. Ông chủ hãng 
thoáng hanh diện: “Tôi dà dành cả cuộc đời để dung lên cơ nghiệp 
nay, tôi cũng rất tự hào uë nó. Ông có muon đi xem mot vòng bhông?”. 


Trong lúc đi tham quan, Caw khen ngợi hệ thống sản xuất 
của ông ta và chú ý đến một vài chiếc máy khác thường. Ông 


DALE CARNEGIE 266 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


chủ hãng cho biết chính mình đã sáng chế ra các máy nay roi 
dành nhiều thời gian để giảng giải vë cách vận hành của cả hệ 
thống. Sau đó ông ta mời Gaw ăn trưa. Sau bữa ăn trưa, ông chủ 
hang nói: “Bây giờ, ta bàn công tiệc. Dĩ nhiên, tôi biết tai sao ông 
đến day. Nhung tôi không ngờ rằng cuộc gap mat của chúng ta lại thú 
vi đến thế. Ong có thể yên tam quay vè Philadelphia. Tôi hứa sẽ giao 
hàng đúng hẹn ай cho phải hoãn các đơn đặt hàng khác”. 


Thế là vật liệu đã đến đúng hẹn và tòa nhà được hoàn 
thành đúng thời hạn hợp dong. Nếu ông Gaw cũng gay gô, 
tranh cãi như thói thường thì sao? Chắc chắn rằng ông ta chẳng 
bao giờ đạt được mục đích chính đáng của mình. 


Dorothy Wrublewski, giám đốc chi nhánh Liên minh tín 
dụng Fort Monmouth, New Jersey, kể lại cách bà đã giúp một 
nhân viên cải thiện khả năng làm việc như thế nào: 

“Сап đây chúng tôi tuyến vào môt nhân viên thu ngân duoc huấn 
luyện nghiép vu chính quy. Cô xử ly cong việc chính xác, nhanh chóng 
va tiếp xúc voi khách hang bằng cung cách không thể chê vao đâu duoc. 
Nhung van dé lại phát sinh vào cuối ngày, hic kết toán số sách. 


Trưởng phòng kế toán đến gap tôi va nhất quyết đề nghi sa thải 
cô. Cô kết số quá chậm khiến mọi người phải ở lại sau siờ làm việc 
mặc đù anh ta đã nhiều lần chỉ cách cho cô làm tốt hơn. Hôm sau, 
tôi đến quan sát cách cô làm viéc va chang can nhiều thời gian da có 
thể phát hiện ly do cô gap khó khăn trong viéc này. Sau gió dong cửa, 
toi đến trò chuyện voi cô. Tôi khen ngợi vè su thân thiện va cởi mó của 
cô voi khách hàng, khen cô làm việc chính xác va nhanh chong. Sau 


267 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


đó, tôi goi ý cùng cô xem lại cách thúc cô kết só tiền mat hàng ngày. 
Một khi hiểu minh được tin tưởng, cô dé dàng theo goi ý của tôi va 
chang bao lâu cô dà thành thao công tiệc này”. 

Khen ngợi trước khi góp ý cũng giống như nha si bắt dau 
công việc bằng thuốc tê. Nó sẽ giúp bệnh nhân khỏi đau đớn 
khi bị nhổ răng. Những người lãnh đạo và quản lý сап ghi nhớ 
điều này. 


* Khát vong sáu ха cua moi con nguoi la được khen ngoi, 
được tôn trong va duoc quan tam. 


* Khong д? ít tốn kém bang lời khen, loi cám on Đà lời xin lõi. 
- Montluc 


NGUYEN TAC 22: 


BAT DAU CAU CHUYEN BANG LOI 
KHEN NGOI CHAN THANH. 


DALE CARNEGIE 268 


23 


PHE BÌNH MỘT CÁCH 
GIÁN TIẾP 


Me hôm Charles Schwab di thăm một trong những 
nhà máy của ông vào giờ nghỉ trưa và bắt gặp vài công nhân 
đang hút thuốc ngay dưới tấm biển “Cấm hút thuốc”. Ông bước 
đến trao cho mỗi người một điếu xì gà: “Các cậu này, néu như các 
cậu hút ở bên ngoài, tôi hoàn toàn tán thành tiệc hút thuốc”. Những 
công nhân này biết mình bị bắt quả tang đang vi phạm nội quy 
nhưng họ vẫn thán phục cách ông nhắc nhở nhẹ nhàng khéo 
léo và vẫn giữ thể diện cho họ. Ai lại không quý trọng một con 
người như thế? 


269 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


John Wanamaker cũng sử dụng cách này. Ông thường đi 
một vòng quanh cửa hàng lớn của mình ở Philadelphia mỗi 
ngày. Có lan ông nhìn thấy một người khách dang đứng đợi ở 
một quây thanh toán trong khi các nhân viên bán hàng thì cứ 
đứng cười nói với nhau ở một góc xa xa. Wanamaker lắng lặng 
ra phía sau quây và phục vụ cho người khách nọ. Sau đó, ông 
trao món hàng của khách cho những người bán hàng để gói lại 
mà không quở trách một lời nào, rồi tiếp tục đi kiểm tra. 


Các quan chức nhiều khi bị phê phán vì lý do khó tiếp 
cân. Vấn đẻ là do các thuộc cấp của họ không muốn sếp của 
mình bị quá nhiều khách khứa quấy гау. Сап Langford, Thị 
trưởng Orlando, bang Florida, thường la гау các nhân viên vè 
việc họ không cho phép người lạ đến gặp ông. Ông chủ trương 
thực hiện “chính sách mở cửa” nhưng những thường dân 
muốn vào déu bị thu ký và người quản lý của ông chan lại. 
Cuối cùng, ông thị trưởng tìm được một giải pháp. Ông đẹp cái 
cửa lớn khỏi văn phòng của mình! Nhân viên dưới quyền ông 
nhận ngay được thông điệp. Ông thị trưởng đã có được một 
chính sách quản lý thực sự “mở cửa” từ ngày đó trở di. 


Nhiều người thường bắt đầu bằng một lời khen chân 
thành, tiếp sau đó là từ “nhưng” và kết thúc bằng một nhận xét 
phê phán. Chẳng hạn, trong khi tìm cách thay đổi thái độ lơ 
dënh trong học tập của con bạn, bạn có thể nói: “Cha mẹ thực sự 
tự hào vë con, Johnnie a, bởi vi con duoc xếp hang cao hon trong học 
ky nay. Nhung nếu con chăm chỉ hon nữa voi тдп đại số, các két 
quả sẽ con khá hon nữa”. Trong trường hop nay, Johnnie có thé 


DALE CARNEGIE 270 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


cảm thấy được khuyến khích cho đến khi cậu ta nghe từ 
“nhưng”. Lúc đó cậu ta có thể nghi ngờ vẻ sự thành thực của lời 
khen ban đầu. Đối với cậu, lời khen xem ra chỉ là một sự chuẩn 
bị khôn khéo để đi tới một nhận xét phê phán. Thế là bạn đã 
đánh mất sự tin cậy của cậu và sẽ không đạt được mục đích. 


Bạn có thể khắc phục dễ dàng điều này bằng cách thay đối 
từ “nhưng” thành từ “và”. Lời nhắc nhở ấy sẽ như thế này: “Cha 
mẹ thực sự tự hào ъё con, Johnnie a, vi trong học ky này con được xếp 
hang cao hon. Và néu con cú tiếp tục cố gang chăm chỉ nhu vay thì 
điểm đại số của con cũng có thể duoc nâng cao cùng voi các món khác 
vao hoc ky tới”. 


Johnnie sẽ chấp nhận lời khen do bởi vi nó không kéo 
theo một nhắc nhở thất bại. Việc người khác gián tiếp chú ý tới 
những thiếu sót của mình sẽ làm cho những người nhạy cảm rất 
cảm kích, trong khi họ có thể cảm thấy rất khó chịu trước bất kỳ 
lời phê phán trực tiếp nào. 


Marge Jacob ở Woonsocket, đảo Rhode, kể lại cho lớp học 
của tôi cách bà thuyết phục những công nhân xây dựng dọn dẹp 
sạch sẽ sân vườn của bà mỗi ngày khi họ thi công mở rộng ngôi 
nhà bà như sau: 


Mấy ngày dau, khi đi làm vë, bà Jacob thay sân nhà day 
những тап gỗ rơi vãi khắp nơi. Vì không muốn làm phật ý 
những người thợ xây giỏi việc nên bà cùng các con nhặt nhạnh 
mọi thứ chất gọn gàng vào một góc sau khi thợ đã ra vẻ. Sáng 
hôm sau, bà gọi riêng người quản đốc và bảo: “Tôi rất 0ui khi 


271 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


ông giữ gin cái bón hoa xinh tươi, sạch sẽ phía trước va không làm cho 
những người láng giềng khó chịu”. Tù đó trở đi, dù ngôi nhà vẫn 
đang được sửa chữa, bà và các con không cân phải dọn dep mà 
sân vườn nhà họ vẫn luôn gọn gàng. 


Ngày 8 tháng 3 năm 1887, nhà hùng biện Henry Ward 
Beecher qua đời. Chủ nhật sau đó, người ta mời Lyman Abbott 
đọc điếu văn. Ông viết đi viết lại, trau chuốt từng câu chữ. Sau 
đó, ông đọc nó cho bà vợ nghe. Ý tứ của bài điếu văn thực ra 
cũng nghèo nàn như hau hết các bài điếu văn bình thường khác. 
Nếu ứng xử theo kiểu thông thường, hẳn là bà vợ sẽ nói: “Ông 
Lyman, ông viêt thé này thì kinh khung quá. Không được đâu. Bài 
diéu van này sẽ khiến nguoi ta пеи sục mát. Nó cứ như là môt quyển 
bách khoa toàn thư. Lë ra, ông phải biết rõ hơn sau từng ấy năm giảng 
day. Tại sao ong không nói một cách tự nhiên như mot người bình 
thường? Toi dám chắc là ông sẽ mất hết danh tiếng nếu nhu ông đọc 
bài này”. Tuy nhiên, bà đã không nói những lời lẽ khiếm nhã 
như thế mà chỉ nhận xét rằng bài này sẽ là một bài báo tuyệt vời 
cho tờ “Tạp chí Bắc Mỹ”. Nói cách khác, bà khen nó và đỏng thời 
gợi ý tế nhị rằng nó không hợp khi làm một bài điếu văn. Lyman 
hiểu ngay vấn đẻ, xé bài viết ông đã chuẩn bị cẩn thận và tự nói 
lời tưởng niệm ma không dùng đến một bản viết nào. Bài điếu 
văn hôm ấy đã làm bao người rơi lệ và được đánh giá là bài điếu 
văn hay nhất của ông. 


DALE CARNEGIE 272 


* Con nguoi von có ban chất kiêu hanh tự nhiên. Việc 


noi thang ra rang nguoi nào đó sai lam chính là mot sai lam 
lon nhat. 


NGUYEN TAC 23: 


GOP Y SAI LAM CUA NGƯỜI KHÁC 
MOT CACH GIAN TIEP. 


273 DALE CARNEGIE 


24 


NHÌN NHÂN SAI LAM 
CỦA BẢN THÂN 
TRƯỚC KHI PHÊ BÌNH 
NGƯỜI KHÁC 


С» cháu gái Josephine Carnegie của tôi đến New York 
làm thư ký cho tôi. Cháu mười chín tuổi, đã tốt nghiệp trung 
học ba năm trước nhưng kinh nghiệm làm việc không nhiều. 
Nhưng vë sau cháu đã trở thành một trong những thư ký tài giỏi 
nhất bờ tây kênh Suez. Tất nhiên lúc đầu cháu không được như 
thế... Ban dau cháu phạm rất nhiều lỗi, làm tôi thường xuyên 
phải phê bình cháu. Nhưng, mỗi khi chuẩn bị làm điều ấy, tôi 


275 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


tự nhủ: “Hượm da Dale Carnegie, hay xem xét van dë lại cho that 
kỹ. Tuổi của anh lớn gấp đôi Josephine. Anh lại có kinh nghiệm kinh 
doanh gấp van lan cô bé. Lam sao anh có thể doi hỏi cháu có duoc 
quan điểm của anh, óc phán đoán cua anh, sáng kiến của anh... ? 
Hãy nghi lại lúc anh mười chín tuổi xem anh nhu thế nào? Anh có 
nhớ những lỗi lam va những viéc ngu хийп mà anh đã phạm phải 
không? Anh có nhớ thời gian anh làm sai điều này điều khác không?”. 
Sau khi suy nghĩ kỹ một cách trung thực và khách quan, tôi kết 
luận rằng trình độ trung bình lúc mười chín tuổi của Josephine 
cao hơn của tôi và tôi phải thú nhận rằng mình đã không chú ý 
khen ngợi Josephine nhiều như mức сап phải có. Cho nên sau 
đó, khi muốn nhắc nhở Josephine chú ý tới một sai lầm, tôi 
thường bat dau bằng cách này: “Theo chú thì cháu vita moi phạm 
một sai lam nho, Josephine a, nhưng cháu đừng buon nhiều vi nó 
cũng không tệ hơn nhiều sai lam ma chú da từng phạm đâu. Khong 
đi sinh ra đã có sẵn kha năng phán đoán đúng. Nó chỉ đến cùng hinh 
nghiêm sống. Thực та, cháu con giới hon chú hồi chú bằng tuổi cháu. 
Chu đã từng làm nhiều chuyện sai trái, ngốc nghéch nên không hè 
muốn phê phán cháu hay bất kỳ ai. Nhung cháu có nghi rằng, néu 
cháu làm như thế này... thì sẽ khôn ngoan hơn không?”. 

Nếu người phê phán khiêm tốn thừa nhận rằng chính họ 
cũng từng phạm lỗi như thế, thì có khó khăn gì khi ta nghe về 
những lỗi lầm của ta? Khi ta dám thừa nhận sai làm đó là lúc ta 
đã ghi điểm và điều đó chứng tỏ ta đã khôn ngoan hơn trước. 

E. G. Dillistone, một kỹ sư ở Brandon, Manitoba, Canada, 
đang gặp vấn đẻ với người thư ký mới của mình. Mỗi thư từ, 


DALE CARNEGIE 276 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


văn kiện chuyển đến bàn viết để ông ký tên đều dày lỗi chính tả, 
mỗi trang có ít nhất hai hay ba lỗi. Dillistone kể lại cách ông xử 
lý việc này: 

“Cũng nhu nhiều ky su, tôi khong duoc khen vè tiếng Anh hay 
chính tả. Tôi có mét quyến sổ tay ghi những chữ mà tôi hay viét sai. 
Từ viéc nay, tôi da nghĩ ra cách nhắc nhở cô thu ký. Khi Бис thư kế 
tiếp đến va tôi phát hiện có những lỗi chính tả, tôi ngồi xuống cạnh 
người thu ky dang đánh тау va nói: “Hình như từ này viết khong 
đúng. Tôi cũng từng khổ sở ghê lắm voi nó. Vì vay lúc nào tôi cũng 
thủ sẵn một quyến só chính tả để cứu nguy đây!”. Nói xong, tôi gió 
50: “A! Day roi! Chữ ấy ở đây. Bay gió phải chú ý viết đúng chính tả 
thôi, vi người ta sẽ xét đoán tôi qua những Бис thư tôi viet. Những lỗi 
chính tả sẽ khiến ho nghi chúng ta kém vè chuyên món đấy”. 


Tôi không biết cô thư ky có chép lại quyến só của tôi hay không. 
Thế nhưng từ cuộc trao đối này, số lượng lõi chính tả của cô dà giảm 
đi đáng Кё.” 

Việc nhìn nhận sai lam của chính mình - ngay cả khi chưa 
kịp sửa chữa - có thể giúp ta thuyết phục người khác thay đối 
hành vi của họ. Điều này được minh họa bằng câu chuyện của 
Clarence Zerhusen ở Timonium, Maryland, khi ông phát hiện 
đứa con trai 15 tuổi của mình hút thuốc lá. Zerhusen kể với 
chúng tôi: 

“Di nhiên tôi không muón Davis hút thuốc nhưng me no va tôi 
đều hút. Chúng toi da nêu gương xấu cho con. Tôi kë cho Davis nghe 
viéc tôi da bắt dau hút thuốc vào tuổi của nó như thế nào va chất 


277 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


nicotine da lam chủ tôi đến noi giờ đây gan nhu toi khong có cách nào 
chấm đứt viéc hút thuốc. Tôi nhắc nhở nó rằng thuốc lá mang đến cho 
toi bệnh ho quá doi phiền phúc. Tôi không khuyên nó chấm ай, cũng 
chang đe doa hay cảnh cáo nó vè những nguy hiếm của thuốc lá. Tất 
cả những gi toi làm là kể cho nó nghe tiệc tôi đã nghiên thuốc lá nhu 
thế nào va tác hại của thuốc lá ra sao đối voi tôi. Cháu nó suy nghi 
một lát roi quyết định sẽ không hút thuốc trước khi tốt nghiệp trung 
học. Nhiều năm trôi qua, Davis chưa bao giờ hút thuốc lại va khong 
hề có ý định đó mot lan nữa. Kết quả của cuộc nói chuyện này là 
chính tôi cũng quyết định chấm đút việc hút thuốc va voi sự giúp do 
của gia đình, tôi đã thành công.” 


DALE CARNEGIE 278 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


* Тіп tuong rang minh có lý va chi duy nhất minh là 
nguoi có ly là biếu biện cha mot tam nhin hep va cố chap. 


* Một trong nhing viéc khó nhat trên đời là thừa nhân 
minh sai. Tuy nhiên, khong có gidi pháp nào hiéu qua hon là 
thang thin thra nhân rang minh đã sai. 


* Nếu ban khong thể ngóng cao dau va thra nhận: lỗi lam 
cua minh thi lỗi lam ay sẽ khong chế ban. Việc tự bận lỗi lam 
khong chi lam cho nguoi khac ton trong ban hon ma con phat 
triển sự tu trong cua ban than minh. 

- Dale Carnegie 


NGUYEN TAC 24: 


HAY XÉT MÌNH TRƯỚC KHI PHÊ 
BÌNH NGƯỜI KHÁC. 


279 DALE CARNEGIE 


25 


GOI Y THAY VÌ 
RA LÉNH 


T từng có dịp ăn trưa với có Ida Tarbell, một tác giả 
chuyên viết tiểu sử những nhân vật nói tiếng ở Mỹ. Nhân thảo 
luận vẻ chu dé làm cách nào để đối xử tốt với mọi người, cô kể 
chuyện về Owen D. Young, nhân vật trong cuốn tiểu sử cô đang 
viết. Một nhân viên của Young kể với Ida rằng suốt ba năm làm 
việc cùng ông Young, chưa bao giờ anh nghe ông ra mệnh lệnh 
trực tiếp cho bất kỳ ai mà chỉ đưa ra những gợi ý. Chẳng hạn, 
Owen D. Young không bao giờ nói “Hay làm việc nay” hay “Đừng 
làm điều kia”. Nhưng ông thường dùng những câu như: “Có lẽ 
anh sẽ muon xem xét lai van dë nay” hay “Anh thấy lam thế có duoc 


281 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


bhông?”. Ông thường hỏi người thư ky sau khi đọc xong một 
bức thư đánh máy: “Cô nghĩ như thế nào?” hay “Có lẽ chúng ta uiết 
theo cách này sẽ tốt hơn”. Bao giờ ông cũng dành cho người khác 
cơ hội để nâng cao khả năng làm việc và tự rút kinh nghiệm qua 
những sai lầm của mình. Cách nói như thế khiến nhân viên cảm 
thấy mình được quan tâm, tôn trọng, từ đó sẽ dẫn tới việc dễ 
dàng nhận lỗi và tích cực hợp tác. 


Dù có mục đích đúng nhưng một mệnh lệnh gay gắt có 
thé gay ra sự căm tức kéo dài. Dan Santarelli, một giáo viên tại 
một trường dạy nghề о Wyoming, Pennsylvania, kể rằng có lan 
một học viên đã đậu xe chặn kín lối đi vào phòng học của 
trường. Một giáo viên đã xông vào lớp đó và gian dữ hỏi: “Chiếc 
xe của ai dang chăn lối di?”. Khi chủ chiếc xe hơi đó đáp lại thì 
người giáo viên này quát lên: “Hay mang nó biến di, nếu không tôi 
sẽ cho móc xích lôi nó ra bãi rác ngay lập túc!”. Di nhiên là hoc 
viên kia biết mình sai bởi vì không được phép đậu xe ở đấy. 
Nhưng từ ngày đó trở đi, không những học viên kia bất bình 
với hành động của giáo viên ấy, mà tất cả học viên trong lớp 
cũng đều cảm thấy bất bình và không còn muốn hợp tác nữa. 
Nếu như giáo viên ấy hỏi một cách thân mật: “Xe của ai ở lối di 
thế?” roi gợi ý rằng nếu chiếc xe này đậu ở nơi khác thì xe có ở 
trường có thể ra vào dễ dàng hơn... tất nhiên học viên đó sẽ vui 
lòng chuyển chiếc xe đi, còn ông ta cũng như cả lớp đều không 
phải bị khó chịu và bất bình. Người giáo viên ấy không hiểu lời 
nói nhẹ nhàng có sức mạnh gấp nghìn lần so với mệnh lệnh 
quát tháo. 


DALE CARNEGIE 282 


DAC NHÂN ТАМ 


Ra lệnh bằng cách đặt câu hỏi là tạo điều kiện cho người 
nhận lệnh được cùng đưa ra quyết định. Và một khi họ tham gia 
ra quyết định, họ sẽ chủ động thực hiện quyết định ấy một cách 
sáng tạo và tích cực nhất. 


lan Macdonald ở Johannesburg, Nam Phi, giám đốc một 
nhà máy nhỏ chuyên sản xuất phụ tùng cơ khí, có cơ hội nhận 
một đơn đặt hàng rất lớn. Tuy nhiên, ông ngần ngại chưa dám 
nhận vì lo không đủ khả năng hoàn thành đúng thời hạn hợp 
đồng. Thế là ông tập hợp tất cả công nhân lại, giải thích rõ ràng 
về tình hình hiện tại cho họ biết và thành thật nhìn nhận rằng 
đơn đặt hàng này quan trọng như thế nào đối với công ty cũng 
như đối với họ. Sau đó, ông đưa ra những câu hỏi: 


- Chúng ta can làm gi để giải quyết don dat hàng nay? 


- Ai có sáng kiến g) gia tăng nàng suất để có thể thực hiện hợp 
đồng này? 


- Có cách nào để tán dung giờ làm việc va phân công lao động 
hợp lý, hiệu quả hơn không? 


Các nhân viên tích cực đưa ra nhiều ý kiến và thể hiện 
quyết tâm nhận lấy đơn đặt hàng. Như vậy là chính họ đã 
quyết định nhận hợp đỏng, chính họ đã quyết định nên làm 
thế nào và họ đã hoàn thành được hợp dong đó. Giả sử, lan 
làm ngược lại, chỉ đùng đùng ra lệnh cho các công nhân làm 
ngày làm đêm theo ý chí chủ quan của mình mà bất chấp phản 
ứng của công nhân thì có lẽ ông sẽ chẳng bao giờ đạt được điều 
mình mong muốn. 


283 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


* Cố gang dung làm nguoi khác bi tốn thuong, dù lờ chi 
là mot сйм noi đùa. 
- Publilius Syrus 


NGUYÊN ТАС 25: 


GOI Y, THAY VI RA LÉNH. 


DALE CARNEGIE 284 


26 


СТО THỂ DIEN CHO 
NGƯỜI KHÁC 


Ca đây nhièu năm, Công ty General Electric vuóng 
phải một vấn аё tế nhị là bãi nhiệm chức lãnh đạo ngành của 
Charles Steinmetz. Steinmetz là một người tài năng bậc nhất 
của công ty trong lĩnh vực điện nhưng lại kém cỏi trong vai trò 
lãnh đạo. Công ty ở vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, họ 
không muốn giữ ông ở vai trò lãnh đạo nhưng không muốn 
làm mất lòng ông. Steinmetz hết sức can thiết đối với công ty va 
lại là người rất nhạy cảm. Cuối cùng, người ta nghĩ ra một danh 
hiệu mới cho ông: Kỹ sư cố vấn của công ty. Dó là danh hiệu 
mới cho công việc cũ. Sau đó, công ty để một người khác giữ vị 
trí lãnh đạo. Steinmetz rất hài lòng. 


285 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Các lãnh đạo của công ty đã đối xử khéo léo với “ngôi sao” 
rất nhạy cảm này. Họ đã thực hiện một cuộc chuyển giao quyền 
luc mà không gây am i bằng cách giữ thể diện cho Steinmetz. 

Giữ thể diện cho người khác là một điều hết sức quan 
trọng. Thế mà ít khi chúng ta để tâm tới. Chúng ta cứ tùy tiện 
quát nạt, phê phán, chỉ trích, đe dọa kẻ khác trước đám đông mà 
không hè kể gì đến lòng tu trọng mà ai cũng có. Thậm chí nhiều 
khi chúng ta còn cố tình xúc phạm người khác, cố bới móc ra lỗi 
lầm của ai đó. Chỉ cần suy nghĩ vài phút, với vài lời nói ân сап, 
thông cảm là chúng ta đã tránh được việc làm tổn thương người 
khác và cũng là tránh làm thương tổn chính nhân cách của 
mình. Song, đáng tiếc thay đa số chúng ta lại thích quát nạt hơn 
là bày tỏ sự tôn trọng người khác. 


Trong một buổi huấn luyện của chúng tôi, hai học viên 
tranh luận về những hệ quả tiêu cực của việc tìm khuyết điểm 
so với những kết quả tích cực từ việc giữ thể diện cho người 
khác. Fred Clark ở Harrisburg, Pennsylvania, kể về một biến cố 
хау ra tai công ty ông: 


“Trong биді họp, vi phó chủ tịch da dat một câu hỏi trực điện 
cho một quản đốc sản xuất. Cách nói của ông ấy đây tính sây hấn và 
cốt ý chỉ ra sai lam của người quản đốc. Không muon bị mát mat 
trước các đồng nshiệp, uiên quản đốc đã lảng tránh câu trả lời. Điều 
này đã khiến cho ông phó chủ tịch mát bình tĩnh, to tiếng ưới người 
quản đốc va bảo rang anh ta nói đối. Moi quan hệ cong tiệc tốt dep 
từng có trước cuộc va cham này đều bị dó võ trong vai giây phút ngắn 


DALE CARNEGIE 286 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


ngui do. Từ ngày ấy trở di, người quản đốc von giỏi giang do da trở 
niên vô dung voi công ty chúng tôi. Vài tháng sau, anh rời khói công 
ty va sang đầu quân cho một công ty đối thủ. О đấy, anh trở thành 
một nhân viên xuất sắc”. 


Anna Mazzone, một học viên khác, cũng kể lại một biến cố 
tương tự nhưng cách xử lý hoàn toàn khác nên dẫn đến kết quả 
ngược lại. Bà Mazzone, hiện là một chuyên gia tiếp thị của một 
công ty thực phẩm đóng hộp, lúc mới vào nghề được giao công 
việc chuyên môn dau tiên là triển khai kế hoạch kiểm tra và tiếp 
thị một sản phẩm mới. Nhưng bà đã phạm một sai làm nghiêm 
trọng và toàn bộ thí nghiệm phải làm lại trong khi đã tới buổi họp 
báo cáo, đến nỗi không kịp trình bày sự việc với sếp mình. “Khi tôi 
được goi đến để doc báo cáo, tôi sợ diéng người. Tôi đã làm tất cả những 
sì có thể. Nhưng tôi quyết sẽ không khóc va quyết không để những người 
kia nói rang phụ nữ khong thích hop làm công tác quản lý bởi vi quá 
nhạy cam. Tôi báo cáo ngán gon va khẳng định rang do có sơ suất nên 
toi sẽ nghién cứu lại toàn bộ dự án này trước cuộc hop tới. Tôi ngoi 
xuống, chờ đợi ông sếp của tôi nổi trận lôi dinh. Thật không ngo, ông ấy 
lại cảm ơn tôi vé công tiệc khó khan mà tôi dám nhiệm. Ong cam đoan 
trước mat các dong nghiệp của tôi rằng ông tín nhiệm tôi và biết tôi da 
làm hết súc minh. Ông còn nói rang tôi thất bại là do thiếu kinh nghiêm 
chứ không phải thiếu kha năng. Hôm ấy, tôi rời khỏi cuộc họp voi long 
quyết tâm cao độ va tự hứa rang sẽ không bao gió để sếp của tôi phải thất 
vong uë minh thêm một lần nữa. ˆ 


Ông sếp của Anna đã không chỉ trích bà khi bà làm sai mà 
vượt lên trên sự phán xét để cư xử rộng lượng, vị tha. Và Anna 


287 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


hoàn toàn cảm nhận được điều ấy nên sẽ nó lực hết sức mình 
để làm thật tốt trong những lần sau cho xứng đáng với niềm tin 
cậy và thể diện mà sếp của mình đã giữ gìn và trao tặng bà. 


* Toi khong có quyển lam giam giá tri môt nguoi trong 
chính mat nguoi ấy. Điêu quan trong khong phái là tôi nghi gi 
vê anh ta ma là anh ta nghi gi ъё chính minh. Lam thuong ton 
pham giá con nguoi la mot tội ác. 

- Antoine de Saint Exupery 


NGUYEN TAC 26: 


BIET GIU THE DIEN CHO 
NGUOI KHAC. 


DALE CARNEGIE 288 


7, 


KHUYẾN KHÍCH 
NGƯỜI KHÁC 


Pe Barlow là một người ban cũ của tôi. Anh kiếm sống 
bang nghë trình diễn xiếc thú và tạp kỹ. Tôi thích xem Pete huấn 
luyện những cô cậu diễn viên bốn chân ngộ nghĩnh. Tôi để ý 
thấy rằng mỗi khi một con chó đạt được một tiến bộ, dù nhỏ, 
Pete luôn võ vë khen ngợi và thưởng cho nó một miếng gì đó. 

Điều này không có gì mới. Những người huấn luyện thú 
dé làm xiếc từ bao thé ky nay đều làm thế. Nhung tôi ngạc nhiên 
vì sao bao lâu nay chúng ta lại không sử dụng cách đơn giản và 
hiệu quả này để khuyến khích một con người? Tại sao chúng ta 


289 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


không dùng lời khen thay cho sự quở trách? Một tiến bộ dù rất 
nhỏ nhưng nếu được khuyến khích, từng chút một, từng chút 
một, nó sẽ lớn dàn và đến lúc hóa ra một thành tựu to lớn. 


Lời khen như tia nắng mặt trời, nó сап thiết cho muôn 
loài, trong đó có con người phát triển. Vậy ma hau hết chúng ta 
luôn sẵn sàng sử dụng những làn gió lạnh như cắt để phê phán 
và thường ngàn ngại khi tặng người thân của mình những tia 
nang ấm áp từ những lời khen tặng. Ngam nghĩ ky, chúng ta sẽ 
thấy có những lời khen đã làm thay đổi hẳn cuộc đời của một 
ai đó. 

Cách đây nhiều năm, có một cậu bé mười tuổi làm việc 
trong một xưởng máy ở Naples. Cau khao khát trở thành một ca 
sĩ nhưng ông thay day hát dau tiên của cậu da dội một gáo nước 
lạnh vào niềm khao khát nay. Ong nói: “Cậu không bao giờ có thể 
hát duoc йди. Cậu chẳng có chất giọng gi hết. Giọng hát của câu 
nghe cú nhu là tiếng ếch 6p hay énh ương kêu”. Thế nhưng, may 
mắn thay cho cậu bé khi trong đời cậu còn có một người me. 
Người mẹ thương yêu của cậu tuy chỉ là một người đàn bà nhà 
quê nghèo khó nhưng luôn cổ động, khích lệ cậu. Bà luôn âu 
yếm bảo rằng bà tin cậu có thể hát được và hát hay. Người mẹ 
ấy sẵn sàng đi chân đất để tiết kiệm tiền cho cậu đi học nhạc. Sự 
khích lệ của người mẹ không được học hành cao nhưng tràn 
day lòng hy sinh, tình thương và піёг tin tưởng vào con đã làm 
thay đổi cuộc đời cậu bé. Câu tên là Enrico Caruso. Sau này, cậu 
trở thành ca sĩ hát nhạc kịch vĩ đại và nổi tiếng nhất của thời đại. 


DALE CARNEGIE 290 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


Chẳng phải tốn nhiều công sức mới làm cho người khác 
hạnh phúc hoặc thành công. Nếu bạn biết cách thì chỉ cần một 
lời động viên khích lệ, một lời khen đúng lúc cũng có thể tạo 
nên một ngudn động viên lớn lao cho người khác. Có thé, 
chúng ta sẽ làm được những điều vĩ đại mà chính chúng ta cũng 
không ngờ đến. 


Vào đầu thế kỷ mười chín, một chàng thanh niên ở Luân 
Đôn có ước mơ cháy bỏng là trở thành nhà văn. Nhưng xem га, 
mọi việc déu chống lại niềm khao khát này của cậu. Chưa học 
đến lớp năm, cha cậu vào tù vì không trả được nợ, nhiều lần 
cậu nếm trải sâu sắc nỗi khổ nhục của sự đói khát. Cuối cùng, 
cậu tìm được công việc dán nhãn các chai xi đánh giày trong 
một cửa hàng toi tàn. Đêm đêm, cau ngủ trong một cái kho cùng 
với hai cậu bé khác. Cậu thiếu tự tin vào khả năng viết lách của 
mình đến nỗi chỉ dám sáng tác trong cảnh lặng lẽ của đêm đen 
để không ai biết mà cười cậu. Hết sáng tác này đến sáng tác khác 
bị các tòa báo và nhà xuất bản từ chối. Tưởng chừng cậu đã tuyệt 
vọng và phải từ giã ước mơ văn chương của mình. Thế nhưng 
trời không phụ lòng người, cuối cùng thành công đã đến khi 
một nhà xuất bản đã đông ý nhận tác phẩm của cậu và trả cho 


câu... một si-linh. Niém vui va tự hao dâng dày tâm hôn cậu, 
không phải vì được trả một si-linh cho bài viết mà vì được khen 
tặng. Cậu sung sướng đến nỗi cứ đi lang thang khắp phố 
phường, nước mắt гап гиа. Truyện cậu viết được in và xuất bản 
hẳn hoi. Dó chính là lời khen và sự thừa nhận tài năng của cậu. 


Khát vọng sâu thẳm nhất trong bản chất con người cậu là lòng 


291 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


khao khát được đánh giá và công nhận đúng đắn đã được đáp 
ứng. Nếu không có sự khuyến khích này, hẳn cậu sẽ phải chôn 
chặt cuộc đời mình trong các xưởng đánh giày йау chuột. Ngày 
nay, rất nhiều người trên thế giới biết đến cau. Tên cậu là Charles 
Dickens), 


Đôi khi, một lời khen ngợi, động viên được nói ra dung 
lúc có tác động phi thường mà ngay chính bản thân người tạo 
ra lời khen ấy cũng không ngờ đến. 


Một câu bé khác ở Luân Đôn làm nhân viên trong một cửa 
hàng bán thực phẩm khô. Cậu phải thức dây lúc năm giờ sáng 
dọn дер cửa hàng, làm việc vất уа suốt mười bốn giờ trong ngày. 
Đây là công việc thuản túy tay chân và cậu ghét nó. Sau hai năm, 
cậu không thể nào chịu đựng được nữa. Một buổi sáng thức dậy, 
không đợi ăn sáng, cậu cuốc bộ mười lăm dặm di tìm mẹ, lúc 
đó đang giúp việc cho một gia đình giàu có, để nói lên suy nghĩ 
của mình. Sau đó, cậu viết một bức thư dài cho thay giáo cũ của 
cậu, tâm sự rằng mình rất đau khổ, không muốn sống nữa. 
Người thây an ủi và khuyến khích cậu, cam đoan rằng cậu thực 
sự thông minh và thích hợp cho những công việc còn tốt hơn 
thế. Ông sẵn sàng tìm cho cậu một chân giáo viên ở làng. 

Người thày đã thực hiện một nghĩa cử cao đẹp cho cậu học 
trò của mình. Lời động viên đúng lúc của ông đã thay đối cả 
tương lai cậu bé. Người thày này đã góp phần tạo nên một nhân 


(23) Charles Dickens (1812 - 1870): Một trong nhung tiếu thuyết gia người Anh lớn nhất 
thế giới. Các tác phẩm nổi tiếng của ông như Oliver Twist, A Christmas Carol, A Tale of 
Two Cities,... 


DALE CARNEGIE 292 


DAC NHÂN ТАМ 


tài đặc biệt trong lịch sử văn học Anh. Bởi vì ngay sau đó, cậu bắt 
đầu viết và nhanh chóng trở thành tác giả của vô số những tác 
phẩm bán chạy nhất nước Anh, kiếm trên một triệu đô-la bằng 
ngòi but cua mình. Đó là H. С. Wells). 


Từ kết quả của nhiều cuộc thí nghiệm, nhà tâm lý học B. 
F. Skinner kết luận rằng, lời khen luôn luôn khiến cho những 
hành vi tốt được tăng lên và những hành vi xấu giảm đi. 


Trong rất nhiều gia đình, dường như hình thức giao tiếp 
chính của cha mẹ với con cái là quát mắng và la rây. Rất nhiều 
trường hợp con cái trở nên tệ hơn chứ chẳng phải khá hơn chút 
nào sau mỗi lần bị đối xử như vậy. Các bậc cha mẹ không hiểu 
rằng điều mà con cái họ thực sự сап là lòng yêu thương và 
những lời nói chân thành. Lời động viên, khen ngợi đúng lúc 
hoặc lòng bao dung giúp họ vượt lên những lỗi làm và nó lực 
cao hơn. 


John Ringelspaugh ở Rocky, Bắc Carolina, quyết định sử 
dụng một vài nguyên tắc mà ông đã học được trong lớp của 
chúng tôi để giải quyết vấn dé nay. Ông kể: “Chúng tôi quyết định 
thử khen ngoi, đánh giá cao chú không nhắc lại lỗi lam của con cái. 
Quả là không dë dang bỏ qua những lõi lam sờ sờ trước mát và cũng 
khó йт được điều để khen. Nhưng chúng tôi rất quyết tâm và đã làm 
được. Qua vai ngày dau tiên, lõi lam thường xuyên của các cháu lau 
nay тб ràng là thưa dàn, tôi sau dó mất hẳn. Các cháu càng lúc càng 


(24) Herbert George Wells (1866 – 1946): Tiểu thuyết gia, nhà báo, nha sử học, thay giáo 
người Anh. Các tác phẩm nồi tiếng có thể kể như The Time Machine, The War ofthe Worlds, 
The Invisible Man, The Island of Doctor Moreau. 


293 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


tỏ ra xứng đáng voi những lời khen của chúng tôi. О chúng đang hình 
thành ngày càng nhiều những hành vi đúng đắn va di nhiên, con rat 
ít chỗ cho hành vi sai trái”. 


Mọi người đều muốn được khen, nhưng lời khen phải cụ 
thể, rõ ràng, thể hiện sự chân thành chứ không phải là lời sáo 
rong nghe cho êm tai. Chúng ta đều khao khát được tán thưởng, 
được thừa nhận, déu sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được như 
thế. Nhưng không ai muốn sự giả đối và nịnh hót. 


Cho phép tôi được nhắc lại: Các nguyên tắc nêu trong 
quyền sách này sẽ chỉ có tác dụng khi chúng xuất phát từ chính 
sự chân thành. Tôi không đưa ra những mánh khóe hay thủ 
thuật để giúp chúng ta ứng xử giả dối. Tôi chỉ thảo luận với các 
bạn về sự khen ngợi chân thành từ sâu thắm trái tim. 

Nhà triết học và tâm lý học người Mỹ William James đã 
nói: “Chúng ta chỉ mới khai thác được mót phân rất nhỏ những khả 
năng của mình”. Han một trong những nguôn lực quý giá nhưng 
ít được sử dụng nhất là khả năng khen ngợi, nhìn nhận và đánh 
giá người khác - Một khả năng vốn có thể mang lại sức mạnh 
to lớn cho chính bạn và những người xung quanh. 


DALE CARNEGIE 294 


DAC NHÂN ТАМ 


* Lời ngot ngào dễ nghe nbát trong tat ca moi lời chính là 


lời khen. 
- Xenophon 


* Nu cười йт áp và mot cái vo vai than thiện cua ban có 
thé сии môt con nguoi dang bén bo vuc tham. 
- Camellia Elliot 


* Moi tiềm nang đều no hoa trong ngoi khen va béo tan 
trong chi trích. Nếu muon tro thành nha lanh đạo хий? sac, ban 
hay ghi nho dieu này. 

- Dale Carnegie 


NGUYEN TAC 27: 


THAT LONG KHEN NGOI SU TIEN 
BO, DU NHO NHAT, O NGUOI KHAC. 


295 DALE CARNEGIE 


28 


CHO NGUOI KHÁC 
NIEM TƯ HÀO 


Tox quyền Những ký niêm đời tôi uới Maeterlinck (Souvenirs, 
My Life with Maeterlinck), Georgette Leblanc kê vè sự chuyên hóa kỳ 
diệu của môt “nàng lọ lem” người Bi như sau: 

“Một cô phuc vu ở khách san lân cân mang thúc ăn đến cho tôi. 
Người ta sợi cô là “Marie rửa bát” vi cô bắt dau nghë nghiệp cua 
minh bằng công viéc bị nhiều nguòi coi thường này. Ра vay, cô con 
xấu xí, mát lac, chân vòng kiêng. Nhìn chung, dưới mát người đời, 
cô là mot cô bé lọ lem đúng cả nghia den lan nghĩa bong. 


Mot hôm, khi cô mang dia mi ống tới cho tôi, tôi noi: “Marie 


297 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


này, ở cô có rất nhiều điểm dáng yêu, cô có biết không?”. Marie đứng 
lang trong giây lát, gan như ngưng thở. Sau đó cô dat cái đĩa lên ban 
va nói: “Thưa bà, cháu chưa nghĩ đến điều đó bao giờ”. Cô không 
noi thêm điều gi nữa mà chỉ lang lẽ lui ra. Từ ngày đó, những thay 
đổi ky lạ bắt dau xuất hiện ở cô gái tham lang ấy. Tin rang minh có 
nhiều điều tốt đẹp mà moi người chưa biết, cô bắt dau chăm sóc guong 
mat va dáng hình mình một cách kỹ lưỡng. Va roi bao vé thanh xuân 
bị uùi lấp bấy lâu nay bỗng trỗi day trong cô. Hai thang sau, cô báo 
tin sẽ kết hôn voi người cháu của ông bếp trưởng. Cô noi: “Cháu sẽ 
trở thành một quý ba!” roi cô cảm on tôi. Tôi uó cùng cảm động khi 
nghi rằng chỉ ưới mót câu nói ngắn ngủi ấy, tôi đã giúp cô thay đổi 
cả cuộc doi.” 

Georgette Leblanc đã cho “Marie rửa bát” niềm tin và động 
lực để vươn lên. Và Marie đã lấy niềm tin và động lực ấy làm 
điểm tựa để thay đối cuộc đời mình. 


Trong đời thường, cho người khác một thanh danh là 
quan trọng; nhưng phê bình một người mà vẫn giữ được danh 
dự cho người ấy còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. 


Chuyện kể rằng, một buổi sáng, nha sĩ Martin Fitzhugh ở 
Dublin, Ireland, bị một bệnh nhân than phiên cái bình kim loại 
đựng nước súc miệng không được sạch sẽ lắm. Thực ra, người 
bệnh dùng cái cốc bằng giấy chứ không phải cái bình, nhưng rõ 
ràng để một vật kém vệ sinh trong phòng khám là điều không 
nên chút nào. 


Sau giờ làm việc, nha sĩ Fitzhugh viết một bức thư ngắn 


DALE CARNEGIE 298 


DAC NHÂN ТАМ 


cho Bridgit, người giúp việc thường đến văn phòng ông hai lần 
mỗi tuần để dọn dep. Ông viết như sau: 

Chị Bridgit thân mến! 

Tôi it khi gap chị. Nên tôi nghĩ minh phải tranh thu để cảm ơn 
chị иё cong viéc don dep rat tốt mà chị da làm. Nhân tiện, tôi xin dé 
nghi thế này: Hiện tại, hai gió dọn dep, mỗi tuân hai lan là quá ft, 
xin chị cứ tùy ý đến làm viéc thêm một giờ пӣа vào bất cứ lúc nào chị 
cảm thấy thuận tiện để làm những việc như lau chùi các bình, lọ, 
cốc... Dĩ nhiên, tôi sẽ trả thêm tiền ngoài giờ cho chị. 

“Ngày hôm sau, khi tôi bước vào phòng làm việc”, ông Fitzhugh 
kë, “bàn ghé láng bóng, còn ở phòng răng, moi thú — kë cả bình nước 
- đều sạch sẽ, sáng choang va nằm ngay ngắn đúng vi trí của chúng. 


Cố gang này vuot xa những biểu hiện thông thường của chị. 
Ma chị cũng chẳng làm thêm một giờ nào hết. Chi тибп tỏ ra xứng 
đáng voi sự tin cậy, lời khen ngợi của tôi”. 


Ruth Hopkins, cô giáo dạy lớp bốn ở Brooklyn, New York, 
phải đương dau với một khó khăn lớn. Năm học này lớp của cô 
sẽ có Tommy, cậu học trò được xem là bất trị nổi tiếng nhất 
trường. Thay giáo lớp ba của cau luôn than phiên vẻ cau. Cậu 
không chỉ nghịch ngợm theo kiểu thông thường mà còn đánh 
nhau, trêu chọc bạn gái, ngang ngược với thay cô. Mọi giáo viên 
đều nói rằng càng lớn cậu càng tệ hơn. Пи điểm duy nhất của 
cậu là khả năng tiếp thu nhanh và làm bài tập ở lớp rất nhanh. 


Co Hopkins quyết định đương dau với “vấn đề Tommy” 


299 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


ngay lập tức. Sau khi chào các học sinh mới, có khen từng em 
một: “Rose à! Chiếc áo của em rất xinh”, “Alicia này! Cô nghe nói 
em vé rất đẹp”. Khi đến bên cạnh Tommy, cô nhìn thẳng vào mắt 
cậu và nói: “Tommy! Cô biết em là môt người có tài lãnh dao. Cô sẽ 
nhờ em giúp cô làm cho lớp này thành lớp giỏi nhất khối lớp bốn nám 
nay, duoc không?”. Cô nhấn mạnh điều này trong những ngày 
đầu tiên bằng cách khen ngợi Tommy trong mọi việc cậu làm và 
rằng điều này chứng minh cậu là một học trò giỏi như thế nào. 
Có lời khen và danh dự này, cậu bé chín tuổi ấy quyết tâm gìn 
giữ. Và qua that, cau đã không làm cô giáo và mọi người that 
vọng vào cuối năm học đó. 

Сап như bất cứ người nào trên đời cũng đều như vậy chứ 
không chỉ là những cậu bé hay cô bé. Một cách đơn giản để 
đánh thức những đức tính tốt đẹp trong con người mình là tin 
rằng mình có ít nhất một đức tính tốt nào đó. Như thế, dù trên 
thực tế chúng ta chưa có nó thì sau đó, chúng ta sẽ hành xử như 
chúng ta đã có đức tính đó vậy. 


DALE CARNEGIE 300 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


* Nếu muon bbuyến khích mot điều gi ó ai đó, ban bấy lam 
nhu điều йу chính là đặc điểm vuot trội của nguoi đó. Họ nhat 
йіпр sẽ no luc phi thuong để tro nén nhu thé. 

- Dale Carnegie 


* Trong cach đối nbón xu thé, nếu ta đối xu voi mot nguoi 
nhu thé nào thi anh ta sé tro thành nguoi nhu thế йу. 
- Johann Wolfgang von Goethe 


NGUYEN TAC 28: 
KHEN NGOI LAM NGUOI KHAC 


SONG XUNG DANG VOI 
LOI KHEN DO. 


301 DALE CARNEGIE 


29 


MỞ ĐƯỜNG CHO 
NGƯƠI KHÁC SỬA CHỮA 
LOI LAM 


Ma người ban của tôi bi vo chưa cưới ép hoc khiêu 
vũ. Anh không thích điều đó và cũng chẳng hiểu học nó để làm 
gi. Chang có động cơ nào thôi thúc nên anh chang 40 tuổi nọ 
tap tanh mãi mà chẳng có tiến bộ gì. Cô giáo dau tiên саи gắt, 
chê anh thậm tệ. Anh biết cô nói thật nhưng chán cô và chán cả 
mình nên chẳng thèm học nữa. Người thứ hai thì ngược lại: 
khen ngợi anh nhiều điều. Anh kể: “Có thể cô ấy đã nói dối, nhưng 
tôi van thích điều đó. Cô bảo cách khiêu vů của tôi hơi “ngô ngộ” 


303 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


nhưng căn ban là đúng, chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh. Có còn khen tôi 
“có ý thúc bam sinh vè nhịp điệu” va “trời sinh ra để khiêu уй”. Bay 
giờ tâm trí tôi bảo tôi rằng, xưa nay tôi van là mot người khiêu vũ tệ 
hại, chắc chỉ vi tôi trả tiền nën cô phải noi vay. Tuy nhiên từ tan đáy 
lòng, tôi van muón nghi có thể cô giáo noi đúng. Nhưng chính câu “có 
ý thúc bam sinh vé nhịp điệu” luôn âm tham khuyến khích tôi cải 
thiện khả năng của mình. Và tôi đã thực sự khá hơn hắn. Giờ đây tôi 
là tay khiêu vu cit khôi”. 

Nếu bạn bảo con cái, vợ hoặc chỏng hay nhân viên của 
bạn rằng họ ngốc nghếch, vụng về hay bất tài... nghĩa là bạn đã 
hủy diệt hàu hết mọi động cơ để họ tiến bộ. Nhưng nếu ngược 
lại, bạn khuyến khích, làm cho sự việc có vẻ dễ dàng hơn, thể 
hiện sự tin tưởng rằng họ có năng khiếu nhưng chưa được phát 
triển thì họ nhất định sẽ cố gắng phát triển năng khiếu mà bạn 
đã phát hiện hay thậm chí là gán cho họ. 


Ông Clarence M. Jones, một giảng viên của chúng tôi ở 
Cincinnati, Ohio, kể chuyện cuộc đời con trai ông đã thay đổi 
kỳ diệu như thế nào. Từ khi có niềm tin, mọi việc rất dễ dàng: 
“Cháu David bị tai nan ô-tô năm lên ba tuổi, bi tốn thương nang 
vung trán. Cháu hoc trong lớp học đặc biệt dành cho những học sinh 
cham phát triển của trường Dallas. Mười lam tudi va học lớp bảy ma 
cháu không nhớ duoc bang cửu chương, phải đếm trên dau ngón tay 
va khả năng doc tất kém. Tuy nhiên, cháu có một điểm tích cực là 
thích nghiên cứu radio va tivi. Cháu muon trở thành một chuyên gia 
11ёп thông. Tôi khuyến khích điều này va bảo voi cháu rang cháu can 
học giỏi toán để có thể nghiên cứu ъё uó tuyến điện. Tôi quyết định 


DALE CARNEGIE 304 


DAC NHÂN TÂM 


giúp cháu trở nên thành thao uë mat này. Chúng tôi có bốn bộ bai có 
những chữ số dé học các phép tính cong, trừ, nhân, chia. Nhiệm vu 
dau tiên của David là goi đúng tên những lá bài, hê sai thì chúng tôi 
sua va cháu phải doc lại. Rồi chúng tôi luyện tốc độ. Tôi nói voi cháu 
rằng khi cháu noi đúng tất cả các lá bài trong vòng tám phút thì viéc 
học này sẽ chấm đút. Điều này có ué nhu là một muc tiêu không tưởng 
đối voi David. Đêm dau cháu mất đến 52 phút, đêm thú hai 48, roi 
45, 44, 41..., sau đó đưới 40 phút. Tôi khen ngợi cháu mỗi lần cháu 
giảm được thời gian. Mỗi lan cháu tiến bộ, cả hai vo chong tôi ôm 
cháu, cả nhà khiêu vu voi nhau bằng những điệu nhảy vui nhộn. Vào 
cuối tháng ấy cháu nói tên moi con số đúng hoàn toàn trong thời gian 
không đây tám phút. Khi cháu đạt được một tiến bộ nhỏ, cháu thường 
tự mình yêu cầu được làm lại để có thể tiến bộ hơn. Cháu đã phát hiện 
ra rang tiệc học là dé dang va vô cùng lý thú. 


Dĩ nhiên, kết quả là môn dai số của cháu tiến bộ nhảy vot. Tôi 
va me cháu da vui trừng vô cùng khi lan dau tiên cháu mang vè nhà 
tấm giấy khen môn toán. Những thay đối khác đến nhanh chóng 
không thể ngờ được. Việc doc của cháu tiến nhanh va chúng tôi bắt 
dau kích thích các khả nang tự nhiên của cháu trong hội họa. Sau đó, 
thay giáo khoa hoc giao cho cháu làm một mau vat trưng bày. Cháu 
chọn khai triển mot loạt các mó hình rất phúc tạp để chứng minh kết 
quả cua don bay. Điều nay không những đòi hỏi vë uë va lam mô 
hình mà cả ъё toán học ứng dụng nữa. Mô hình triển lãm của cháu 
được giải nhất trong hội thi khoa học của nhà trường, duoc dua vào 
cuộc thi cấp thành phố uà đã chiếm giải ba. 


Đây là một cậu bé bi xem là “hỏng vé não bộ”. Nhưng từ khi 


305 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


cháu phát hiện ra rằng minh thuc sự có thể hoc và làm được nhiều 
11ёс thì moi uiệc thay đổi hẳn. Trước đây, moi con duong đi đến tương 
lai hoc van tưởng nhu đều da đóng lại voi cháu. Thế mà lúc học tap 
tại trường đại học, cháu lại duoc bau vào hội sinh vién vinh du của 
trường Dai học quốc gia. Khi nhân ra viéc học tập là dé dang thì toàn 
bộ cuộc đời của cháu đã thay đối hoàn toàn”. 


* Chúng ta khong thé day bao ai bất cứ điều gi. Chúng ta 
chi có thé giúp ho phat biện ra nhing gi con tiêm an bên trong 
con nguoi ho. 

- Galileo 


NGUYEN TAC 29: 


KHUYEN KHICH, MO DUONG CHO 
NGUOI KHAC SUA CHUA LOI LAM. 


DALE CARNEGIE 306 


3U 


ТОМ VINH NGƯỜI KHÁC 


N ăm 1915, cả nước Mỹ hoảng loạn trước nguy cơ 
chiến tranh. Trong hơn một năm, các quốc gia châu Âu đánh 
nhau và gây ra những tổn thất về người và của ở mức độ chưa 
từng thấy. Hòa bình có tôn tai không? Không ai có thể trả lời câu 
hỏi đó. Nhưng Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson quyết định thử 
thời cơ. Ông cử một phái viên sang tham vấn ý kiến của các nhà 
lãnh đạo châu Âu. 


William Jennings Bryan, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, rất muốn 
đảm nhận trách nhiệm này. Ông thấy đây là một cơ hội thực thi 
chính nghĩa và có thể ghi danh vào sử sách. Tuy nhiên, Tổng 


307 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


thống Wilson lại bó nhiệm một người khác. Dó là bạn thân và 
là cố vấn của Tổng thống: Đại tá Edward M. House. Ông House 
còn nhận một nhiệm vụ gay go hơn nữa là tìm cách báo tin tức 
khó chịu này cho Bryan mà không làm cho ông ta tức giận. Đại 
tá House kể lại trong nhật ký: 


“Bryan rõ ràng thất vong khi nghe nói tôi sẽ sang châu Âu làm 
đặc phái viên hòa bình, ông nói chính ông da lên kế hoạch làm điều 
đó... Tôi dap lại rang: “Tong thống nghi sẽ bất tiện nếu để môt người 
có dia vi quan trong trong chính phủ như ong làm tiệc do, vi viéc nay 
sẽ thu hút nhiều chú ý của du luận va moi người sé dat câu hoi tai sao 
ông lại phải di xa...” 


Các bạn có nhìn thấy ап ý của House không? House gián 
tiếp nói với Bryan rằng Tổng thống xem Bryan là vô cùng quan 
trọng đối với đất nước. Dĩ nhiên, Bryan rất hài lòng với hàm ý 
ấy bởi vì nó chứng tỏ mọi người, trong đó có Tổng thống, thấy 
được vai trò quan trọng của ông. 


Vốn khôn khéo và giàu kinh nghiệm, Đại tá House đã thực 
hành một trong những nguyên tắc quan trọng: Làm cho người 
khác cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi thực hiện điều mà bản 
thân mình mong muốn. 

Woodrow Wilson cũng theo nguyên tắc này ngay cả khi 
ông mời William Gibbs McAdoo” làm thành viên trong nội 
các. Đây là vinh dự cao nhất dành cho một công dân. Thế mà 


(25) William Gibbs McAdoo (1863 - 1941): Luật sư, chính trị gia người Mỹ, Bộ trưởng Tài 
chính thứ 46 của Hoa Ky từ năm 1913 - 1918. 


DALE CARNEGIE 308 


DAC NHÂN ТАМ 


ông còn đưa ra lời mời theo cách khiến cho McAdoo cảm thấy 
mình quan trọng bội phân. Đây là câu chuyện theo chính lời 
của McAdoo: “Tổng thống nói rang ngài đang thành lập nói các va 
ngài sẽ rat vui sướng tiếu tôi chấp nhận shế Bộ trưởng Tài chính. 
Cách nói của ngài khiến tôi có cảm giác rằng khi chấp nhận vinh dự 
này là tôi đã tăng cho ngài một ân huệ to lớn”. 

Không chỉ các chính khách và các nhà ngoại giao mới ứng 
dụng nguyên tắc này. Một người bình thường cũng có thể sử 
dụng nó một cách thật hiệu quả. Dale O. Ferrier ở Fort Wayne, 
Indiana, kể lại cách ông khuyến khích một cậu bé trở nên thích 
thú khi làm một công việc mà trước đây cậu cho là rất tẻ nhạt: 


“Một trong những công việc buon chán cua Jeff là nhặt những 
quả lê rơi. Cau khong thích công tiệc nay, va thường khong làm hoặc 
làm voi thái độ rat lơ là, bo sót rất nhiều quả. Một hom tôi bảo cau 
ta: “Nay Jeff, chú bàn voi cháu viéc này, nếu cháu nhặt duoc mot rổ 
đây lê chú sẽ trả cháu một đô-la. Nhung niếu sau khi cháu làm xong 
mà chú con thấy một quả lê sót ở trong uườn, chú sẽ lấy của cháu mot 
đô-la. Cháu có dám đánh cược voi chú không?”. Đúng như mong doi, 
cậu bé nhặt không sót một quả lê nào. Chẳng những thế, tôi cờn phải 
để у xem chừng câu có hái quả nào trên cây để làm đây các ró của cau 
hay không”. 

Gunter Schmidt, học viên của chúng tôi ở Tây Duc, có mot 
cô nhân viên trong cửa hàng thực phẩm rất lười biếng, không 
chịu dán nhãn giá trên các loại hàng hóa. Điều này làm cho 
khách hàng than phiên rất nhiều. Nhắc nhở hoặc đe dọa cô ta 


309 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


không đạt kết quả gì. Cuối cùng, Schmidt bổ nhiệm cô làm tổng 
quản trông coi giá cả của cửa hàng, cô sẽ chịu trách nhiệm định 
giá toàn bộ hàng hóa. Trách nhiệm và chức vụ mới này đã thay 
đối hoàn toàn thái độ của cô. Từ đó cô rất quan tâm và thực 
hiện nhiệm vụ của mình rat tốt. 


Câu chuyện này có vẻ hơi trẻ con. Nhưng đó cũng là điều 
mà người ta nói về Napoleon khi ông cho đúc 15.000 huân 
chương Bắc dau Bội tinh tặng các binh sĩ, phong 18 viên tướng 
của mình là “Thống chế Pháp” và gọi đạo quân của mình là “Dai 
quân”. Napoleon bị chỉ trích đã tặng “dó chơi” cho các dũng 
tướng dạn dày chiến tran. Napoleon đáp trả: “Tôi làm điều đó là 
bởi vi do chơi van luôn chi phối con nguoi”. 


Một người bạn của tôi bà Ernest Gent ở Scarsdale, New 
York, khó chịu vì những cậu bé cứ chạy bừa lên thảm cỏ của bà. 
Quát mắng, dỗ dành mãi vẫn không có tác dụng, bà nghi ra cách 
tặng cho đứa trẻ nghịch phá nhất trong đám một danh hiệu và 
cảm giác уё uy quyên. Bà gọi cau bé là “thám tử” và giao cho 
câu trách nhiệm ngăn không cho bất kỳ ai chạy ngang qua thảm 
cỏ. Điều này đã giải quyết được vấn đẻ. “Thám tử” còn tuyên 
bố nung một miếng sắt đỏ và đe dọa in vào người bất kỳ thằng 
bé nào dám giám chân lên thảm cỏ. 

Người lãnh đạo nên ghi nhớ những điều dưới đây khi phải 
thay đổi thái độ hay hành vi của những người mình quản lý: 


DALE CARNEGIE 310 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


Thành thực. Dung hứa điều gì bạn không thể làm duoc. 
Hãy nghĩ dén lợi ích của nhân viên thay vì của bản thân. 
Biết chính xác bạn muốn nhàn viên thục hiện điều gì. 
Thông cảm. Нду tu hỏi nhân viên của mình thục su 
muốn điều gi. 

Xem xét những lợi ích mà nhân viên sẽ nhận được khi 


thục hiện điều bạn gợi ý, dé nghi. 


So sánh những lợi ích này với những điều nhân viên 


yêu cầu. 


Khi dua ra yêu câu, bạn nên trình bày dựa trên quan 


điềm quyền lợi của nhân viên. 


311 DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Đừng quá ngây thơ nếu cho rằng chúng ta luôn nhận duoc 
sự hưởng ứng tích cực, thuận lợi khi chọn cách tiếp cận như 
trên. Nhưng, dù sao con người cũng dé có xu hướng thay doi 
thái độ nếu chúng ta làm cho người khác vui thích thực hiện 
điều mình được gợi ý. Dù hiệu quả chỉ 10% thì đó cũng là thành 
công roi. 

Gợi ý một điều gì đó thật khéo léo để người khác thực hiện 
là cả một nghệ thuật. Nếu chúng ta kiên trì rèn luyện và có sự 
quan tâm chân thành đến người khác, chúng ta sẽ làm được. 


DALE CARNEGIE 312 


ĐÁC NHÂN ТАМ 


* Nhiém vu quan trong nhat của con nguoi là sóng va 
mang đến cho minh cüng nhu nhing nguoi xung quanh nbung 
gity phút thanh binh va hanh phic, ánh thúc moi kha nang tiêm 
an trong bọ va giúp ho vuot qua nhing khó khan cua cuộc sóng. 

- Dale Carnegie 


* Khi thực sự quan tam va đủ biên nhân để truyền đạt thi 
bao giò chung ta cüng nhận duoc nhing buóng úng tích cực va 
thu duoc hết qua tốt nhat. 

- Charlotte Bronte 


* Có nhing điểm cao trào trong cuộc sóng, va hau hét 
chung đêu đến tu su khích lệ của môt ai йб. 
- George Adams 


NGUYEN TAC 30: 
TON VINH NGUOI KHAC, LAM CHO 


HO VUI VE THUC HIEN DE NGHI 
CUA BAN. 


313 DALE CARNEGIE 


TOM TAT NHỮNG NGUYÊN TAC LÃNH BAO HIỆU QUA 


Công việc của người lãnh đạo bao gồm khả nang 
giúp người khác thay đối thái độ và hành vi của mình. 
Dưới đây là một vài gợi ý: 


NGUYÊN ТАС 22 
Bắt đâu câu chuyện bảng lời khen ngơi chân thành. 


NGUYÊN TÁC 23 
Góp ý sai lâm của nguoi khác mot cách gián tiếp. 


NGUYÊN ТАС 24 
Нау Xét mình trước khi phê bình nguoi khác. 


NGUYÊN TÁC 25 
Goi ý, thay vì ra lệnh. 


DALE CARNEGIE 314 


NGUYÊN ТАС 26 
Biết giữ thể diện cho người khác. 


NGUYÊN ТАС 27 
Thật lòng khen ngơi su tiến bó, dù nhỏ nhất, ở người khác. 


NGUYÊN ТАС 28 
Khen ngơi làm nguoi khác sống xứng đáng voi lời khen do. 


NGUYÊN TÁC 29 
Khuyến khích, mở đường cho nguoi khác sua chữa lôi lâm. 


NGUYÊN TÁC 30 
Tôn vinh người khác, làm cho họ vui vẻ thuc hiện dé nghị của ban. 


315 DALE CARNEGIE 


MỤC LỤC 


LOI GIỚI THIẾU 
QUYỀN SÁCH CỦA MỌI THỜI ĐẠI 
“ĐẮC NHÂN TÂM” RA ĐỜI NHƯ THẾ NÀO? 


ĐỀ QUYÉN SÁCH NÀY MANG ĐẾN 
KẾT QUÁ TỐT NHẤT 


Phân Một 
NGHỆ THUẬT ÚNG XỬ САМ BẢN 


“MUỐN LẤY MẬT THÌ ĐỪNG PHÁ TỔ ONG” 
BÍ MẬT LỚN NHẤT TRONG PHÉP ỨNG XỬ 


AI LÀM ĐƯỢC ĐIÊU DƯỚI ĐÂY, 
NGƯỜI ĐÓ SẼ CÓ CÁ THẾ GIỚI 


317 


13 


21 


31 
49 


67 


DALE CARNEGIE 


How то WIN FRIENDS & INFLUENCE PEOPLE 


Phan Hai 
SÁU CÁCH TA0 THIÉN САМ 


THÀNH ТНАТ QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC 91 
CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ TẠO ẤN TƯỢNG TỐT ĐẸP 105 
ĐỀ MỌI VIỆC LUÔN DUOC SUON SE 117 
DE TRO THANH NGUOI GIAO TIEP KHEO LEO 127 
THU HUT SU QUAN TAM CUA NGUOI KHAC 139 


DE NGUOI KHAC YEU THICH BAN NGAY LAP TUC 143 


Phan Ba 
12 CÁCH HƯỚNG NGƯỜI KHÁC SUY NGHĨ THEO BẠN 


KHÔNG TRANH CAI! 163 
ТОМ TRỌNG Ý KIẾN NGƯỜI KHÁC 172 
THANG THAN THỪA NHAN SAI LAM CUA MÌNH 187 
MAT NGOT TRONG GIAO TIEP 195 
BI QUYET CUA SOCRATES 203 
KHON NGOAN KHI GẶP ĐỐI ĐẦU 209 
ĐỂ NHÂN DUOC SỰ HỢP TÁC CAO NHẤT 215 
ĐẶT MÌNH VÀO HOÀN CÁNH NGƯỜI KHÁC 223 


DALE CARNEGIE 318 


DAC NHÂN ТАМ 


DIEU MỌI NGƯỜI MONG MUON 229 

KHOI GOI SU CAO THUONG 239 

TRINH BAY VAN DE MOT CACH SINH DONG 247 

KHOI GOI TINH THAN VUOT LEN THU THACH 253 
Phan Bon 


CHUYEN HÓA NGƯỜI KHÁC MA KHÔNG GAY RA SU 
CHONG ĐỐI HAY OAN GIẬN 


TRƯỚC KHI PHÊ BÌNH, HAY KHEN NGOI 263 
PHÊ BÌNH MỘT CÁCH GIÁN TIẾP 269 
NHÌN NHẬN SAI LÂM CÚA BẢN THÂN 

TRƯỚC KHI PHÊ BÌNH NGƯỜI KHÁC 275 
GOI Y THAY VI RA LENH 281 
СТО THE DIEN CHO NGƯỜI KHÁC 285 
KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI KHÁC 289 
CHO NGƯỜI KHÁC NIÊM TỰ HÀO 297 
MO DUONG СНО NGƯỜI KHÁC SỬA CHỮA LÔI LÂM 303 
ТОМ VINH NGƯỜI KHÁC 307 


319 DALE CARNEGIE 


DALE CARNEGIE 


DAC 
NHAN 
TAM 
How to Win Friends 


Chịu trách nhiệm xuất ban: 
Tiến sĩ QUÁCH THU NGUYỆT 
Biên tập : Nam An 
Bia & Trình bay : Nguyễn Hùng 
Sửa bản in : Nam An 
Thực hiện : First News – Trí Việt 


NHÀ XUẤT BẢN ТЕЁ 
161B Lý Chính Thang - Q.3 - TP.HCM 
ĐT: 9316211 - Fax: 8437450 


In 4.000 сибп, khổ 14,5 x 20,5 cm tai XN In Công ty Văn Hóa Phương Nam (160/13 
Đội Cung, Q.11, TP. HCM). Giáy DKKHXB só 186-2008/CXB/33-21/Tre ngày 
03/03/2008 - QDXB sô 11B/QD - Tre cáp ngày 06/03/2008. In xong và nóp luu 
chiều quý HI/2008. 


DALE CARNEGIE 


